GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
THERAVÀDA —- NGUYÊN THỦY 
GIÁO ÁN 
TRƯƠNG BỘ KINH 
(DÌGHA NIKÀYA) 





Tỳ Khưu PASÀDO Sán Nhiên 


Biên Soạn: PL 2534 — DL 1990 
Hiệu Đính: PL 2555 —- DL 2011 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ KÍNH DÂNG LÊN BẬC ÂN SƯ 


ật là một phước báu và duyên lành cho hàng Phật tử vùng thủ đô Hoa Thịnh 

Đốn được hội ngộ với nhà sư Sán Nhiên, bậc thiện trị thức và đại trí huệ, uyên 

thâm giáo pháp cao siêu Phật đà, đã đem nguồn suối Chánh Pháp Nhãn Tạng tưới 
mát đời sống tâm linh của chúng con. 


ừ khi Sư hiện diện nơi miền đất lành Thủ Đô, chúng con được ấm áp trong tâm 
từ vả tình thương của Sư, cũng như được soi sáng bởi tuệ giác của Sư qua 
những bài thuyết giảng thâm sâu và dễ hiểu. Bản thân chúng con nói riêng và đại 
chúng nói chung được thọ hưởng hương vị Pháp Bảo của Như Lai qua pháp âm 
của Sư để thực tập trong đời sống hăng ngày. Chúng con vô cùng tri ân Sư, nhờ sự 
giảng dạy Kinh Pháp Cú, Kinh Kiết Tường, và Triết Lý Về Nghiệp hơn 6 tháng 
qua, mà tâm thức của chúng con được khai mở, khiến cuộc sống của chúng con 
thêm phần thăng hoa, và chúng con cũng ý thức được phần nào chân lý của đời 
sống. 
ới lối sông giản dị, hài hòa, vui tươi, gần gũi, và thân thiện, Sư đã thu hút 
được tín tâm của Phật tử. Mặc dù mệt nhọc sau một ngày dài làm việc, các 
Phật tử luôn có mặt đông đủ trong lớp học hằng tuần với tắm lòng sẵn sàng và 
hoan hÿ tiếp nhận linh dược đề bồi bổ tâm linh mà Sư đã hết lòng trao truyền. 


G39) việc giảng dạy giáo lý và hướng dẫn thiền tập, Sư còn hoạch định, điều 
ộng, và trông coi công trình trùng tu và phát triển Tâm Pháp Thiền Viện 
với đại hạnh nguyện là góp phần làm cho bánh xe giáo pháp luôn được luân 
chuyển. Và với tâm huyết thực hiện Phật sự không hề mệt mỏi, Sư đã phát triển 
khuôn viên Tâm Pháp Thiền Viện từ một khu rừng rậm rạp vắng vẻ, nay đã mang 
đầy sắc thái tâm linh với những di tích Phật giáo thanh tịnh, trang nghiêm, khiến ai 
đặt chân đến thiền viện cũng đều cảm nhận được năng lượng thảnh thơi, an vui, tự 
tại trong từng mỗi bước chân và hơi thở. 


GJenẽ cảm xúc dạt dào nhưng ngôn từ thì không thê diễn đạt được hết tắm lòng 

tri ân và trân quí mà chúng con kính dâng lên Sư. Chúng con xin nguyện lắng 

tâm nghe học giáo pháp nhiệm mâu mà Sư dốc lòng giảng dạy, cũng như xin 

nguyện tinh tắn hành trì. 

Gợc con kính chúc Sư thân tâm thường an lạc, tăng phúc, tăng thọ, hưởng cảnh 
quả phước như ý nguyện, thành tựu viên mãn công trình phát triển Tâm Pháp 


Thiền Viện, và nhất là luôn có thật nhiều, thật nhiều niềm VUI, niềm tin, và niêm 
thương trên con đường hướng dẫn Phật tử tu tập và gieo trồng thiện nghiệp. 


Tâm Hân Huệ (Hội Thiện Đức — Universal Benevolence Foundation) 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 2 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 


Giáo Án 
TRƯỜNG BỘ KINH 
Án Bản 2011 
Đại Đức Giáo Thọ Sán Nhiên 
biên soạn (1990) và hiệu đính (2011) 
Tâm Pháp Thiền Viện 
Saddhamma Meditation Society 
574 Willow Brook Road 
Bumpass, VÀ 23024 
Phone: 804-556-6162 
http:/www.saddhamma.com 
tamphapthienvien@ smaIl.com 
Kỳ Viên Tự 
Jetavana Vihara 


1400 Madison Street Northwest 


Washington, D.C. 20011 
Phone: 202-882-6054 


So 





nỉ 
U Vez, ÑQ, 
© 
O 
<« 
uonee 


%§. C/:âu #)&e 
Hội Thiện Đức 


Universal Benevolence Foundation 
P.O. Box 5235682, Springfield, Virginia 22152 USA 


http:/www.hoithienduc.org/ 
hoithienduc@gmail.com 
Page 3 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





TRIÂN 


TẾ. Thiện Đức chúng con vô cùng trân quí và luôn mãi khắc ghi ân đức sâu 
rộng của đại đức giáo thọ Sán Nhiên với đại hạnh nguyện giảng dạy giáo lý 
Trường Bộ Kinh cho đại chúng ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cũng như đã dầy 
công biên soạn và hiệu đính tập sách Giáo Án Trường Bộ Kinh để cho đại chúng 
có thể tham khảo thêm trong Khóa Học Trường Bộ Kinh được tô chức dài hạn tại 
Thomas Jefferson LIbrary (Arlington, VA). Thật là một phước duyên lớn và niềm 
vui lớn cho Hội Thiện Đức chúng con khi được sư Sán Nhiên hoan hỷ cho phép tô 
chức khóa học và ấn tống tập sách này. Chúng con xin nguyện cùng với đại chúng 
lắng tâm học hiểu và thực tập, cũng như tận lực góp phần phổ biến rộng rãi giáo lý 
Trường Bộ Kinh đến với đại chúng tu học và các cộng đồng Phật tử người Việt qua 
công trình phát hành tập sách và băng giảng Trường Bộ Kinh. 


TẾ. Thiện Đức thật cảm kích và xin hết lòng ca ngợi sự yêm trợ tinh thần cùng 
sự đóng góp tịnh tài của quý Phật tử và ân nhân cho công trình â ấn tống kinh 
sách này. Lần này tập sách có được những tắm hình màu tươi đẹp là nhờ vào sự 
phát tâm rộng lớn của rất nhiều, rất nhiều quý bạn lành! Xin cám ơn Tâm Hân Huệ 
hoan hỷ dâng lên Sư đôi dòng cảm nghĩ, cũng như chia sẻ về những thành quả 
hoằng dương Phật pháp và phát triển đạo tràng của Sư trong thời gian gần đây để 
đại chúng xa gần được rõ biết. Xin cám ơn anh Lê Lộc (PA) thiết kế bìa sách cùng 
trình bày sách; anh Chúc Giới và Thân Quỳnh chụp và cung cấp hình ảnh sinh hoạt 
trong Khóa Học Kinh Pháp Cú; anh Chúc Giới, anh Lê Lộc, chị Tâm Thiện, chị 
Chơn Hạnh Bạch, Ngọc Thanh, và Tâm Hân Huệ phụ giúp thông báo dự án ấn 
tống sách và quyên góp tịnh tài; và chị Diệu Âm phụ trách số sách quỹ ấn tống. 


in đa tạ chú Phan Thanh Thu, cô Quỳnh Trâm, chị Võ Mỹ Lương, `onny 
Phan, cùng nhà in CT Printing & Graphics (Silver Spring, MD) tận tình giúp 
đỡ việc ấn loát tập sách này trong một khoảng thời gian thật ngẵn. 


K xin đảnh lễ tạ ân chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng, Tổ, Thầy, cùng Pháp 
ảo đã gia hộ cho tăng thân Thiện Đức thành tựu viên mãn công trình ân tống 
tập sách Giáo Án Trường Bộ Kinh. Kính xin chia sẻ quả phước báu này đến hết 
thảy phạm thiên, chư thiên, chúng sanh trong ba cõi sáu đường đều được an vui 
trong cuộc sống, cũng như có nhiều duyên lành nghe thấy, học hỏi, và thực hành 
đạo lý tỉnh thức trong nhà Phật. 


Tăng Thân Thiện Đức 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 4 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





MỤC LỤC 


Giới thiệu tổng quát về Trường Bộ Kinh (DÌGHA NIKÀYYA)......................--2- 5c ©5+2522c<+zxvzxecrrreee 6 
Bài 1 — Kinh Phạm Võng (BRAHMAJÀLLA SUTTTA)....................... ¿525 2++E++EE+E2EEcEcrkerrerxerrered 9 
Bài 2 — Kinh Sa Môn Quả (SÀMAÑÑAPHALLA SUTTTA)................. 22-52522522 2 E+E2E£E+Ezxerszes 17 
Bài 3 — Kinh A Ma Trú (AMBATTHA SƯ T”TÀ))...........................----- 5c 22c +z se 2xz£EsEsvrxrrsrreree 26 
Bài 4 - Kinh Chủng Đức SƠNADANDA SƯ T”TA)............................--- ¿5c cccc2ccccccsrerererrres 29 
Bài 5 — Kinh Cửu La Đàn Đầu (KÙTADANTA SUTTTA)).................--2- 2 2+2 £++2x£+£++z++rxzvrszzeee 32 
Bài 6 — Kinh Ma Ha Lê (MAHÀLTI SUT TA)).....................--- 2 2 2©5+2S£SE+EE£EE+EEEEEEEEEEEvErrkerrerkerkered 37 
Bủ17 = Khih Xã Lợi (TATTY À ST TAY cai cuin 60260 áokignbibbiniojGD10S6 01004 82210n06idesg 40 
Bài 8 — Kinh Ca Diếp Sư Tử Hồng (KASSAPA SÌHANÀDA SUTTTA).......................---2s- se: 41 
Bài 9 — Kinh Bố Thác Bà Lậu (POTTHAPÀDASUTTA)..................-- 2-52 52 ©+2££+£Ee£xtzxevrserxeei 43 
Bủi 10=Kinf: Tụ B8 (STTDTTA S11 Ã ) 2 eeocasie GiexesisOekosistdaidbgiploliauoatyeiadtbi 50 
Bài L1 — Kinh Kiên Cố (KEVADHA SUTTTA))...................- 2-5252 2SE2SEESEEEEESEEEEEEEEEEE2E21E 2E rrrrkd 50 
Bài 12 — Kinh Lô Giá (LOHICCA SU TTA))......................-- 5-52 5S£SE2EE£SE£E2EE‡EvEEeEEeExerxerxrreerrrerreee 53 
Bài 13 — Kinh Tam Minh (TEVIJA SUTTTA))........................ 2-2 25+ 2 x+EE+EE+EE+EEEEEEEEvErxerrerxerrerseee 56 
Bài 14 — Kinh Đại Bổn (MAHÀPADÀNA SUTTTA))..................-5- 2-52 2222 E+2E£EESEEEEESEEEEErErkerrrsee 59 
Bài 15 - Kinh Đại Duyên (MAHÀNIDÀNA SUT'TA)...................... ¿2-52 5++5£+E+2EE+E2Eecxezxerxerserxee 72 
Bài 16 - Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn (MAHÀPARINIBBÀNA SUTTA)........................-----5- 76 
Bài 17 - Kinh Đại Thiện Kiến Vương (MAHÀ SUDASSANA SUTTTA).....................---- ¿52552 104 
Bài 18 - Kinh Xà Ni Sa (JANAVASABHA SUTTTA)..................... 5-52 ©52252ScExeEeExerrreerrkerrerxee 112 
Bài 19 - Kinh Đại Diễn Tôn (MAHÀGOVINDA SUTTTA))...................... 52 5 222+2S£2z2xecxvzxerxered 116 
Bài 20 - Kinh Đại Hội (MAHÀSAMAYA SUTTTA))....................-2- 5° 2©5252 22 x+EeEEvEEerkvrrrerrersered 121 
Bài 21 — Kinh Đề Thích Sở Vấn (SAKKAPANHÀ SUTTTA)).....................- - 2-22 2222 z+Ezxezxszserxee 123 
Bài 22 — Kinh Đại Niệm Xứ (MAHÀSATIPATTHÀNA SUTTTA))....................------- 2 cs+cs+szzx+cs+: j 
Bài 23 — Kinh Tệ Túc (PÀY ÀSI ST TA))....................¿- 2-52 SE+S£2E2EE+E£2EEE£ES2EEEEEEEEEEEEEEE11E 1xx. 139 
Bài 24 — Kinh Ba Lễ(PATIKA SUT TÀI) in nen Big 18t0 0n 14c 1á 3S rang gu2 T03 G0 na se 147 
Bài 25 — Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hồng (UDAMBARIKÀ SÌHANÀDA SUTTA)............. 150 
Bài 26 — Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hồng.....................---2-- 525522 £+£E£Etzxz+zezxeei 154 
(CAKKAVATI SÌHANÀDA SUT TA))....................--- - 5 2E +SE2E£EE+EE2E£EE£EEEEEEEEEtEEeEkrrsrkrree 154 
Bài 27 — Kinh Khởi Thế Nhân Bồn (AGGAÑÑA SUTTTA))...................-- 2 2© s2 E+EE2£E+E22EEzEzEered 157 
Bài 2§ - Kinh Tự Hoan Hỷ (SAMPASÀDANIYA SUTTTA)....................--- 2-2+s2+c2se+xvzxerxersees 163 
Bài 29 — Kinh Thanh Tịnh (PÀSÀDIKA SUTTTA))......................-- ¿2 2 2 E+E22S2£E£E+£E+EE£E+EEEErEsrsrseee 173 
Bài 30 —- Kinh Tướng Trạng (LAKKANA SƯ TTA)..........................- - ca 1x 1n ng ng rưy 179 
Bài 31 — Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (SIGÀLOVÀDA SUTTTA)....................- 2-5: s+c+2s+sscc+2 186 
Bài 32 - Kinh A Sá Năng Chí (ATÀNÀTTYAA SUT'TA))....................-2- 2-22 5++2s+£E+£E+E+Ezxecrezsered 192 
Bài 33 — Kinh Phúng Tụng (SANGÌTI SUTTTA)).......................-- ¿52 ©55s£ x+EE£EE+EE£EE+EzEecxerxerxerserxee 202 
Bài 34 - Kinh Thập Thượng (DASUTTARA SUT TA))....................-2- 2 2525x222 £++E++E++Ezxezrzsecxeei 231 
Ehươne Dianh.Ấø Tổng — Năm 20Ì Í:.sissseuxssslesbssrsavbsdiuioddablgisosadliatogisosodasad 264 
Hình Ảnh Sinh Hoạt 1Töng KHóa Học Kinh PHẾ Cái z4c16ãs4s6x160260234002s6324601546026ã.ãx3%% 268 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 5 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





TRƯỜNG BỘ KINH - DÌGHA NIKÀYA 


(TẠNG PÀL]Ì) 


Trường Bộ Kinh có 34 bài kinh, với mỗi bài kinh có nội dung rất dài, đề cập trọn 
đủ một vân đê, và không lệ thuộc vào bộ kinh nào khác. 


Tên gọi của mỗi một bài kinh: 


=. 517.858 


` — — — = — = —=- — ——= = 
© \oœ mO xe TC 


9) 9 
1> C2 


9) 9 
®œ an 


\ 
¬ 


Kinh BRAHMAJÀLA - Kinh Phạm Võng 

Kinh SÀMAÑÑAPHALA - Kinh Sa Môn Quả 

Kinh AMBATTHA - Kinh A Ma Trú 

Kinh SONADANDA - Kinh Chủng Đức 

Kinh KÙTADANTA - Kinh Cửu La Đàn Đầu 

Kinh MAHÀLI — Kinh Ma Ha Lê 

Kinh JALIYA - Kinh Xá Lợi 

Kinh KASSAPA SÌHANÀDA - Kinh Ca Diếp Sư Tử Hồng 
Kinh POTTHAPÀDA - Kinh Bồ Thác Bà Lậu 

Kinh SUBHA - Kinh Tu Bà 


.. Kinh KEVADHA - Kinh Kiên Cố 


Kinh LOHICCA — Kinh Lô Giá 


.- Kinh TEVHJA — Kinh Tam Minh 


Kinh MAHÀPADÀNA - Kinh Đại Bồn 


._ Kinh MAHÀNIDÀNA - Kinh Đại Duyên 


Kinh MAHÀPARINIBBÀNA - Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn 


.. Kinh MAHÀ SUDASSANA - Kinh Đại Thiện Kiến Vương 


Kinh JANAVASABHA - Kinh Xà NI Sa 
Kinh MAHÀGOVINDA - Kinh Đại Diễn Tôn 


.. Kinh MAHÀSAMAYA - Kinh Đại Hội 

._ Kinh SAKKAPANHÀ - Kinh Đề Thích Sở Vẫn 

._. Kinh MAHÀSATIPATTHÀNA - Kinh Đại Niệm Xứ 

.. Kinh PÀYÀSI-— Kinh Tệ Túc 

._ Kinh PÀTIKA - Kinh Ba Lê 

.. Kinh UDAMBARIKÀ SÌHANÀDA - Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hồng 

.. Kinh CAKKAVATI SÌHANÀDA - Kinh Chuyên Luân Thánh Vương Sư Tử 


Hống 


.. Kinh AGGAÑÑA - Kinh Khởi Thế Nhân Bốn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 6 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





28. Kinh SAMPASÀDANIYA - Kinh Tự Hoan Hỷ 

29. Kinh PÀSÀDIKA - Kinh Thanh Tịnh 

30. Kinh ULAKKHANA - Kinh Tướng Trạng 

31. Kinh SIGÀLOVÀDA - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt 
32. Kinh ATÀNÀTIYA - Kinh A Sá Năng Chí 

33. Kinh SANGÌTI- Kinh Phúng Tụng 

34. Kinh DASUTTARA - Kinh Thập Thượng 


Ba bài kinh đầu tiên, Kinh Phạm Võng, Kinh Sa Môn Quả, và Kinh A Ma Trú, là 
những bài kinh quan trọng bậc nhât trong Trường Bộ Kinh. 


Bài kinh Phạm Võng giới thiệu 62 Tà Kiến của các ngoại đạo đương thời, gián tiếp 
đặt đạo Phật ra ngoàải các tà thuyết trên, và xác minh lập trường của đức Phật đôi 
với các vẫn đề vũ trụ và nhân sinh. Kinh này cũng đề cập đến Giới của đức Phật, 
từ Tiểu Giới đến Đại Giới, gián tiếp so sánh đời sống xa hoa phủ phiếm của các Sa 
Môn, Bà La Môn đương thời với đời sống giản dị giải thoát của đức Thế Tôn. 
Cũng chính trong bài kinh này, đức Phật nói, chỉ có kẻ vô văn phàm phu mới tán 
thán giới đức, còn bậc thiện trí thì tán thán trí đức của Ngài. Và chính nhờ vào trí 
đức, đức Phật đã tóm thâu hết thảy mọi tà thuyết hiện hữu trong đời và truy nguyên 
căn nhân cùng động lực của mọi tà thuyết. 


Bài kinh Sa Môn Quả giới thiệu thứ bậc của một vị xuất gia theo đức Phật, từ khi 
mới bước chân vào Thiền Môn cho đến khi thành đạt Đạo Quả. Kinh này khéo hệ 
thống hóa sự tu hành của một vị Sa Môn một cách rõ ràng và mạch lạc, cũng như 
trình bày những kết quả tốt đẹp và thiết thực do hạnh Sa Môn mang đến. 


Bài kinh A Ma Trú bênh vực cho sự bình đẳng giai cấp và bác bỏ nền thống trị giai 
cấp của Bà La Môn. Qua bài kinh này, đức Phật nhẫn mạnh địa vị con người, 
không thể bằng cứ vào giai cấp, mà phải dựa trên nền tảng giới đức và trí đức của 
COn người. 


Với mười bài kinh tiếp theo (từ bài thứ 4 đến 13), thì bài kinh Tu Bà với đại đức 
Ànanda, nói đến phương pháp tu hành của Sa Môn Gotama sau khi đức Phật vừa 
mới viên tịch Níp Bàn, tương tự như nội dung của bài kinh Sa Môn Quả, và phân 
loại theo ba pháp Vô Lậu Học, Giới - Định —- Tuệ. Chín bài kinh nối tiếp nêu lên 
những quan điểm và thái độ của đức Phật đối với những vấn đề xã hội Án Độ 
đương thời, sùng tín nhiệt thành, bất khả thuyết, khô hạnh, linh hồn, thần thông 
biến hóa, Phạm Thiên cùng con đường đưa đến Phạm Thiên, và thái độ ích kỷ 
không thuyết giáo. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 7 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Mười bài kinh tiếp theo (từ bài thứ 14 đến 23) đề cập đến giáo lý thuần túy, với 
Liên Quan Tương Sinh trình bày về 12 lý duyên khởi. Bài kinh Đại Niệm Xứ đề 
cập đến phương pháp tu hành và nêu lên nét đặc trưng độc nhất đưa đến giải thoát. 
Bài kinh Viên Tịch Níp Bàn diễn tả lại những ngày cuối cùng của đức Phật và cuộc 
hành trình tối hậu suốt ba tháng trường, từ thành Vương Xá đi qua các thành phố 
lớn nhỏ, cuối cùng đến Kusinarà và viên tịch Níp Bàn, mang một tầm vóc lịch sử 
rất có giá trị trên con đường truyền giáo của Ngài, v.v.. 


Tiếp theo là những bài kinh khuyến khích đời sống tu tập của các vị tỳ khưu, hãy 
tự sống với chính mình, là ngọn đuốc cho chính mình, và giữ gìn oai nghi chánh 
hạnh. Phủ nhận giá trị tối thượng của giai cấp Bà La Môn và xác nhận sự bình 
đăng của bốn giai cấp theo hành vi Thiện Ác của mình. Lấy Chánh Pháp là vị tối 
thượng, dù là thuộc giai cấp nào đi nữa, vì Pháp là tối thượng. 


Bài kinh Tự Hoan Hỷ nói lên lòng tin tưởng vô biên của đại đức Xá Lợi Phất đối 
với đức Phật bởi vì đại đức Xá Lợi Phất biết đến truyền thống Chánh Pháp, tất cả 
bậc Chánh Đăng Giác đã diệt trừ Ngũ Triền Cái, an trú trong Tứ Niệm Xứ, tu hạnh 
Thất Giác Chi, và chứng đắc Vô Thượng Giác. 


Với bài kinh Thanh Tịnh, đức Phật khuyên chư tỳ khưu nên sông hòa hợp, dung 
hòa, tương thân tương kính, không nên tranh châp cãi cọ với nhau. 


Với bài kinh Giáo Thọ Thị Ca La Việt, đức Phật giải thích ý nghĩa và giá trị trong 
việc lễ bái Lục Phương, là diệt trừ bốn nghiệp phiền não, không làm điều ác theo 
bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản. Đức Phật giải thích rõ 
ràng từng phương một trong Lục Phương. Phương Đông chỉ cho Cha Mẹ - Con 
Cái, phương Nam chỉ cho Thấy - Trò, phương Tây chỉ cho Vợ - Chồng, phương 
Bắc chỉ cho Bạn Hữu, phương Dưới chỉ cho Chủ - Tớ, và phương Trên chỉ cho Sa 
Môn - Bà La Môn. Chính những sự đối xử tương xứng tạo ra sự an lạc, hoan hỷ 
cho cả Lục Phương. 


Với bài kinh A Sá Năng Chí, được đức Phật thuận ý, vua Tỳ Sa Môn giới thiệu học 
chú (kàthà) đê khởi lòng tin cho hàng Dạ Xoa và cũng đê che chở hộ trì Tứ Chúng. 


Hai bài kinh cuối cùng, Kinh Phúng Tụng và Kinh Thập Thượng, do đại đức Xá 
Lợi Phất thuyết giảng với các Pháp Số từ một đến mười, tóm lược và giải thích các 
Pháp mà đức Phật đã khéo thuyết giảng, phân loại từ một chi Pháp đến mười chỉ 
Pháp, với mục đích ôn lại những lời giảng dạy của đức Phật cho được tròn đủ, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 8 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





không thiếu sót, và tránh khỏi sự tranh luận. Hai bài kinh cuối này rất quan trọng 
vì mở đâu cho các học giả được thuận duyên tu học Tạng Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma) sau này. 


Xuyên qua 34 bài kinh thuộc Trường Bô Kinh, học giả hội túc duyên sẽ lãnh hội 
nhiêu lợi lạc trong việc tu học và trau giôi trí tuệ, ngõ hâu tiên tới Đạo Quả giải 
thoát Níp Bàn. 


BÀI 1: KINH PHẠM VÕNG (BRAHMAJÀLA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho 500 vị tỳ khưu tăng tại lâm viên 
AMBALATTHIKA, ở căn nhà nghỉ mát của nhà vua khi đêm vừa tàn. 


B. Duyên Khởi: 


Do ngoại đạo SUPPIYA và đệ tử BRAHMADATTTA nói lên lời tương phản lẫn 
nhau về Tam Bảo. SUPPIYA thì chỉ trích Phật, Pháp, Tăng. Trái lại, 
BRAHMADATTTA lại hết lời tán thán Tam Bảo. Câu chuyện này diễn ra khi đi 
sau lưng đức Phật và chúng tăng trên đường từ RÀJAGAHA đến NALANDÀ, và 
cùng vào trú ngụ tạ AMBALATTHIKÀ. Sau khi được nghe, chư tăng đã bàn với 
nhau câu chuyện này và thuật lại cho đức Thế Tôn. 


C. Chánh Kinh: 

Có bốn điểm chánh yếu, rất hữu ích cho sự tu tập: 
I_ Điềm tỉnh trước Khen và Chê 
Trước mọi sự Khen và Chê ở đời, ta cần phải hết sức bình tỉnh. Giữ được trạng 
thái bình tỉnh ở nội tâm đặng biêt rõ được các sự ây. Khi đã nhận định đúng đăn 
từng môi lời Khen và Chê thì cân phải nói lên, đặng chỉ rõ những điêm nào 


đúng hoặc không đúng trong những sự Khen và Chê ấy. 


II. Chỉ hang vô văn phàm phu mới tán thán giới hạnh của đức Thế Tôn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 9 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Những người thiểu trí, không được rõ biết những ân đức to lớn của đức Phật 
(Tịnh Đức, BI Đức, và Trí Đức) thì mới tán thán giới hạnh của Ngài, được phân 
định theo ba loại: 


1. TIỂU GIỚI: Xa lìa tuyệt hắn về Thập Ác và Thân-Lời-Ý Nghiệp của 
Ngài luôn thuân tịnh, đoạn tận mọi phiên não thô và tê. 


SÀ TRUNG GIỚI: Khước từ mọi lợi dưỡng của thế gian, thanh tịnh trong 
hạnh thiêu dục tri túc, sông giản dị, tinh khiêt chánh hạnh, tịnh ngữ. 


3. ĐẠI GIỚI: Nuôi mạng chân chánh, không vì phục vụ theo thị hiếu của 
người đời, chánh mạng thuân khiết. 


Khi nghĩ đến Ngài, một bậc đã được giải thoát, giải thoát tri kiến, thành đạt quả 
vị VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐĂNG GIÁC thì không thể chỉ nghĩ ngợi ở phần 
Tịnh Đức giới hạnh, mà chính là ở phần Trí Đức, cần phải nghĩ đến trí tuệ vô 
song, có một không hai trong đời. Những Pháp thậm thâm cực nan kiến, mỹ 
diệu vô cùng mà chính Ngài đã tự chứng tri, giác ngộ, và truyền giảng. Chính 
như vậy, với người có trí chân chánh tán thán đức Thế Tôn. 


II. Tóm lược sáu mươi hai Tà Thuyết 


Với hạnh nguyện mong cầu giải thoát, diệt tập khí sanh tử, rất cần phải biết các 
pháp tà thuyết sai lầm dẫn đến tri kiến lầm lạc để tránh, ngõ hầu tiến hóa, lìa 
mọi nhân sanh khô ưu trong Tam Giới. 


Ghi chú: 
1. Định nghĩa về Pháp Tà Kiến (Micchàditthi) 
Tà Kiến là sự nhận định hay cố chấp theo pháp sai lạc, không đúng, trái 
với chân lý thực tướng. Có Pàlì chú giải như sau: “Mficchà passadiii: 
Diff¡” nhận thầy sai lạc với pháp chân chánh, gọi là Tà Kiên. 
2. Có bốn ý nghĩa về Tà Kiến 


* Trạng thái: Chấp ý bất như lý, chấp cứng những cách không đáng 
châp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 10 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Phận sự: Suy xét sai với sự thật. 

* Thành tựu: Chấp cứng theo sự nhận thức sai lầm. 

* Nhân cần thiết: Chấp cứng sự nhận thấy của ta là đúng hoặc không 
thân cận với bậc thiện trí thức. 


3. Phân chia Tà Kiến 
Tà Kiến được chia theo hai loại: 


a. ĐOẠN KIÊN (Ucchedaditthi — Chấp Vô): Hiểu biết sai lạc và cho 
rằng tất cả đều không có, Nhân Quả không có, chết thì hết, không còn 
tái tỤC, V.V... - 

b. THƯỜNG KIÊN (Sassataditthi - Chấp Hữu): Cho rằng có linh hồn, 
vũ trụ, đắng Tạo Hóa, và tâm hằng hiện hữu, cố định. Kiếp này sống 
như thế nào thì tái tục cũng như thế ấy, không đổi thay. 


Tà Kiến được chia theo ba loại: 


a. VÔ HÀNH KIÊN (Akiriyaditthi): Cho răng mọi hành động tạo tác 
của mình: đều không có hậu quả, chắng hạn làm các việc tốt xấu, tội 


phước, nếu không có ai thấy, nghe, hay biết thì cũng như không có 
làm vậy. 


b. VÔ NHÂN KIÊN (Ahetukaditthi): Nhận thấy mọi pháp sanh khởi 
đều là tự nhiên, không do một nhân nào tạo tác. Nhận thấy theo cách 
thực nghiệm, đều do công năng, sức lực sắp đặt ở ngay hiện tại, không 
nghĩ do có nhân quá khứ trợ sanh. 


c. VÔ HỮU KIÊN (Natthikaditthi): Cho rằng nhân sanh mọi sự vật đều 
do tứ đại hợp thành, cho dù có tạo tác thiện phước, trì giới, tu tập chỉ 
quán cũng không có quả phước an vui. Việc sát sanh, trộm cấp, xấu 
xa tội lỗi cũng không có quả khổ đau. 


Vô Hữu Kiến có mười tướng trạng (Thập Tướng Vô Hữu Kiến): 


Nhận thức sai lạc cho rằng xả thí không có quả báo. 
Cúng dường Tam Bảo không có chi là quả phước. 
Sự cúng hiến Chư Thiên không có quả phước. 
Không có quả báo của nghiệp tốt và nghiệp xấu. 


Thận 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 11 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





%œ xì Ø 0n 


H, 


Không có ân đức của người Mẹ. 

Không có ân đức của người Cha. 

Không có Sa Môn, Bà La Môn, người có giới hạnh thực hành tốt. 
Không có hạng hóa sanh hữu tình như là Chư Thiên, Phạm Thiên, 
A-tu-la, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. 

Không có kiếp sông sau kiếp sống này. 


10. Không có kiếp sống hiện tại. 


Tà Kiến được chia theo thời gian thì có đến 62 loại: 


k Chấp theo quá khứ có 18 điều, 5 phân. 
* Châp theo vị lai có 44 điêu, 5 phân. 


Tà Kiến chấp theo quá khứ có 5 phần: 


œ ÐPœo© ơ® 


ào 


. Thường Trú Kiến có 4 điều. 

. Thường Trú Vô Thường Trú Kiến có 4 điều. 
. Hữu Biên Vô Biên Kiến có 4 điều. 

. Ngụy Biện Kiến có 4 điều. 

.. Vô Nhân Kiến có 2 điều. 


. THƯỜNG TRÚ KIÊN có 4 nguyên do: 


Chấp trường tồn do nhớ nhiều Đời dưới một Đại Kiếp (Thành, Trụ, 
Hoại, Không). 

Chấp trường tồn do nhớ nhiều Đời từ một đến mười Đại Kiếp. 
Chấp trường tồn do nhớ nhiều Đời từ một đến bốn mươi Đại Kiếp. 
Chấp trường tồn do sự kinh nghiệm, do sự chia chẻ của sự suy luận 
và sự tùy thuận theo thâm sát. 


b. THƯỜNG TRÚ VÔ THƯỜNG TRÚ KIÊN có 4 nguyên do: 


Nhận thấy vị Đại Phạm Thiên sống hoài, còn chúng sanh do Ngài 
tạo ra đều phải chết. 

Nhận thấy Chư Thiên không ham mê vui chơi quá độ đến nỗi bị 
đãng trí thì sống miên trường, còn vị nào có sự ham mê vui chơi 
quá độ mới phải chết. 

Nhận thấy Chư Thiên không sân hận thì sống miên trường, vị nào 
sân hận mới chết. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 12 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





-_ Nhận thấy về Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân không bên vững, chỉ có 
tâm là trường tôn (không sanh, không diệt). 


c. HỮU BIÊN VÔ BIÊN KIÊN có 4 nguyên do: 


- - Nhận thấy thế gian vũ trụ có chỗ cùng tột. 

- - Nhận thấy vũ trụ có chỗ cùng tột, còn thế gian thì không cùng. 

-_ Nhận thấy vũ trụ trên dưới có cùng tột, ngang qua thì không cùng 
tột. 

- - Nhận thấy thế gian vũ trụ không có chỗ củng tột. 


d. NGỤY BIỆN KIÊN (VÔ KÝ KIẾN) có 4 nguyên do: 


(cách nhận thấy và nói trườn uốn như con lươn) 


-- Nhận thấy không xác thật, vì e vọng ngữ, nên nói không xác thật. 

- Nhận thấy không xác thật, vì e bị chấp trước, nên nói không quyết 
định. 

- Nhận thấy không xác thật, vì e bị hỏi gạn, nên nói không xác định. 

- Nhận thấy không xác thật, vì e bị vô minh, nên nói không xác định. 


Bồn Tà Kiến này còn được gọi là BÁT ĐỊNH KIÊN. 
Ghi chú: Có chín nguyên nhân sanh Vọng Ngữ: 


._ Vì cho thoát khỏi nạn, nên phải nói dối. 

.. Vì cho thoát khỏi chết, nên phải nói dồi. 

Viếp uống người, nên phải nói dối. 

Vì muôn hơn người, nên phải nói dối. 

Vì muốn giữ vững địa vị và quyên thế, nên phải nói dối. 
Vì muốn giải bày nỗi khổ của ta, nên phải nói dối. 

Vì không muốn xa lìa người thân yêu, nên phải nói dối. 
._ Vì nói đùa giỡn, nên phải nói dối. 

.. Vì muốn cho người được yên, nên phải nói dối. 


\Ð 0œ HƠI 0B 


e. VÔ NHÂN KIÉN có 2 nguyên do: 


- Tâm ta tự nhiên mà có, do nhớ đời trước làm Phạm Thiên Vô 
Tưởng. 
-_ Có sự suy xét, nhận thây tât cả hiện bày đêu không có nhân tạo. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 13 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Tà Kiến chấp theo vị lai có Š phần: 


. Hữu Tưởng Kiến có 16 điều. 

. Vô Tưởng Kiến có 8 điều. 

. Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Kiến có 8§ điều. 
. Đoạn Kiến có 7 điều. 

. Níp Bàn Hiện Tại Kiến có 5 điều. 


œ Đo ơ®e® 


. HỮU TƯỞNG KIÊN có 16 nguyên do: 


`) 


- - Bản ngã Hữu Sắc, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

-_ Bản ngã Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

- Bản ngã Hữu Sắc và Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì có 
Tưởng. 

-_ Bản ngã Phi Hữu Sắc và Phi Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì 
có Tưởng. 

- - Bản ngã Hữu Biên, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

-- Bản ngã Vô Biên, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

- Bản ngã Hữu Biên và Vô Biên, không bệnh, sau khi chết thì có 
Tưởng. 

-_ Bản ngã Phi Hữu Biên và Phi Vô Biên, không bệnh, sau khi chết 
thì có Tưởng. 

- - Bản ngã Nhất Tưởng, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

- - Bản ngã Dị Tưởng, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

- _ Bản ngã Đa Tưởng, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

-_ Bản ngã Vô Lượng Tưởng, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

- - Bản ngã Thuần Lạc, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

- _ Bản ngã Thuần Khổ, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 

- Bản ngã Hữu Khổ Hữu Lạc, không bệnh, sau khi chết thì có 
Tưởng. 

- - Bản ngã Phi Khổ Phi Lạc, không bệnh, sau khi chết thì có Tưởng. 


b. VÔ TƯỞNG KIỀN có 8 nguyên do: 


- - Bản ngã Hữu Sắc, không bệnh, sau khi chết thì Vô Tưởng. 

-- Bản ngã Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì Vô Tưởng. 

- Bản ngã Hữu Sắc và Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì Vô 
Tưởng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 14 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- _ Bản ngã Hữu Biên, không bệnh, sau khi chết thì Vô Tưởng. 

-_ Bản ngã Vô Biên, không bệnh, sau khi chết thì Vô Tưởng. 

-_ Bản ngã Hữu Biên và Vô Biên, không bệnh, sau khi chết thì Vô 
Tưởng. 

-_ Bản ngã Phi Hữu Biên và Phi Vô Biên, không bệnh, sau khi chết 
thì Vô Tưởng. 

- _ Bản ngã Phi Hữu Sắc và Phi Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì 
Vô Tưởng. 


c. PHI HỮU TƯỞNG - PHI VÔ TƯỞNG KIÊN có 8 nguyên do: 


- - Bản ngã Hữu Sắc, không bệnh, sau khi chết thì Phi Hữu Tưởng Phi 
Vô Tưởng. 

-_ Bản ngã Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì Phi Hữu Tưởng Phi 
Vô Tưởng. 

- Bản ngã Hữu Sắc và Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì Phi Hữu 
Tưởng Phi Vô Tưởng. 

-_ Bản ngã Phi Hữu Sắc và Phi Vô Sắc, không bệnh, sau khi chết thì 
Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 

-_ Bản ngã Hữu Biên, không bệnh, sau khi chết thì Phi Hữu Tưởng 
Phi Vô Tưởng. 

-_ Bản ngã Vô Biên, không bệnh, sau khi chết thì Phi Hữu Tưởng Phi 
Vô Tưởng. 

- Bản ngã Hữu Biên và Vô Biên, không bệnh, sau khi chết thì Phi 
Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 

-_ Bản ngã Phi Hữu Biên và Phi Vô Biên, không bệnh, sau khi chết 
thì Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 


d. ĐOẠN KIÉÊN có 7 nguyên do: 


-_ Nhận thây tất cả loài Thai Sanh, sau khi chết đều tiêu mát. 
- Nhận thây hạng Chư Thiên ở cối Lục Dục Thiên, sau khi chêt đêu 


tiêu mất. 

-_ Nhận thấy hạng Phạm Thiên ở cõi Sắc Giới, sau khi chết đều tiêu 
mất. 

- Nhận thấy bậc Không Vô Biên Xứ Thiên, sau khi chết đều tiêu 
mât. 


- Nhận thấy bậc Thức Vô Biên Xứ Thiên, sau khi chết đều tiêu mắt. 
-_ Nhận thấy bậc Vô Sở Hữu Xứ Thiên, sau khi chết đều tiêu mắt. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 15 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- Nhận thây bậc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, sau khi chết 
đêu tiêu mât. 


e. NÍP BÀN HIỆN TẠI KIÊN có 5 nguyên do: 


- Nhận thấy bản ngã tận hưởng sung mãn ngũ dục lạc là đã đạt đến 
tối thượng hiện tại Níp Bàn của loài hữu tỉnh. 

-_ Nhận thấy bản ngã chứng đắc Sơ Thiên, ly các Dục Lạc, ly các Ác 
Pháp, có Tầm có Tứ, có Hỷ có Lạc do ly Dục Lạc sanh, là đã đạt 
đến tối thượng hiện tại Níp Bàn của loài hữu tình. 

- - Nhận thấy bản ngã chứng đắc Nhị Thiền, ly Tầm ly Tứ, Hỷ Lạc do 
Định sanh khởi, là đã đạt đến tôi thượng hiện tại Níp Bàn của loài 
hữu tình. 

-_ Nhận thấy bản ngã chứng đắc Tam Thiền, Xả Niệm Lạc trú, là đã 
đạt đến tôi thượng hiện tại Níp Bàn của loài hữu tình. 

-_ Nhận thấy bản ngã chứng đắc Tứ Thiền, Xả Niệm thanh tịnh, là đã 
đạt đến tối thượng hiện tại Níp Bàn của loài hữu tình. 


IV. Nguyên nhân phát sanh tà kiến dẫn đến tà thuyết 


- _ Do Tham Ái chỉ phối tác động. 

- Không thu thúc lục căn, đã để cho các Căn tiếp xúc các Trần, khởi lên 
các Cảm Thọ (theo vận hành của pháp Liên Quan Tương S¡nh, là Xúc 
duyên Thọ, Thọ duyên Á¡). 

- _ Do không thấu triệt bản chất Pháp Hữu Vi, luôn hiện bày với năm tướng 
trạng, đó là sự tập khởi, diệt vong, vị ngọt, nguy hiểm, và xuất ly khỏi 
Pháp Hữu VI. 


Đức Phật đã truy nguyên sự hiện khởi của các Tà Thuyết kể trên là do từ sự chỉ 
phôi của Tham AI, là do từ Xúc chạm các Căn đôi với ngoại cảnh, và sự cảm 
nhận Lạc thọ - Khô thọ. 


Nói một cách khác, các Tà Thuyêt này, sở dĩ có là vì các nhà chủ trương về các 
Tà Thuyêt này bị Tham AI chi phôi và y cứ nơi sự Xúc chạm của nội Căn đôi 
với ngoại Trân mà thành lập các Tà Luận trên. 


Đức Phật đứng ngoài tất cả 62 Tà Thuyết trên và khéo léo đặt phạm vi đạo Phật 
ra ngoài mọi tà giáo với bài kinh này. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 16 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 
D. Kết Luận: 


Bài Kinh này được gọi với nhiều Danh Pháp khác nhau như là LỢI VÕNG, PHÁP 
VÕNG, KIÊM VÕNG, VÔ THƯỢNG CHIẾN THÁNG, PHẠM VÕNG. 


Và các vị tỳ khưu hoan hý tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn. 


BÀI 2: KINH QUÁ BÁO SA MÔN (SÀMAÑÑAPHALA SUTTA) 

A. Xuất Xứ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho vua AJÀTASATTU (À Xà Thế, 
con bà VIDEHI, trị vì nước MAGADHA, Ma Kiệt Đà) cùng với l ngàn 250 vị tỳ 


khưu tăng vào ngày Răm Tháng Mười (KOMUDI - là ngày cuôi cùng của bôn 
tháng mùa mưa) tại khu vườn xoài của ông JIVAKA KOMARABHACCA. 


B. Duyên Khởi: 
Nhận lời thỉnh mời của quan đại thân JÌVAKA, vua AJÀTASATTU đi đến với đức 
Phật, vân hỏi những quả báo thiệt thực hiện tại của Sa Môn hạnh, ngõ hâu tìm lại 


trạng thái an Ổn tinh thần, để không luôn bị dao động, không thoải mái bất an sau 
khi đã tạo một Cực Trọng Nghiệp là giết Cha (đức vua BIMBISÀRA). 


C. Chánh Kinh: 

Khi được hội kiến với đức Phật, vua AJÀTASATTU hoan hỷ kể lại những chủ 
thuyêt của sáu vị ngoại đạo ngay sau khi đã được vân hỏi vê vân đê Quả Báo Sa 
Môn. Và những câu trả lời của các vị Giáo Chủ này đã không làm cho Nhà Vua có 


được sự thỏa mãn hài lòng. 


I. Chủ thuyết của PURANÀ KASSAPA: 


Theo tư tưởng “Vô Hành Kiến” (thuyết Vô Nghiệp), cho răng tất cả những hành 
động tạo tác dù Thiện hay Bất Thiện đều không gặt hái kết quả. 


2. Chủ thuyết của MAKKHALI GOSÀLA: 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 17 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Theo tư tưởng “Vô Nhân Kiến” và thuyết luân hồi tiến hóa, cho rằng tất cả 
những hành động tạo tác đều không có Nhân, không có Duyên tạo ra, và mọi 
chúng sanh hiện hữu trong đời, dù ô nhiễm hay thanh tịnh, cũng đều không có 
Nhân Duyên tạo ra, chỉ có do sự luân hồi lưu chuyên tiến hóa. 


3. Chủ thuyết của AJITA KESAKAMBALI: 


Theo tư tưởng “Đoạn Kiến” (thuyết Đoạn Diệt), cho rằng tất cả đều đoạn diệt, 
tiêu mất, không còn tồn tại, và tái tục sau khi chết, phước báu hay tội ác đều tiêu 
tan mất hết sau khi thân hoại mạng chung, không có đời VỊ Lai để chịu lãnh kết 
quả của mọi hành động tạo tác. Còn được gọi là tư tưởng sai lầm của “Vô Quả 
Kiên.” 


4. Chủ thuyết của PAKUDHA KACCAYÀNA: 


Không xác minh cụ thê, giải bày những câu chuyện phi lý, không hữu ích, với 
quan điêm hoàn toàn sai lệch. 


5.. Chủ thuyết của NIGANTHA NÀTAPUTTA: 


Cho rằng muốn được quả báo của Sa Môn hạnh thì phải thu thúc bốn điều như 
sau: 


- _ Cấm không cho được dùng xài các thứ nước lạnh (vì cho rằng trong nước 
lạnh có chúng sanh). 

- _ Phải dùng các thứ nước (gìn giữ với mọi Ác Pháp, phải biết ngăn ngừa 
tất cả tội lỗi). 

- _ Phải dứt bỏ các tội lỗi do mọi thứ nước (là sống tây sạch các Ác Pháp, 
ngăn ngừa các tội lỗi). 

- _ Phải rải các thứ nước (sống với ý chí gìn giữ đối với tất cả Ác Pháp). 


Nếu sống mà biết chế ngự bốn loại cắm giới này thì sẽ đạt đến mục đích 
(gatatto), là vị điêu phục tự tâm (yatatto), và an trú được tự tâm (thitatto). 


6. Chủ thuyết của SANJAYA BELATHIPUTTA: 


Tư tưởng “Vô Ký Kiến” (Nguy Biện Luận) chỉ tranh biện loanh quanh lòng 
vòng, không xác định, đê ngăn ngừa tránh né những câu hỏi của người mang tư 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 18 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





tưởng “Thường Kiên” (như vân hỏi vê đời sông bên vững hay không bên vững), 
ngăn ngừa câu hỏi của người mang tư tưởng “Đoạn Kiên” (sau khi chêt thì hoàn 
toàn tiêu mât, không còn tái sanh chi cả), giải bày lộn xôn, tráo trở, không dứt 


khoát cụ thể. 


I. Đức Phật trả lời quả báo của hạnh Sa Môn 


Có tất cả 13 lợi ích của Sa Môn hạnh như sau: 


1. Sự kính trong và cúng dường dành cho một vị Sa Môn 


* Vị như có một vị đại quan biết nhận thức sự lợi ích của việc làm Thiện có 
quả dị thục công đức, nên đã cáo quan từ chức, xuất gia tu tập, sống tỉnh cần 
thu thúc thân, lời, ý, hoan hỷ tri túc trong ăn uống, y áo, và trú xứ thanh 
tịnh. Người có nhiều đức hạnh như thế thì hăng được tôn kính, cúng dường, 
và bảo hộ đúng theo Luật Pháp. Chính như thế là quả báo thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa Môn. 


* Ví như có một nông phu cũng có những suy nghĩ (như trên) và đi đến 
hành động (cũng như trên) thì cũng vẫn có được sự tôn kính, cúng dường, 
và bảo hộ đúng theo Luật Pháp. Chính như thế là quả báo thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa Môn. 


2. Sự thực hành các phần Tiểu Giới, Trunø Giới, và Đại Giới (như đã 





nói ở bài kinh trước) 
Một bậc Như Lai hiện hữu trong đời và có đầy đủ những ân đức cao quý 
như sau: 


-_ Bậc A La Hán - Ứng Cúng: Do đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật về 
thân và lời nói đều trọn lành. 

- Chánh Biến Tri: Là bậc Chánh Đăng Chánh Giác tự chứng ngộ, không 
thầy chỉ dạy. 

- Minh Hạnh Túc: Do Ngài toàn đắc: 


+ Ba cái Minh (Túc Mạng Minh, Sanh Diệt Minh, Lậu Tận Minh) 
+ Tám cái Minh (Thân Túc Minh, Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, 
Túc Mạng, Minh Sát Tuệ, Hóa Tâm Minh, Lậu Tận Minh) 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 19 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





+ Mười lăm cái Hạnh (thu thúc trong giới hạnh, thu thúc lục căn, tiết độ 
âm thực, tâm thức luôn giác tỉnh, Chánh Tín, Tàm, Quý, Đa Văn, Tân, 
Niệm, Tuệ, và Tứ Thiên) 


- Thiện Thệ: Do đã đạt đến sự an lạc, bất sanh bất diệt, Níp Bàn. 

- _ Thế Gian Giải: Do Ngài đã thông suốt Tam Giới. 

- - Vô Thượng Sĩ: Do Ngài có đức hạnh không aI bì. 

- Điều Ngự Trượng Phu: Do Ngài là đẳng tế độ những người hữu duyên 
nên tế độ. 

- _ Thiên Nhân Sư: Là bậc thầy của Chư Thiên và Nhân Loại. 

- Phật: Do Ngài đã giác ngộ lý Tứ Đế và đem ra giáo hóa chúng sanh 
cùng biết với. 

- Thế Tôn: Do Ngài đã siêu xuất Tam Giới, không còn luân hồi lại nữa. 


Rồi như có một Thiện Nam Tử đi đến đức Như Lai và được nghe một Pháp 
Thoại do chính Ngài đã khéo thuyết giảng hay phần đầu (Sơ Thiện), hay 
phần giữa (Trung Thiện), hay phần cuối (Hậu Thiện) với văn nghĩa cụ túc, 
chỉ dạy con đường Phạm Hạnh đầy đủ thanh tịnh. 


Rồi vị Thiện Nam Tử ấy khởi lên Chánh Tín, đi đến xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống hạnh không gia đình. Vị ấy sống thu thúc trong Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới (Patimokkha), đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong từng 
lỗi nhỏ, thọ trì và tu học các điều luật, thân ngữ nghiệp thanh tịnh, chánh 
mạng sinh hoạt, với giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm, chánh trí, 
Và tri túc. 


Luôn tinh cân trau giôi giới hạnh cho được vẹn toàn vê Tiêu Giới, Trung 
Giới, và Đại Giới (như ở bài kinh trước). 


3. Đức tự tín, không còn sợ hãi vì nhân thấy đời sống của mình chân 
chánh 


Hưởng Lạc Thọ, nội tâm không vân đục. 
4. Sự øìn giữ hộ trì các căn không cho buông lung 


- Khi các Căn tiêp xúc với các Trân thì không năm giữ Tướng chung, 
Tướng riêng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 20 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- _ Những nguyên nhân làm cho các Căn không được chế ngự, khiến cho 
Tham Ái, Ưu Bi, Ác Pháp, và Pháp Bât Thiện sanh khởi, thì mỗi một 
nguyên nhân sẽ được chê ngự. 


Do vậy hưởng Lạc Thọ, nội Tâm không vẫn đục. 


5. Sự tự chủ lâu dài do có sự chánh niệm tỉnh giác 


Luôn chánh niệm tỉnh giác trong từng mỗi oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi, đại 
oai nghi, tiêu oai nghì). 


6. Đức tính tri túc của một đời sống giản di 


Luôn bằng lòng với những gì hiện đang có để duy trì đời sống Phạm Hạnh 
cao thượng. Với Tam Y và bình bát, cũng như mỏ chim và đôi cánh, đó đây 
khắp nơi với hạnh viên ly. 


7. Sự giải thoát tâm trí khỏi Năm Triền Cái 


Năm Triền Cái là Tham Dục, Sân Hận, Hôn Trầm (Hôn Thùy), Trạo Hối, và 
Hoài Nghi. Sau khi thành đạt về Giới Uấn cao quý, hộ trì các Căn, Chánh 
Niệm Tỉnh Giác, thiểu dục tri túc, đi đến tầm cầu sự an tịnh nội tâm với 
trạng thái an trú Chánh Niệm vào đề mục Thiền Chỉ — đoạn tận mọi Pháp 
Triển Cái. 


§. Kết quả của sự siải thoát nói trên đem lại Hỷ và Lạc thắm nhuần 
thân tầm 


Cũng ví như người mắc nợ trả hết nợ cũ, người bị bệnh nặng được lành 
bệnh, người tù được tha bồng, người nô lệ được tự do, người giàu thoát khỏi 
mọi hiểm nguy khi vượt qua sa mạc. Cùng như thế, một vị tỳ khưu đã xả ly 
Ngũ Triển Cái, khởi sanh Hỷ Lạc, thân tâm được khinh an và định tỉnh. 


9. Sự tu tập và chứng đắc bốn tầng Thiền 


- Khi Tâm đã xa lìa các Dục, ly Ác Pháp, chứng thực, và an trú vào Sơ 
Thiền, một trạng thái Hỷ Lạc do ly Dục sanh, với Tầm và Tứ. Thân Tâm 
thấm nhuần với Hỷ Lạc do ly Dục sanh. Ví như một người hầu tắm 
thông thạo biết hòa trộn bột tắm với nước, thắm ướt cả trong lẫn ngoài 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 21 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





giữa bột tắm và nước không chảy thành giọt, dính quẹo lại với nhau. 
Đây là quả báo thiệt thực hiện tại của hạnh Sa Môn, vi diệu thù thăng 
hơn những quả báo thiệt thực trước. 


-_ Phát triển, chứng thực, và an trú vào trong Nhị Thiền, một trạng thái Hỷ 
Lạc do Định sanh, không Tầm không Tứ, nội tỉnh nhứt tâm. Thân Tâm 
thấm nhuần với Hỷ Lạc do Định sanh. Ví như một hồ nước mát tự trào 
lên, thấm nhuân, tâm ướt làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, với 
nước mát lạnh đã làm cho không còn một chỗ nào không được thấm 
nhuần bởi nước trong hồ. Đây là quả báo thiết thực hiện tại của hạnh Sa 
Môn, vi diệu thù thăng hơn những quả báo thiết thực trước. 


- _ Phát triển, chứng thực, và an trú vào trong Tam Thiền, Thân Tâm cảm 
nhận Lạc Thọ do ly Hỷ trú Xả, Chánh Niệm Tỉnh Giác, Xả Niệm Lạc 
Trú. Thân Tâm thấm nhuần với Lạc Thọ, không còn Hỷ Thọ. Ví như 
những bông sen xanh, trắng, hồng được sanh và lớn lên ở trong nước, 
không vượt khỏi nước, từ đầu ngọn đến gốc rễ đều thắm nhuần, tâm ướt 
bởi nước mát trong hồ. Đây là quả báo thiết thực hiện tại của hạnh Sa 
Môn, vi diệu thù thắng hơn những quả báo thiết thực trước. 


- _ Phát triển, chứng thực, và an trú vào trong Tứ Thiền, không Khổ không 
Lạc, Xả Niệm thanh tịnh. Thân Tâm thâm nhuằần với trạng thái thuần 
tịnh trong sáng. Ví như một người ngồi, dùng một tâm vải trăng, trùm 
kín toàn thân. Đây là quả báo thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, vi 
diệu thù thắng hơn những quả báo thiết thực trước. 


10. Chánh Tri và Chánh Kiến 


Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, thuần 
thục, vị tỳ khưu đã hướng đến Chánh Tri Kiến, như thật biết về Ngũ Uấn 
này do Tứ Đại cấu tạo, Cha Mẹ sanh thành, tồn tại nhờ vào vật thực, quả 
thật là vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt chính trong cái 
thân này, và tâm thức của ta nương tựa vảo, quả thật là bị trói buộc. 


Cũng ví như viên ngọc Ma Ni trong suốt có tám góc khéo dũa mài, sáng 
chói, không uế trược với trọn đủ mỹ tướng. Nếu có một sợi chỉ với màu sắc 
xanh, vàng, đỏ, trắng, hay vàng được xỏ xuyên qua viên ngọc thì với người 
có mắt sáng tỏ cầm viên ngọc này cũng thấy được sợi chỉ với màu sắc cùng 
với mỹ tướng của viên ngọc một cách rõ ràng. Đây là quả báo thiết thực 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 22 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





hiện tại của hạnh Sa Môn, vi diệu thù thắng hơn những quả báo thiết thực 
trước. 


11. Khả năng thực hiện một hóa thân 


Với nội tâm định tỉnh, bất cấu nhiễm, không phiền não, thuần thục, vị tỳ 
khưu hướng tâm đến sự hóa hiện một thân (hóa thân) do Ý làm ra với đầy 
đủ các căn, với mọi chỉ tiết lớn nhỏ. Cũng ví như một người rút một cây 
đao ra khỏi vỏ, người rút gươm ra khỏi bao, người lột xác một con rắn, một 
con rắn khác, xác rắn khác, và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra. Đây là 
quả báo thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, vi diệu thù thắng hơn những 
quả báo thiết thực trước. 


12. Hiện bày Ngũ Thông (Thần Túc Thông. Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm 
Thông. Túc Mang Thông, Thiên Nhãn Thông) 


Hiện bày Thần Túc Thông 
Với nội tâm định tỉnh, bất cấu nhiễm, không phiền não, thuần thục, vị tỳ 
khưu hướng tâm đên Thân Túc Thông, hiện bày nhiêu loại thân thông 


(thắng trí). 


Cũng ví như một người thợ gốm khéo tay, khéo nhỏi chuyên đất sét, làm 
thành các đô gôm theo sở thích. 


Cũng ví như người thợ chạm khắc, khéo chạm, khéo khắc, các ngà thành 
các vật dụng theo sở thích. 


Cũng ví như người thợ kim hoàn khéo léo tinh nhuyễn các vàng ròng thành 
vật kim hoàn khéo hợp theo sở thích. 


Hiện bày Thiên Nhĩ Thông 


Với Thiên Nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng là Chư Thiên 
và Nhân Loại, xa và gân. 


Cũng ví như người đi đường có thính giác tốt, khi được nghe tiếng trống, 
chuông, kèn, còi, cũng đêu nghe được và phân tích rõ ràng không sai lạc. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 23 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Hiện bày Tha Tâm Thông 


Khả năng tâm của mình có thể biết được tâm của người khác, của chúng 
sanh, như tâm tham ái hay không tham ái, tâm sân hận hay không sân hận, 
tâm sĩ mê hay không si mê, tâm thu thúc hay không thu thúc, tâm tán loạn 
hay không tán loạn, tâm Đáo Đại hay không Đáo Đại, tâm cao thượng hay 
không cao thượng, tâm an trụ (cận định hay nhập định) hay không an trụ, 
tâm giải thoát hay chưa giải thoát. 


Cũng ví như nam nữ thanh thiếu niên ưa thích trang điểm, khi soi mặt trong 
gương tỉnh khiêt hay một chậu nước trong thì được thây rõ gương mặt của 
mình sạch hay dơ, tỳ vêt hay không tỳ vết. 


Hiện bày Túc Mạng Thông 


Có khả năng biết được những tiền kiếp của mình và của chúng sanh, từ một 
kiếp đến vô lượng kiếp, nhiều loại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 
thành kiếp. Mỗi kiếp sống đều nhớ rõ sanh nơi nảo, tên họ là chi, hình dáng 
ra sao, giòng họ và giai cấp thế nào, thọ khổ lạc ra sao, tuổi thọ bao nhiêu, 
và sau khi chết tại chỗ này thì tái tục tại chỗ kia, v.v... Vị tỳ khưu nhớ đến 
được nhiều kiếp sống quá khứ cùng với nét đại cương và chỉ tiết. 


Cũng ví như người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một 
làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người này có thê 
nhớ rõ lại hết từ lúc mình ở nơi làng kia, ngồi, đứng, đi như thế này, nói 
chuyện hoặc làm thinh như thế này, không lầm lẫn. 


Hiện bày Thiên Nhãn Thông (hay còn soi là Sanh Tử Trí 





Với Thiên Nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy được sự sanh tử của chúng sanh, 
thâp hèn hay cao quý, đẹp đề hay thô xâu, hữu phước hay bât hạnh, đêu do 
Hạnh Nghiệp của chúng sanh. 


Những chúng sanh với Ác Hạnh Nghiệp qua thân, lời, ý, phi báng bậc 
Thánh, theo Tà Kiên, làm các Tà Hạnh, ngay sau khi thân hoại mạng chung, 
thì đi thọ sanh Tứ Ác Khô Thú. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 24 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Những chúng sanh với Thiện Hạnh Nghiệp qua thân, lời, ý, cung kính tán 
dương các bậc Thánh, theo Chánh Kiên, làm các Chánh Hạnh, sau khi thân 
hoại mạng chung, thì đi thọ sanh Thiện Thú. 


Cũng ví như người đứng trên thượng đài của tòa lâu đài giữa ngã tư đường 
trong đô thị, với đôi mắt sáng tỏ thấy rõ mọi người đi vào và ra khỏi nhà, đi 
tới đi lui theo đường lộ, đứng ngồi theo hai bên đường. Đây là quả báo thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa Môn, vi diệu thù thắng hơn những quả báo thiết 
thực trước. 


13. Sự giác ngộ lý Tứ Đế, diệt trừ Lậu Hoặc (Lậu Tân Thônø) và chứng 
ngô A La Hán 


Với nội Tâm định tỉnh, thuần tịnh, bất cấu nhiễm, không phiền não, thuần 
thục, vị tỳ khưu hướng tâm đến Lậu Tận Trí. Vị tỳ khưu như thật biết, “đây 
là Khổ,” “đây là nhân sanh Khổ,” “đây là diệt tắt Khổ, và đây là con đường 
đưa đến diệt tắt Khô.” 


Vị tỳ khưu như thật biết, “đây là Lậu Hoặc” (Lậu Hoặc là pháp trầm nịch, 
chìm đắm. Tứ Lậu là Dục Lậu, Hữu Lậu, Kiến Lậu, và Vô Minh Lậu), “đây 
là nhân sanh Lậu Hoặc,” “đây là diệt trừ Lậu Hoặc,” “đây là con đường đưa 
đến diệt trừ Lậu Hoặc.” Nhờ liễu tri như thế, tâm của vị tỳ khưu xuất ly 
khỏi Tứ Lậu, với tự thân đã giải thoát, khởi lên sự hiểu biết, “ta đã giải 
thoát.” 


Với Chánh Trí, vị tỳ khưu biết được “Sanh đã tận. Phạm Hạnh đã thành. 
Việc nên làm đã làm (16 phận sự của bôn Thánh Đạo, bôn phận sự vê Tứ 
Đê). Sau đời sông hiện tại không có đời sông nào khác.” 


Cũng ví như người có đôi mắt sáng tỏ, đứng tại hồ nước tinh khiết ở tại dãy 
núi lớn, bất cấu nhiễm, thuần tịnh, sẽ dễ dàng thấy rõ rệt tất cả Ốc, hến, sạn 
đá, đàn cá đang bơi tới lui hoặc đứng lại tại chỗ. Đây là quả báo thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa Môn, vi diệu thù thắng hơn những quả báo thiết thực 
trước. 


II Sự quy ngưỡng và thú tội của vua AJÀTASATTU 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 25 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Với Pháp Thoại đã được đức Phật khéo thuyết giảng với nhiều phương tiện trình 
bày và giải thích, đã làm cho nhà vua AJATASA'TTU tỏ niêm hoan hỷ, xin quy 
y Tam Bảo, và tỏ lòng trọn đời quy ngưỡng. 


Sau đó, vua AJÀTASATTU thú nhận đại tội của mình là đã giết, hại Phụ Vương 
BIMBISÀRA để chiếm đoạt vương quyền, mong rằng đức Thế Tôn nhận cho 
tội ây để ngăn ngừa ở vị lai. Đức Phật đã chứng giám cho sự sám tội đúng với 
Chánh Pháp, hợp theo luật pháp của bậc Thánh của vua AJÀTASATTU. 


Và sau khi Vua từ biệt ra về, đức Phật đã dạy chư tỳ khưu răng, vua 
AJÀTASATTU có thể chứng được Pháp Nhân ngay tại chỗ vua đã ngồi nếu 
như không tạo Cực Trọng Nghiệp. 


D. Kết Luận: 


Các vị tỳ khưu đã hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn. 


BÀI 3: KINH A MA TRÚ (AMBATTHA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp Thoại này cho thanh niên AMBATTHA cùng với 
một sô thanh niên đi theo, ở hương thât của Ngài, trong khu rừng 
ICCHANAKALA, thuộc một làng Bà La Môn ở KOSALA. 


B. Duyên Khởi: 


Bà La Môn POKKHARASÀDI muốn được xác minh lời đồn đãi của dân gian về 
32 tướng tốt của đức Phật, nên đã sai người đệ tử có tên gọi là AMBATTHA đến 
để rõ thực hư. Với thái độ ngạo nghễ, ty liệt, và thô bạo của AMBATTHA, đức 
Thế Tôn đã giảng thuyết cho chàng thanh niên Bà La Môn được rõ biết về địa vị 
ưu thắng mà giai câp Bà La Môn tự dành cho mình đã không có chân đứng trên 
thực tế. 


Đức Phật nhân mạnh địa vị và giá trị con người, không thê băng cứ vào giai câp 
mà phải dựa trên giới đức và trí đức của con người. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 26 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





C. Chánh Kinh: 


L AMBATTHA xúc phạm đức Thế Tôn 


Được sự hướng dẫn của chư tỳ khưu, AMBATTHA đi đến đức Phật với một 
thái độ vô cùng kiêu mạn và ty liệt. Đức Phật cho rằng thái độ như thế quả thật 
là vô giáo dục mặc dầu AMBATTHA tự cho đó là có giáo dục. Quá tức tối và 
phẫn nộ, AMBATTHA đã sanh tâm nhục mạ, phi báng, và công kích đức Thế 
Tôn do bởi AMBATTHA tự mãn về vị trí của mình là con của một gia đình quý 
tộc danh tiếng và là đệ tử của Bà La Môn: 


- Cho rằng dòng họ Thích Ca là đê tiện, hạ liệt do bởi không có tôn kính, lễ 
bái, và cúng dường Bà La Môn. 

- - Cho rằng dòng họ Thích Ca là đê tiện, hạ liệt do bởi mãi nô đùa giỡn hót 
với nhau mà không biết đón chào, lễ bái, và cúng đường một Bà La Môn đi 
đên. 

- _ Cho rằng dòng họ Thích Ca là đê tiện, hạ liệt do bởi ở trong giai cấp Sát Đề 
Ly, chỉ xứng là hầu hạ cho hàng Bà La Môn. 


Với ba quan điểm trên, AMBATTHA đã buộc tội và phỉ báng dòng họ Thích Ca 
là đê tiện một cách quá đáng. 


II. Đức Phật chỉ rõ nguồn gốc và dòng họ AMBATTHA 


- Xét theo phụ mẫu hệ về quá khứ thì dòng họ Thích Ca là thầy của 
AMBATTTHA. 

- _ AMBATTHA xuất thân từ dòng họ KANHÀYANA. 

- __ Tổ tiên của dòng Thích Ca là vua OKKÀKA, có một nữ tỳ tên là DISÀ. Cô 
nữ tỳ này hạ sanh một đứa con da đen, khi vừa mới chào đời đã biết nói, nên 
có tên gọi là KANHA (ác quý). Lớn lên, KANHA trở thành một tu sĩ tài 
nghệ tính thông và đến yêu cầu vua OKKÀKA gả công chúa 
KHUDDARÙPI cho chàng. Từ đó, KANHA là tổ phụ của dòng họ 
KANHÀYANA. 


HL. Đức Phật xác định vị trí và giá trị con người 


Với một xã hội có đủ bốn giai cấp là Sát Đề Ly, Bà La Môn, Phệ Xá, và Thủ Đà 
La, đức Phật nói răng, Sát Đề Ly chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. Tuy nhiên, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 27 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





VỚI người có đây đủ giới hạnh và trí đức thì đức Thế Tôn tuyên bố răng, vị ấy 
chiếm địa vị tối thăng giữa người và trời. Giới hạnh và trí đức không thể luận 
chấp ở thọ sanh, ở giai câp, ở kiêu mạn, và ở kết hạp (cưới hỏi), mà chính tự nơi 
mình tu tập, trau giôi phẩm hạnh cao thượng mà thành tựu và chứng đạt được. 
(Xem lại phần Kinh Sa Môn Quả về 13 điều lợi ích công đức). 


1. Có 4 nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu Vô Thượng Trí 
Đức 


-_ Với phương cách chỉ ăn những trái cây rụng mà sống. 

-_ Với phương cách chỉ ăn rê và trái cây mà sông. 

-_ Với phương cách sống thờ lửa. 

- _ Với phương cách xây dựng một phước xá ở ngã tư đường với 4 cửa để tôn 
kính và cúng dường Sa Môn và Bà La Môn. 


2. Có 6 trường hợp không thể chấp nhân là một vi ẫn sĩ 


- Không vì thuộc lòng các chú thuật ở các vị ấn sĩ khác, mà được gọi là 
một ân sĩ. 

-_ Không vì trau chuốt, khéo trang sức, và say đăm trong ngũ dục lạc, mà 
được gọi là một ấn sĩ. 

-_ Không vì quá lo lợi dưỡng, mà được gọi là một ấn sĩ. 

-_ Không vì có nữ giới phục vụ, hầu hạ, mà được gọi là một ấn sĩ. 

-_ Không vì có người và vật đưa đón phục vụ, mà được gọi là một ấn sĩ. 

- Không vì được che chở và bảo vệ bởi các thành lũy và những binh lính, 
mà được gọi là một ấn sĩ. 


Sau cùng với thần lực của đức Thế Tôn, nên chàng thanh niên 
AMBATTHA đã thấy rõ 32 tướng tốt của Ngài một cách trọn vẹn. Với lòng 
tôn kính, AMBATTHA cùng với các bạn thanh niên xin phép cáo từ đức 
Thế Tôn và về thuật lại câu chuyện cho Bà La Môn POKKHARASÀDI 
được rõ biết mọi việc. 


IV. Sự tán thán và quy ngưỡng của POKKHARASÀDI 


Khi được nghe thuật lại, tức giận và bực bội, Bà La Môn POKKHARASÀDI đã 
đá AMBATTHA và đi đến sám hối với đức Phật. (Cũng tương tự với 
AMBATTHA, đức Thế Tôn đã dùng thần lực làm cho POKKHARASÀDI thấy 
rõ đủ cả 32 tướng tốt, phát khởi đức tin, và hoan hỷ, nên POKKHARASA2DI 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 28 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





đã tỏ ý thỉnh mời đức Thế Tôn và chư tỳ khưu tăng về nhà thiết lễ cúng dường 
trai tăng. 


Pháp nhũ được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng tuần tự có năm chỉ: 


Thuyết về xả ly bó thí 

Giảng giải về trì giới 

Giảng giải về sự an vui ở các cõi Thiên Giới 
Giảng giải về sự nguy hại của ngũ dục lạc 
Quả báo của sự xuất ly 


TA ho 


Cuối cùng an trú vào lý Tứ, Đề đã làm cho Bà La Môn POKKHARASÀDI chứng 
đắc Pháp Nhãn, xa trần ly cấu, và tiêu trừ mọi nghi hoặc. 


D. Kết Luận: 


Lời tán thán của Bà La Môn POKKHARASÀDI với sự tự tín, phát tâm nương nhờ 
trọn đời, và quy ngưỡng Tam Bảo. 


BÀI 4: KINH CHỦNG ĐỨC (SONADANDA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp Thoại này khi cùng với Bà La Môn 
SONADANDA trú ngụ tại thành CAMPA, trên bờ hô GAGGARA. thuộc nước 
MAGADHA (Ma Kiệt Đà), do đức vua BIMBISARA trị vì. 


B. Duyên Khởi: 


Khi biết được tin đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ khưu tăng lưu trú tại thành 
CAMPÀ, một số Bà La Môn và gia chủ cư ngụ tại đây đã cảm thấy phấn khởi. 
Những vị này khởi lên ý muốn được đến chiêm bái yết kiến Ngài, trong đó có Bà 
La Môn SONADANDA, mặc dầu số đông Bà La Môn và gia chủ đã khuyên bảo 
SONADANDA là không nên đi đến yết kiến đức Phật bởi vì Ngài không xứng 
đáng được như vậy. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 29 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Biện minh cho việc đi đến, Bà La Môn SONADANDA đã trình bày rất nhiều ưu 
điêm như sau trong vô lượng ưu điêm của đức Thê Tôn, cho thây là Ngài rât xứng 
đáng đê được tôn kính, yêt kiên, và chiêm ngưỡng: 


- _ Thiện sanh cả từ Mẫu hệ và Phụ hệ, có được huyết thống thanh tịnh đến bảy đời 
Tổ phụ, không một vết nhơ. 

-_ Khả ái, xinh đẹp, khôi ngô tuần tú, làm đẹp lòng mọi người, cử chỉ trang nhã, 
dáng điệu cao thượng, nước da thù thăng. 

-_ Xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ một chủng tộc Sát Đề Ly thanh 
tịnh cao quý, từ bỏ mọi thân thương của gia đình quyến thuộc và tài sản kho 
báu, ra đi trong tuôi thanh niên, tóc hãy còn đen nhánh, khi trên mặt của Cha 
Mẹ đầm đìa nước mắt và không đồng ý. 

-_ Bậc Tôn Sư trên các hàng tôn sư của Chư Thiên và Nhân Loại. 

- Bậc Giáo Chủ tối thượng trong các bậc Giáo Chủ, có danh thơm được loan 
truyền về mười Ân Đức, có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc Đại Nhân, được rất 
nhiều người đến vẫn Đạo học hỏi. 

- - Được tôn kính chiêm ngưỡng ở hàng Tứ Chúng, luôn đến cả Chư Thiên. 

-_ Khi trú tại chỗ nào thì đem sự an lạc đến nơi đó, các hàng phi nhân không dám 
phá hại dân cư trong vùng ẫy. 

-_ Danh tiếng của đức Thế Tôn dựa trên Vô Thượng Trí Đức. Được các vua chúa 
như vua BIMBISÀRA, vua PASENADI, cùng các vương tôn công tử, luôn cả 
Bà La Môn POKKHARASÀDI tôn kính, trọng vọng, và trọn đời quy ngưỡng. 


C. Chánh Kinh: 


Cùng với đại chúng Bà La Môn đi gần đến bờ hồ GAGGARA, Bà La Môn 
SONADANDA khởi lên ưu tư trong tâm trí, lo sợ cuộc đối thoại này sẽ đem lại 
thất bại cho mình vì không biết đặt câu hỏi xứng đáng hay không biết trả lời xứng 
đáng khi tiếp xúc với đức Thế Tôn. Và cũng nghĩ là nếu quay trở lại, không gặp 
đức Thế Tôn, cũng đem đến sự thất bại; do vậy, tâm trí bị dao động và lo lắng khác 
thường. 


L Đức Thế Tôn vẫn hỏi Bà La Môn SONADANDA 


Với tuệ liễu tri về sự phân vân lo lắng của Bà La Môn SONADANDA, đức 
Phật đã đặt câu hỏi thuộc lãnh vực thông thạo về Sử Truyền của Tam Phệ 
Đà (Vedả), liên quan đến sự thành tựu một vị Bà La Môn, thì phải hội đủ 
bao nhiêu đức tánh để có được như vậy. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 30 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





I. Bà La Môn SONADANDA trả lời đức Phật 


* Với câu trả lời đầu tiên, thì ông SONADANDA cho rằng, phải hội đủ cả 
năm đức tính như sau, thì mới được gọi là một vị Bà La Môn: 


- _ Thiện sanh cả từ Mẫu hệ và Phụ hệ với huyết thống thanh tịnh cả bảy đời 
Tổ phụ. 

- _ Thông suốt Tam Phệ Đà (Vedà), tinh thông trì chú, ngữ pháp. 

-_ Khả ái, xinh đẹp, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, khôi ngô tuần 
tú, hằng được lòng mọi người. 

-_ Đây đủ giới hạnh cao dây. 

- _ Đa văn, quảng kiến, thông minh, sáng suốt. 


*- Với câu trả lời lần thứ hai, thì ông SONADANDA cho rằng, có thê bỏ 
một đức tính (bỏ dung sắc xinh đẹp), chỉ với bôn đức tính còn lại, thì 
được gọi là một vị Bà La Môn. 


* Với câu trả lời lần thứ ba, thì ông SONADANDA cho rằng, chỉ với ba 
đức tính (bỏ chú thuật ngữ pháp), thì được gọi là một vị Bà La Môn. 


* Với câu trả lời lần thứ tư, thì ô ¡ ông SONADANDA cho rằng, có thể bỏ cả 
huyết thống thọ sanh, cũng vẫn được gọi là một vị Bà La Môn, và chỉ cần 
hai đức tính là đầy đủ giới hạnh cao dây và đa văn quảng kiến. 


Cuối cùng, ông SONADANDA xác định cụ thê với đức Phật và với hội chúng 
đang ngôi đoanh vây Ngài là chỉ cần hội đủ cả hai và không thể bỏ mất một 
trong hai đức tánh đó, thì vẫn được gọi là một vị Bà La Môn. Kèm theo lời dẫn 
chứng cháu trai có tên gọi là ANGAKA, cho dù được hội đủ cả năm đức tính, 
nhưng Tà Hạnh phá giới (trong Ngũ Giới), thì vẫn không xứng đáng được gọi là 
một vị Bà La Môn. 


Ông SONADANDA khẳng định hai đức tính còn lại có tính hỗ tương rất chặt 
chẽ. “?ïí fuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm 
cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ 
ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất 
định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là lối thắng ở trên đời. ” 


HH. Đức Phật xác nhận và nêu lên quan điêm của Ngài về giới hạnh và trí tuệ 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 31 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(Theo đúng như trong Kinh Quả Báo Sa Môn, từ quả báo thứ 9 cho đến thứ 13). 
Phương pháp của đức Phật thường dùng là đối thoại, một cuộc nói chuyện rất 
cởi mở với đối phương. Đầu tiên Ngài đứng về phía đối phương, chấp nhận 
mọi danh từ, định nghĩa, quan niệm của đối phương đề tìm hiểu vấn đề, nhưng 
dần dần Ngài hướng đối phương về quan điểm của Ngài, và cuối cùng Ngài thu 
phục đối phương trở lại quy ngưỡng Ngài. 


IV. Sự quy ngưỡng và cúng dường của Bà La Môn SONADANDA 


Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, với nhiều phương tiện trình bảy và giải thích, 
đã làm cho Bà La Môn SONADANDA tỏ niềm tịnh tín, xin quy y Tam Bảo, và 
trọn đời quy ngưỡng. Sau đó đã thiết lễ cúng dường vật thực đến đức Phật cùng 
hội chúng tỳ khưu tăng tại nhà của Ông. Và Ông cũng đã tỏ lời tác bạch với sự 
cung kính đảnh lễ và cúng dường đức Thế Tôn bằng cả thân ngữ ý thanh tịnh, 
hợp theo cung cách của một vị Bà La Môn. 


D. Kết Luận: 


Pháp nhũ được khéo giảng dạy, khích lệ, và kích thích bởi đức Thế Tôn đã làm cho 
Bà La Môn SONADANDA phấn khởi hân hoan với Ngài, từ nơi chỗ ngồi đã đứng 
dậy và từ giã ra về. 


BÀI 5: KINH CỬU LA ĐÀN ĐẦU (KÙTADANTA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này khi đàm thoại cùng với Bả La Môn 
KUTADANTA tại khu vườn AMBALATTHIKA, ở làng KHANUMATTA, thuộc 
nước MAGADHA (Ma Kiệt Đà), do đức vua BIMBISARA trị vì. 


B. Duyên Khởi: 


Được tin đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ khưu tăng lưu trú tại khu vườn 
AMBALATTHIKA, thuộc làng KHÀNUMATTA, xứ MAGADHA (Ma Kiệt Đà), 
một số Bà La Môn và gia chủ cư ngụ tại nơi đây lấy làm phấn khởi và khởi lên sự 
mong muốn được đi đến chiêm bái yết kiến đức Phật, trong đó có Bà La Môn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 32 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





KÙTADANTA, cũng muốn đi đến yết kiến đức Phật đề hỏi về cách thức cúng tế 
cho một lễ đàn tê (với ba cách thức Tê Tự và 16 Tê Pháp). 


Mặc dù số đông Bà La Môn và gia chủ đã khuyên bảo KÙTADANTA là không 
nên đi vì không xứng đáng với vị trí của mình. Biện minh cho việc đi, Bà La Môn 
KÙTADANTA đã trình bảy rất nhiều ưu điểm như sau trong số vô lượng ưu điểm 
của đức Thế Tôn, nghĩa là đức Thế Tôn rất xứng đáng được tôn kính, yết kiến, và 
chiêm ngưỡng: 


- _ Thiện sanh cả từ Mẫu hệ và Phụ hệ, huyết thống thanh tịnh đến bảy đời Tổ 
phụ, không bị một vết nhơ (tương tự với bài kinh SONADANDA). 

- _ Danh tiếng của đức Thế Tôn dựa trên Vô Thượng Trí Đức. Được các vua 
chúa như là vua BIMBISÀRA, vua PASENADI, cùng các vương tôn công 
tử, luôn cả Bà La Môn POKKHARASÀDI tôn kính, trọng vọng, vả trọn đời 
quy ngưỡng. 


C. Chánh Kinh: 


Sau khi đi đến, chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên, Bà La Môn 
KUTADANTA đã vân hỏi đức Phật vê ba cách thức Tê Tự và 16 Tê Vật của một 
lễ đàn tế. 


L Đức Phật kế chuyện về vua MAHÀVIJITA nhằm gián tiếp khuyên Bà La 
Môn KÙTADANTA 


Vua MAHÀVIJITA là một vị vua có oai quyên, tiền rừng bạc biển, muốn làm lễ 
đàn tế lớn, nên đã hỏi ý kiến của vị Bà La Môn cô vấn tế lễ về vấn đề này. Vị 
Bà La Môn đã khuyên Vua là trong khi nước nhà còn ly loạn bởi trộm cướp, 
không nên thêm thuế má mới, cũng không nên trừng phạt vì chỉ là phương pháp 
tạm thời. Phương pháp hữu hiệu đề dẹp loạn ly là đối với nông dân thì hãy câp 
thực phẩm và lúa mạ, đối với thương gia thì hãy cấp vốn đầu tư, đối với công tư 
chức thì hãy cấp lương bồng và vật thực. 


Do nhờ như vậy, dân chúng có công ăn việc làm, không còn trộm cắp, ngân khó 
nhà vua được dồi dào, và mọi người được an cư lạc nghiệp. Vua 
MAHÀVIJITA vâng theo lời khuyên và thực hiện đúng theo lời chỉ dẫn; do thẻ, 
dân chúng được an cư lạc nghiệp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 33 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Vị Bà La Môn cô vấn tế tự khuyên vua MAHÀVIJITA nên mời các vị Sát Để 
Ly, Bộ Trưởng, Bà La Môn, và gia chủ đến chấp thuận ý định tổ chức lễ Tế Tự 
của Vua. Bốn giai cấp này đã đồng tán thành và thỏa thuận cung cấp vật liệu tế 
lễ cho Nhà Vua. 


1. Các vật liệu dùng để tế lễ gồm có tám đức tính tốt đẹp của vua 
MAHAVIJITA như sau: 


a. Thiện sanh cả từ Mẫu hệ và Phụ hệ, huyết thông thanh tịnh đến bảy 
đời Tổ phụ, không bị một vết nhơ. 

b. Khả ái xinh đẹp, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao 
thượng, nước da thủ thắng. 

c. Đại phú, sung túc tài sản, thương khô sung mãn, giàu có. 

d. Có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, và với oai danh của mình đủ 

chinh phục địch quân. 

Có tín tâm, có từ tâm, một vị thí chủ xả ly. 

Một bác học, đa văn quảng kiến trong mọi vấn đề. 

. Thông suốt mọi ý nghĩa của lời nói. 

. Một bậc trí tuệ, tinh thông sáng suốt, và có thể suy tư về những vấn đề 

quá khứ, hiện tại, vị lai. 


0a hỒ 


2. Bốn đức tính tốt đẹp của vị Bà La Môn Có Vấn Tế Tự: 


a. Thiện sanh cả từ Mẫu hệ và Phụ hệ, huyết thống thanh tịnh đến bảy 
đời Tổ phụ, không bị một vết nhơ. 

b. Thông hiểu Tam Phệ Đà (Vedà), tinh thông trì chú, ngữ pháp. 

Đầy đủ giới hạnh cao dây. 

d. Một bậc trí tuệ, tính luyện sáng suốt. 


® 


3. Ba pháp nên biết trước khi thực hiện một lễ đàn tế: 


a. Trước khi muốn làm một đại lễ tế đàn, không nên có sự hối tiếc về sự 
tiêu hao tài sản (Tư Tiền). 

b. Ngay khi đang làm một đại lễ tế đàn, cũng không nên có sự hối tiếc về 
sự tiêu hao tài sản (Tư Hiện). 

c. Khi đã làm xong một đại lễ tế đàn, cũng không nên có sự hối tiếc về 
sự tiêu hao tài sản (Tư Hậu). 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 34 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





4. Có 10 cách ngăn chận sự hối tiếc có thể khởi lên trước khi thực hiện 
một lề đàn tê: 


a. Ngăn chặn và từ bỏ Thập Ác Nghiệp, khéo léo đối xử với cả hai hạng 
người (Thiện và Ác) đến tham dự trong cuộc lễ đàn tế. 

b. Với người ác thì hãy cho sự an lặng đến với họ. 

c. Với người thiện thì hãy làm cho nội tâm của họ được an vui hoan hỷ. 


5. 16 phương pháp khích lệ và kích thích khi vua đang làm lễ đàn tế: 


Vị Bà La Môn chủ tế biết nói tưởng lệ như sau với nhà vua khi đang làm lễ 
đàn tế: 


I*. Đã có mời các vị Sát Đề Ly thân tộc đến tham dự và bác bỏ lời chỉ 
trích xuyên tạc ngược lại. 

2*, Đã có mời các vị đại thần quyền thuộc đến tham dự và bác bỏ lời chỉ 
trích xuyên tạc ngược lại. 

3*, Đã có mời các vị Bà La Môn đại gia đến tham dự và bác bỏ lời chỉ 
trích xuyên tạc ngược lại. 

4*. Đã có mời các vị gia chủ phú hào đến tham dự và bác bỏ lời chỉ trích 
xuyên tạc ngược lại. 

5* đến 12*. Nhà vua hội đủ cả tám đức tính cao quý. 

13* đến 16*. Vị Bà La Môn chủ tế của vua hội đủ bốn đức tính cao quý. 


Do vậy, khiên cho nội tâm của vua được hân hoan phân khởi. 


Lễ đàn tế không có giết hại sanh linh như trâu bò, dê heo, gà vịt. Không có 
phá hoại cây cối, không có dùng cỏ tranh (dabbha — cỏ kiết tường) để rải 
xung quanh đàn tế. Không bắt buộc các người làm công, tạp dịch phải phụ 
giúp vào lễ đàn tế. Không đánh đập, bắt buộc, đàn áp, chỉ có trạng thái 
hoan hỷ những việc gì muốn làm và thích làm. Làm với tâm trạng tự 
nguyện và tùy thuận của từng cá nhân, không bao giờ dùng áp lực mà bắt 
buộc phải làm. 


LỄ đàn tê chỉ dùng đề hô, dầu mè, sữa chua (thục tô), sữa tươi (sanh tô), 
mật, và đường mía. 


Lê đàn tê được sự tán thành và ủng hộ của cả bôn giai câp. Dù nhà vua đã 
thực hiện một đại lễ đàn tê, họ cũng vân tô chức một hậu đàn tê với các 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 35 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





phương cách thực hiện tương tự như vua đã thực hiện. Như vậy là có bốn 
sự chấp thuận (của bốn giai cấp). Vua MAHÀVIJITA thành tựu tám pháp 
đức tính. Bà La Môn chủ tế thành tựu bốn pháp đức tính và cả ba Tế Pháp 
(Tam Tư). Chính như vậy, gọi là ba Tế Pháp và 16 Tế Vật. 


Khi kế xong tích truyện, đức Phật nhận diện vị Bà La Môn Cố Vấn Tế Tự 
chính là tiên thân của đức Phật. 


II Đức Phật thuyết giảng những loại đàn tế khác có rất nhiều phước báu, hơn 
cả ba Tế Pháp và 16 Tế Vật kế trên 


. Bồ thí thường xuyên, cúng dường người xuất gia có giới đức. 

. Xây dựng một tịnh xá Tứ Phương Tăng. 

._ Thọ trì nghiêm minh Ngũ Giới. 

. Thực hành nết hạnh Sa Môn (xem lại bài kinh Quả Báo Sa Môn) và tu 
hành theo Giới — Định — Tuệ. 


+> C2 t = 


Khi thuyết giảng cho Bà La Môn KÙTADANTA, chúng ta nhận thấy thái độ 
của đức Phật đôi với vân đề đàn tê, một nghi lễ rât thông dụng của các Bà La 
Môn và xem như một phương tiện đê giải thoát. 


Trước tiên, đức Phật không bác bỏ hắn một lễ đàn tế, nhưng phải được tô chức 
trong sự thanh tịnh cần thiết, không có sự giết hại sanh linh. Theo đạo Phật, đàn 
tế là một hình tướng lễ nghi cần phải loại bỏ, nên dần dà đức Phật giới thiệu các 
loại đàn tế khác tế nhị hơn, đem lại kết quả nhiều hơn, hướng về hạnh nguyện 
giải thoát sanh tử, mục đích cuỗi cùng của đạo Phật. 


Ở đây một lần nữa, chúng ta thấy rõ phương pháp đối thoại của đức Phật hết SỨC 
tê nhị, đã khéo léo từ nơi lập trường của người đôi thoại, hướng dân dân dân đên 
lập trường cứu cánh của Ngài. 

III. Sự quy ngưỡng và cúng dường của Bà La Môn KỪTADANTA 

Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng bài Pháp Thoại, với nhiều phương tiện trình 
bày và giải thích, đã làm cho Bà La Môn KƯUTADANTA tỏ niêm tịnh tín, xin 
quy y Tam Bảo, và trọn đời quy ngưỡng. 


Pháp nhũ được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng tuần tự, có năm chi như sau: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 36 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Thuyết về xả ly bố thí 

Giảng giải về trì giới 

Giảng giải về sự an vui ở các Thiên Giới 
Giảng giải về sự nguy hại của ngũ dục lạc 
Quả báo của sự xuất ly 


TẾ hp 


Cuối cùng, an trú vào lý Tứ Đề đã làm cho Bà La Môn KÙTADANTA chứng 
đắc Pháp Nhãn, xa trần ly cấu, và tiêu trừ mọi nghi hoặc. 


D. Kết Luận: 
Pháp nhũ khéo được giảng dạy, khích lệ, và kích thích bởi đức Thế Tôn, đã làm 


cho Bà La Môn KÙTADANTA phần khởi và hân hoan với Ngài, từ chỗ ngôi đã 
đứng dậy và từ giã ra vê. 


BÀI 6: KINH MA HA LÊ (MAHÀLI SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho một số đông sứ giả Bà La Môn ở 
nước KOSALA và nước MAGADHA, cùng với OTTHADDA MAHÀLI và một 
số dân chúng thuộc dòng họ LICCHAVI, tại giảng đường Trùng Các, rừng Đại 
Lâm, thành VESÀLI. 


B. Duyên Khởi: 

Do được nghe đồn đãi rất nhiều về đức Thế Tôn, nên một số đông sứ giả Bà La 
Môn ở nước KOSALA và nước MAGADHA với những công việc còn đang bận 
rộn tại thành VESALI, cũng như OTTHADDA MAHÀALI cùng với một sô vị thuộc 
dòng họ LICCHAVI rât mong muôn được yết kiên đức Phật và nghe pháp. 

C. Chánh Kinh: 


L MAHÀLI vấn hỏi đức Thế Tôn về nguyên nhân nào SUNAKKHATTA 
không chứng đặc được Thiên Nhĩ Thông 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 37 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Do Nhân nào và Duyên nào, SUNAKKHATTA người thuộc dòng họ 
LICCHAVI, khi ở gần bên đức Phật tu tập và chứng đắc được Thiên Nhãn 
Thông, thấy được những thiên sắc mỹ diệu, làm cho thích thú và phấn khởi. 
Nhưng tại sao lại không thê chứng đắc được Thiên Nhĩ Thông, để được 
nghe những thiên âm mỹ diệu như thật có, để làm cho thích thú và phấn 
khởi. 


II. Đức Phật giải thích cho MAHÀLI 


- _ Với tác ý tu tập nhứt hướng (một trong những hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, 
trên, dưới, ngang). Với mục đích chỉ đắc chứng Thiên Nhãn Thông đề thấy 
được những thiên sắc mỹ diệu, thích thú và phân khởi, nhưng không có tác 
ý hướng về mục đích tu tập chứng đắc Thiên Nhĩ Thông: do vậy, không thê 
nghe được những thiên âm mỹ diệu thù thăng, để làm cho thích thú và phân 
khởi (như trường hợp của SƯNAKKHATTTA). 


- — Với tác ý tu tập nhứt hướng nhưng với mục đích chứng đắc Thiên Nhĩ 
Thông, đê được nghe những thiên âm mỹ diệu, làm cho thích thú và phân 
khỏi. 


- _ Với tác ý tu tập nhị hướng, nghĩa là với hai mục đích chứng đắc Thiên Nhãn 
Thông và Thiên Nhĩ Thông; do vậy, mới thấy được những thiên sắc mỹ diệu 
và được nghe luôn những thiên âm mỹ diệu thù thăng, để làm cho thích thú 
và phấn khởi. 


Tuy nhiên, đức Phật không mong muốn các vị tỳ khưu chỉ lo tu tập với sự 
chứng đặc Thiên Định đê có được những sự việc trên. 


II. Đức Phật chỉ dạy tu hành BÁT CHÁNH ĐẠO đề chứng đắc ĐẠO QUÁ và 
giải thoát 


1. Do muốn chứng đắc được những pháp cao thượng và thù thắng là “Đạo 
Quả” giải thoát, một vị ty khưu đã sống đời Phạm Hạnh, dưới sự chỉ dạy 
của đức Thế Tôn, và tu hành Bát Chánh Đạo đặng diệt trừ 10 Kiết Sử 
(SAMYOJANA - trói buộc): 


- Chánh Kiến 
- Chánh Tư Duy 
- Chánh Ngữ 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 38 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- Chánh Nghiệp 

- Chánh Mạng 

- Chánh Tinh Tấn 
- Chánh Niệm 

- Chánh Định 


2. Với Bát Chánh Đạo, một vị tỳ khưu sông đời Phạm Hạnh và tu tập chứng 
đắc tầng Thánh thứ nhất là SƠ ĐẠO và SƠ QUẢ (thành bậc Dự Lưu, Tư 
Đà Hườn, Thất Lai), đoạn trừ được ba hạ phần Kiết Sử là Thân Kiến, 
Hoài Nghi, và Giới Cắm Thủ, không còn bị đọa vào Tứ Ác Thú, chắc 
chăn chứng quả vị giải thoát. 


3. Tiếp tục tu tập, một vị tỳ khưu đã đoạn diệt ba hạ phần Kiết Sử đầu tiên, 
lại nỗ lực tu tập Bát Chánh Đạo, sẽ làm giảm nhẹ hai hạ phần Kiết Sử là 
Tham thô thiên và Sân thô thiên, chứng đắc tầng Thánh thứ hai là NHỊ 
ĐẠO và NHỊ QUẢ (thành bậc Tu Đà Hàm, Nhất Lai). 


4. Tiếp tục tu tập Bát Chánh Đạo, vị tỳ khưu ấy đoạn tuyệt hai hạ phần Kiết 
Sử còn lại là Tham vi tế và Sân vi tế, chứng đắc tầng Thánh thứ ba là 
TAM ĐẠO và TAM QUÁ (thành bậc A Na Hàm, Bắt Lai). Khi còn ở 
Nhân Loại, chưa được chứng đắc quả vị A La Hán, và khi thân hoại 
mạng chung, thì được tục sinh về cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên Sắc Giới (thành 
vị Hóa Sanh) và giải thoát Níp Bàn tại nơi đấy. 


5. Tiếp tục tu tập Bát Chánh Đạo, vị tỳ khưu ấy đoạn trừ năm thượng phần 
Kiết Sử còn lại (Ái Sắc Giới, Ái Vô Sắc Giới, Ngã Mạn, Phóng Dật, và 
Vô Minh), diệt trừ các Lậu Hoặc (Tứ Lậu gồm có Dục Lậu, Hữu Lậu, 
Kiến Lậu, và Vô Minh Lậu), giải thoát và giải thoát tri kiến, chứng đắc 
tầng Thánh thứ tư là TỨ ĐẠO và TỨ QUẢ (thành bậc A La Hán, Vô 
Sinh). 


IV. Đức Phật bác bỏ những suy niệm về mạng căn và thân thế vì không đem lại 
lợi ích và không thiệt thực 


Khi hai người xuất gia có tên gọi là MANDISSA, một vị du sĩ, và JALIYA, đệ 
tử của DÀRUPATTIKA, đã đi đến khu vườn GHOSIRÀRÀMA, tại thành phố 
KOSAMBI, vấn hỏi đức Phật về “mạng căn và thân thể” là một hay là khác. 
Đức Phật cho biết răng, chỉ có những người chưa có chứng đạt đến Quả Vị rốt 
ráo (chỉ có chứng và đắc Tứ Thiền), mới ưa thích đề cập đến vấn đề này, còn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 39 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





đối với đức Phật, cho dù Ngài rõ biết vấn đề này, nhưng Ngài không muốn đề 
cập đên vì vô ích và không thiết thực. 


D. Kết Luận: 


OTTHADA MAHÀLI, người thuộc dòng họ LICCHAVI, đã hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của đức Thê Tôn. 


BÀI 7: KINH XÁ LỢI (JÀLIVA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này tại khu vườn GHOSITÀRÀMA, thành 
KOSAMBI, cho hai vị xuât gia, có tên là MANDISSA, một vị du sĩ, và JALIYA, 
đệ tử của DÀRUPATTIKA. 


B. Duyên Khởi: 


Do muốn thoát khỏi sự thắc mắc và được rõ biết về vẫn đề “mạng căn và thân thể” 
là một hay là khác. 


C. Chánh Kinh: 


Đức Phật đã giải thích, ví như có một Thiện Nam Tử khi được hay biết có một đức 
Như Lai hiện hữu trong đời, có đầy đủ hồng danh Ân Đức cao quý, đi đến thưa với 
Ngài xin được xuất gia tu tập Tam Học là GIỚI - ĐỊNH - TUỆ (như trong Kinh 
Quả Báo Sa Môn), chứng đắc được các tầng Thiền, hướng tâm đến tri kiến suy 
niệm về “mạng căn và thân thể” là một hay là khác, như vậy cũng không có được 
sự lợi ích. Vì mục đích của xuất gia là trau giồi Tam Học, GIỚI - ĐỊNH - TUỆ, là 
thành đạt cứu cánh, chứng đắc quả vị giải thoát. Chí đến đức Thế Tôn, dù Ngài rõ 
biết vấn đề này, Ngài cũng không muốn đề cập đến vì vô ích và không thiết thực. 
(Bài kinh này tương tự với bài kinh MAHÀLI [bài kinh thứ 6] từ đoạn thứ 15 đến 
19). 


D. Kết Luận: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 40 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Hai vị du sĩ hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn. 


BÀI §: KINH CA DIẾP SƯ TỬ HÓNG (KASSAPA SÌHANÀDA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này khi nói chuyện với một tu sĩ lõa thể, tên 
là KASSAPA SIHANADA, tại UJUNNA, vườn nai KANNAKATTHALA. 


B. Duyên Khởi: 


Tu sĩ lõa thể KASSAPA muốn được xác minh và tránh sự chỉ trích sai lạc về lời 
bàn bạc đôn đãi răng, đức Thê Tôn chỉ trích, công kích, và tuyệt đôi phi báng mọi 
lôi sông khô hạnh khắc khô. 


C. Chánh Kinh: 
I_ Nhận định của đức Phật về vẫn đề khô hạnh 


1. Với Thiên Nhãn thuần tịnh và siêu nhân, đức Phật đã thấy. sự thật về vị 
lai, quá khứ, sanh, diệt của những người tu khổ hạnh với lối sống nhiều 
khắc khổ và tương đối ít khắc khô hơn, đều dẫn đến cả Ác Thú và Thiện 
Thú. Do vậy, Ngài không có chỉ trích mọi khô hạnh và không có tuyệt 
đối phỉ báng mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sông khắc khổ. 


2. Quan điểm của đức Phật có những điểm tương đồng và dị biệt với một số 
Bà La Môn và Sa Môn thông thái và giỏi biện tải về vấn đề khổ hạnh 
(công nhận và không công nhận). Với những quan điểm dị biệt và bất 
đồng, tạm để yên một bên. 


3. Với những quan điểm tương đồng, phần lớn các vị giáo sư hay chúng đệ 
tử tu tập khổ hạnh đều phải công nhận và tán thán về: 


- _ Sự xả ly hoàn toàn, sự xa lìa hoàn toàn những pháp Bắt Thiện, lỗi lầm, 
thì không nên thực hành, không xứng pháp bậc Thánh, ô nhiêm, của 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 41 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





đức Phật và chúng đệ tử của Ngài. Còn đối với chúng tu tập khô hạnh 
thì chỉ có xả ly một phân mà thôi. 


-_ Sự thành tựu hoàn toàn những pháp Thiện, không lỗi lầm, nên tuân 
hành, xứng pháp bậc Thánh, thanh tịnh ở nơi đức Phật và chúng đệ tử 
của Ngài. Còn đối với chúng tu tập khổ hạnh thì chỉ có thành tựu một 
phần mà thôi. 


4. Xác chứng lời nói của đức Phật là chân thật, hợp pháp, đúng luật, và hợp 
thời với phương pháp thực hành Bát Chánh Đạo thì sẽ thây và biệt đúng 
thực. 


II. Tu sĩ KASSAPA nêu lên những lỗi sống khổ hạnh đương thời trong xã hội 
An Độ 


Lối sống khổ hạnh luôn là một hạnh tu rất được nhiều người dân Ấn Độ tin 
tưởng, sùng bái, và cũng chính vì sự tin tưởng và sùng bái này khiến phát sanh 
những hạnh tu thật là kỳ dị mãi cho đến ngày nay vần còn. Với những lỗi sống 
khổ hạnh được nêu lên thì KASSAPA cho rằng, đó là những Sa Môn Quả và Bà 
La Môn Quả. 


HH. Đức Phật nêu lên một quan điểm sống khổ hạnh liên quan tới GIỚEL ĐINH- 
TUỆ 


Theo thông lệ, trong khi đối thoại, đức Phật thường đứng trên lập trường của đối 
phương, rôi dân dân đưa đôi phương đên lập trường của Ngài. 


Trước tiên, Ngài không bác bỏ hắn mọi sự khổ hạnh vì một sự khổ hạnh sáng 
suốt cũng có thê đưa đến một vài kết quả khả dĩ tốt đẹp, nhưng cũng không có 
một sự khổ hạnh nào có thể so sánh với hạnh tu GIỚI—ĐÐỊNH-TUỆ tối thượng 
và thù thăng. 


Nói về khó khăn trong sự tu chứng, dù các pháp tu khổ hạnh trong thế gian này 
có khó khô tu đăc đên bậc nảo, thì một cư sĩ hoặc một nữ nô bộc cũng có thê tu 
hạnh ây được. 


Riêng về Sa Môn hạnh, tu cho thành tựu Giới Cụ Túc, Tâm Cụ Túc, và Tuệ Cụ 
Túc, thì chỉ có bậc thiện trí mới tu thành đạt kêt quả. Còn đứng vê Quả chứng 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 42 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





thì chỉ có tu theo GIÓI-ĐỊNH-TUẸ, mới thật là một hạnh tu tối thượng, đưa 
đên sự giải thoát tuyệt đôi. 


Để gội sạch các tội lỗi, thì thực hành Sa Môn hạnh và Bà La Môn hạnh. Để 
nhận biết được một vị Sa Môn và Bà La Môn, một vị tỳ khưu tu tập hạnh từ bị, 
không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các Lậu Hoặc, tự chứng giác, và 
an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, và huệ giải thoát Vô Lậu. Như thế, vị tỳ 
khưu ẫy được gọi là một Sa Môn, một Bà La Môn. 


IV. Sự tán thành và quy ngưỡng của lõa thể KASSAPA 


Cũng tương tự như tiếng rồng của một con sư tử (sư tử hống) ở giữa đại chúng 
với tỉnh thần vô úy, đức Thế Tôn trả lời mọi vẫn đề đã làm thỏa mãn, phát khởi 
niềm tin, đạt đến chỗ như thật và ứng dụng thực hành, khiến cho một vị Bà La 
Môn tu khổ hạnh tên gọi là NIGRODHA, tại thành Vương Xá, cũng như tu sĩ 
lõa thể KASSAPA, khởi phát lòng hoan hỷ với một tâm trạng hoan lạc tối 
thượng. Cuối cùng, tu sĩ ngoại đạo KASSAPA xin được xuất gia thọ Cụ Túc 
Giới, dù có phải trải qua một đời sống biệt trú bốn năm (vì trước kia là ngoại 
đạo) đề được sự đồng ý cho xuất gia của chư tăng. 


D. Kết Luận: 


Không bao lâu, sau khi được xuất gia và thọ Cụ Túc Giới, đại đức KASSAPA sống 
nhiệt tâm, cân mẫn, tinh cân đã thành tựu quả vị A La Hán. 


BÀI 9: KINH BÓ THÁC BÀ LẬU (POTTHAPÀDA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 
Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này khi nói chuyện với du sĩ ngoại đạo 


POTTHAPÀDA ở hội thảo trường, thuộc khu vườn EKASÀLAKA với hàng rào 
cây TINDUKA của hoàng hậu MALLIKA, tại thành SAVATTHI (Xá Vệ). 


B. Duyên Khởi: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 43 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Khi thời gian hãy còn quá sớm để đi khất thực, đức Phật khởi lên một ý nghĩ, là 
đên dự cuộc bàn luận vê Chánh Kiên và Tà Kiên với đại chúng của du sĩ ngoại đạo 
POTTHAPADA tại hội thảo trường. 


C. Chánh Kinh: 


L POTTHAPÀDA vấn hỏi đức Phật về vấn đề diệt tận các Tăng Thượng 
Tưởng 


Đức Phật bác bỏ những quan niệm sai lạc về cái gọi là “linh hôn” và trình bày 
quan điêm của Ngài. Theo quan niệm xa xưa của một sô vị Sa Môn, Bà La 
Môn ngoại đạo, có ba quan điêm luận thuyêt như sau: 


1. Không Nhân, không Duyên, các Tưởng của con người sinh và diệt. Khi 
Tưởng sanh thì con người có Tưởng. Khi Tưởng diệt thì con người 
không có Tưởng. 


2. Tưởng là tự ngã của con người. Chính Tưởng ây đến và đi. Khi Tưởng 
ây đên thì con người có Tưởng. Khi Tưởng ây đi thì con người không có 
Tưởng. 


3. Chính đại thần lực của các vị Sa Môn, Bà La Môn khiến Tưởng nhập vào 
trong người và cũng kéo Tưởng ra ngoài người ây. Chính do đại thân lực 
của các Thiên Nhân khiên Tưởng nhập vào hay thoát ra ngoải người ây. 


Khi các vị này khiến Tưởng nhập vảo trong người thì người ấy có Tưởng. Khi 
kéo Tưởng ra ngoài, thì người ây không có Tưởng. 


II. Đức Phật giải thích tuần tự cách thức diệt trừ các Tưởng 


Đức Phật bác bỏ các luận thuyết trên và giải thích chính nhờ sự tu tập, các 
Tưởng có sanh có diệt. Ngài trình bày các định ở Sắc Giới đê chứng minh sự 
sanh, sự diệt của các Tưởng trong Thiên Định. 


1. Đức Phật khẳng định chính vì có Nhân, có Duyên mà các Tưởng của con 
người sinh và diệt. Chính do sự tu tập nên có một loại Tưởng sanh và 
một loại Tưởng diệt. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 44 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





2. Sự tu tập khởi lên từ Chánh Tín, đi đến xuất gia, sống hạnh không gia 
đình v.v... (như trong Kinh Quả Báo Sa Môn). Khi tâm đã xa lìa các 
dục, ly ác pháp, chứng và trú vào SƠ THIEN, một trạng thái Hỷ Lạc do 
Ly Dục sanh, với Tầm và Tứ. Như vậy do tu tập, một Tưởng Hỷ Lạc 
chân thật vi diệu do Ly Dục sanh khởi, và một Dục Tưởng được diệt trừ. 


3. Phát triển sự tu tập, chứng và trú vào NHỊ THIÊN, một trạng thái Hỷ Lạc 
do Định sanh, không Tầm không Tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy do tu 
tập, một Tưởng Hỷ Lạc chân thật vi diệu do Định sanh khởi, và một 
Tưởng Hỷ Lạc do Ly Dục được diệt trừ. 


4. Phát triển sự tu tập, chứng và trú vào TAM THIÉN, thân cảm nhận lạc 
thọ, do ly Hỷ trú Xả, chánh niệm tỉnh giác, xả niệm lạc trú. Như vậy do 
tu tập, một Tưởng Xả Lạc chân thật vi diệu khởi lên, và một Tưởng Hỷ 
Lạc do Định được diệt trừ. 


5. Phát triển sự tu tập. chứng và trú vào TỨ THIÊN, không Khổ không Lạc, 
Xá Niệm thanh tịnh. Như vậy do tu tập, một Tưởng Xả Lạc Xả Khô 
chân thật vi diệu khởi lên, và một Tưởng Xả Lạc được diệt trừ. 


6. Phát triển sự tu tập, chứng và trú vào Thiền KHÔNG VÔ BIÊN XỨ, 
vượt thoát mọi Sắc Tưởng, với sự diệt trừ mọi chướng ngại Tưởng, với 
sự không tác ý đối với dị Tưởng. Như vậy do tu tập, một Tưởng 
KHÔNG VÔ BIÊN XỨ chân thật vi diệu khởi lên, và một Tưởng Sắc 
Giới được diệt trừ. 


7. Phát triển sự tu tập, chứng và trú vào Thiên THỨC VÔ BIÊN XỨ. Do 
nhờ tu tập, một Tưởng THƯC VÕ BIEN XU chân thật vi diệu khởi lên, 
và một Tưởng KHÔNG VÔ BIÊN XỨ được diệt trừ. 


8. Phát triển sự tu tập, chứng và trú vào Thiền VÔ SỞ HỮU XỨ. Do nhờ 
tu tập, một Tưởng VÔ SỞ HỮU XỨ chân thật vi diệu khởi lên, và một 
Tưởng THỨC VÔ BIÊN XỨ được diệt trừ. 


9. Phát triển sự tu tập, chứng và trú vào Thiền PHI TƯỞNG PHI PHI 
TƯỞNG XỨ. Do nhờ tu tập, một Tưởng PHI TƯỞNG PHI PHI 
TƯỞNG XỨ chân thật vi diệu khởi lên, và một Tưởng VÔ SỞ HỮU XỨ 
được diệt trừ. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 45 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





10.Khi đạt đến Tưởng tột đỉnh, tự mình khởi lên Tưởng răng, “Tâm còn suy 
tưởng có hại mà thôi, không suy tưởng mới tốt hơn. Nếu cứ tiếp tục suy 
tưởng, khi những tưởng này diệt đi, thì nhưng thô tưởng khác lại khởi 
lên; do vậy, đừng có suy tưởng.” Do không có suy tưởng, các tưởng 
được diệt tận, và các thô tưởng khác không khởi lên, vị tỳ khưu ấy cảm 
nhận sự diệt tận các Tưởng. Như vậy, sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần 
dần các tăng thượng Tưởng. 


HH. Đức Phật nói đên sự khác biệt giữa một Tưởng vả nhiêu Tưởng, vê Tưởng 
và Trí, về Tưởng và Tự Ngã 


1. Một Tưởng tuyệt đỉnh và nhiều Tưởng tuyệt đỉnh 


Với một cảm thọ về sự diệt tận của một Tưởng tiếp sau một Tưởng khác, 
vị tỳ khưu ây sẽ đạt đên nhiêu Tưởng tuyệt đỉnh sai khác, tiêp nôi nhau 
và cho đên Tưởng tuyệt đỉnh cuôi cùng. 


2. Tưởng và Trí 


Do duyên với Tưởng, Trí mới sanh khởi. Tưởng sanh khởi trước, Trí 
mới khởi sanh sau. Do Tưởng sanh thì Trí mới sanh. 


3. Tưởng và Tự Ngã 
Cần phải hiểu có ba loại Ngã Chấp: 


a. Thô Phù Ngã Chấp: Có Sắc, Tứ Đại hình thành, do Đoàn Thực nuôi 
dưỡng, thì Tưởng và Tự Ngã sai khác nhau. 

b. Ý Sở Thành Ngã Chấp: Có Sắc, do Ý Sở thành, đây đủ chỉ tiết lớn 
nhỏ, các Căn cụ túc là Y, thì Tưởng và Tự Ngã sai khác nhau. 

c. Vô Sắc Ngã Chấp: Không có Sắc, do Tưởng sở thành, thì Tưởng và 
Tự Ngã sai khác. 


Với người còn dị kiến, niềm tin và lý tưởng sai khác nhau, thiên tư và hạnh 
nguyện sai khác nhau, thì thật khó biêt được vê “Tưởng là tự ngã” hay “Tưởng 


khác, Tự Ngã khác.” 


IV. Phật không bàn luận về Vũ Trụ Quan và Nhận Định Quan 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 46 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Với thái độ không độc tôn và không quá khích của mình về những vấn đề bất 
khả thuyết của Vũ Trụ Quan và Nhận Định Quan, như thế giới là Thường hay 
Vô Thường, đức Phật đã không đẻ cập đến vì không thuộc về đích giải thoát, 
không thuộc về pháp căn bản của Phạm Hạnh, không đưa đến yếm ly, ly dục, 
thắng trí, giác ngộ, và Níp Bàn. 


Đức Phật không trả lời về thế giới Vô Thường hay Thường Tôn, Hữu Biên hay 
Vô Biên, Sinh Mạng và Thân Thể là một hay sai khác, Như Lai tỒn tại hay 
không tôn tại sau khi tịch diệt, v.v... Đức Phật chỉ đề cập đến Tứ Đế, bốn chân 
lý Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Vì những vẫn đề này thuộc về đích giải thoát, đưa đến 
Ly Dục, thuộc về pháp căn bản của Phạm Hạnh, và an vui Níp Bàn. 


Khi dứt Pháp Thoại với POTTHAPÀDA thì cũng phải lẽ, nên Đức Thế Tôn từ 
chỗ ngồi, đứng dậy ra về. Và với phương pháp như thực, chân chánh, dùng 
Pháp làm cơ bản và quy tắc đã làm cho POTTHAPÀDA buộc miệng tán thành 
Đức Phật trước những du sĩ ngoại đạo hiện diện tại đây. 


V, Hai phương cách thuyết giảng của đức Phật 


Hai ngày sau, CITTA HATTHISÀRIPUTTA và du sĩ ngoại đạo 
POTTHAPÀDA đi đến đảnh lễ đức Phật và nghe pháp. Đức Phật đã nói với 
CITTA HATTHISÀRIPUTTA và POTTHAPÀDA về hai phương cách thuyết 
giảng của Ngài như sau: 


I. Với những Pháp không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về Pháp 
căn bản của Phạm Hạnh, không đưa đến yếm ly, ly dục, thắng trí, giác 
ngộ, và Níp Bản, như là bàn luận về Vũ Trụ Quan và Nhận Định Quan, 
thì đức Phật thuyết một cách không dứt khoát. 


2. Với những Pháp thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp căn bản của 
Phạm Hạnh, đưa đên yêm ly, ly dục, thăng trí, giác ngộ, và an vui Ñíp 
Bàn, như là Tứ Đê thì đức Phật thuyêt một cách dứt khoát. 


* Đức Phật bác bỏ mọi chủ kiến bất chánh phi lý về “Sau khi chết, Tự Ngã 
hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh”: 


- _ Vị chính tự thân không từng sống, mà cũng không từng biết rõ thế giới này 
là hoàn toàn hạnh phúc. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 47 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- — Vì chính tự thân không cảm nhận được trạng thái tâm thức hoàn toàn hạnh 
phúc trong nửa đêm hay một đêm, nửa ngày hay một ngày. 

- — Vị chính tự thân không rõ biết một con đường nào hay một phương pháp 
nào có thê đưa đến sự chứng ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. 

- _ Vị chính tự thân không được nghe Chư Thiên nói xác chứng có một thế giới 
hoản toàn hạnh phúc do đã cố gắng khéo thực hành mà trực chứng. 

- _ Ví như một người nam đem lòng thương yêu một cô gái đẹp, tuy nhiên, 
không được biết thuộc giai câp nào (Sát Đề Ly, Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ 
Đà La), không được biết tên họ và tuổi tác thế nào, hình thể tướng trạng ra 
sao (nước da, cao thấp, v.v...), trú xứ ở nơi đâu (làng nảo, thành phố nào, 
V.V...). 

- - Ví như một người muốn xây một cái thang để leo lên lầu tại một ngã tư 
đường lộ, tuy nhiên, không được biết vị trí của cái lầu ở tại nơi đâu (hướng 
Đông, Tây, Nam, Bắc), hình thể tướng trạng cái lầu như thế nào (cao, thấp, 
trung bình). 


Pháp nhũ mà đức Phật khải thuyết nhằm diệt trừ mọi ngã chấp (ba Ngã Chấp kể 
trên) đã làm cho Tịnh Pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ, 
thực chứng, thông đạt và an trú trí huệ, sung mãn quảng đại, thời khoan khoái 
sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, chánh trí, lạc trú sanh khởi, và tuyệt diệt 
mọi khổ đau. Đó là những lời nói chân chánh hợp lý, khiến cho người thực 
hành theo được tự mình giác ngộ, thực chứng và an trú trí huệ, sung mãn quảng 
đại. 


VI. Đức Phật chỉ cách nhận định về ba Ngã Chấp theo Thời Gian 


Để trả lời câu hỏi của CITTA HATTHISÀRIPUTTA về sự tổn tại của ba Ngã 
Châp, đức Phật đã xác định như sau: 


1. Khi có Thô Phù Ngã Chấp thì không có Ý Sở Thành Ngã Chấp, và không 
có Vô Săc Ngã Châp. Và ngược lại. (Dù cho ba Ngã Châp này đêu tôn 
tại trong ba thời: quá khứ, hiện tại, vị la1). 


2. Cũng ví như một người tồn tại ở quá khứ, không phải không tồn tại. 
Cũng sẽ tôn tại ở vị lai, không phải không tôn tại. Và tôn tại ở hiện tại, 
không phải không tôn tại. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 48 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





3. Cũng ví như một Ngã Chấp đã có ở quá khứ thì lúc bây giờ, Ngã Chấp 
hiện tại không tôn tại, và Ngã Châp vị lai không tôn tại. Cũng như vậy, 
cho một Ngã Châp ở vị lai và một Ngã Châp ở hiện tại. 


4. Cũng ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sinh ra lạc, từ lạc sinh ra sanh 
tô, từ sanh tô sinh ra thục tô, từ thục tô sinh ra đề hồ. Khi thành sữa thì 
sữa ấy không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, không 
thuộc đề hồ, v.v... Khi thành đề hồ thì đề hồ không thành sữa, không 
thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, chính khi â ây thuộc 
đê hô. 


Tuy nhiên, tất cả những pháp kể trên chỉ là những danh tự thế gian, ngôn ngữ 
thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế gian. Đức Phật dùng chúng, nhưng 
không chấp trước vào những pháp này 


VIIL Sự tán thán và quy ngưỡng của POTTHAPÀDA và CITTA 
HATTHISÀRIPUTTA 


Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng Pháp Thoại, với nhiều phương tiện trình bày và 
giải thích, đã làm cho hai du sĩ ngoại đạo này tán thán, tỏ niêm tịnh tín, xin Quy 
Y Tam Bảo, và trọn đời quy ngưỡng. 


Cuối cùng được sự chấp thuận của đức Phật, CITTA HATTHISÀRIPUTTA đã 
xuất gia và thọ Cụ Túc Giới. Với nhiệt tâm cần mãn, độc cư an tịnh, không 
phóng dật, không bao lâu vị tỳ khưu này chứng được mục đích tối thượng mà 
con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng 
đên. 


Đó là Vô Thượng Phạm Hạnh ngay trong hiện tại, tự tác chứng và an trú. Sanh 
đã tận. Phạm Hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm. Sau đời này, sẽ không có 
đời sông khác nữa. 

D. Kết Luận: 


Đại Đức CITTA HATTHISÀRIPUTTA trở thành một vị A La Hán. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 49 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 


BÀI 10: KINH TU BÀ (SUBHA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 
Đại đức ÀNANDA cùng với một vị tỳ khưu, người xứ CETIYA, làm vị Sa Môn 


tùy hành, đã đi đến trú xứ của thanh niên Bà La Môn, tên là SUBHA 
TODEYYAPƯTTA, đề trùng tuyên lại những lời dạy của đức Thê Tôn. 


B. Duyên Khởi: 

Sau khi đức Phật viên tịch Níp Bàn, không bao lâu một Bà La Môn, tên là SUBHA 
muôn nhờ đại đức ANANDA - một đệ tử hâu cận đức Phật (thị giả), kê lại cho 
nghe những pháp mà đức Phật hăng tán thán, khích lệ, khuyên đạo, y chỉ cho mọi 
người theo những pháp ây. 

C. Chánh Kinh: 

Đại Đức ÀNANDA giảng giải về Tam Vô Lậu Học 

Chính ba Pháp Uẫn là THÁNH GIỚI UÂN, THÁNH ĐỊNH UÂN, THÁNH HUỆ 
UẦN, là ba pháp mà đức Phật hăng tán thán, khích lệ, khuyên đạo, y chỉ cho mọi 
người theo những pháp ây. 


1. Thánh Giới Uẩn: Tương tự với bài kinh Quả Báo Sa Môn, trong phần 1, 2, 


S 

2. Thánh Định Uẫn: Tương tự với bài kinh Quả Báo Sa Môn, trong phần 1, 3 
—9, 

3. Thánh Huệ Uẫn: Tương tự với bài kinh Quả Báo Sa Môn, trong phần 1, 
10- 143. 


D. Kết Luận: 


Thanh niên Bà La Môn SUBHA ngõ lời tán thán, xin Quy Y Tam Bảo, và trọn đời 
quy ngưỡng. 


BÀI 11: KINH KIÊN CÓ (KEVADDHA SUTTA) 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 50 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho một vị cư sĩ trẻ tuổi, tên là 
KEVADDHA, tại NÀLANDÀ, trong khu vườn PAVÀRIKAMBA. 
B. Duyên Khởi: 


Cư sĩ KEVADDHA đi đến yêu cầu đức Phật ba lần để cho vị tỳ khưu hiện bày 
Thượng Nhân Pháp, thần thông biến hóa để gây lòng tin cho đông đảo quần chúng 
đang cư trú tạ NÀLANDÀ. Và đức Phật đã bác bỏ lời yêu cầu hiện bày Thượng 
Nhân Pháp cho các vị cư sĩ áo trắng. 


C. Chánh Kinh: 





Có ba loại thần thông mà đức Phật đã tự giác chứng và tuyên thuyết: Biến Hóa 
Thân Túc Thông, Tha Tâm Thân Thông, và Giáo Hóa Thân Thông. 


1. Biến Hóa Thần Túc Thông: Còn gọi là Thắng Trí với nhiều phép lạ 
như là một thân hiện ra nhiều thân, đi ngang qua vách nÚI, ngang qua hư 
không, thăng thiên độn thô, đi trên nước không chìm, ngồi kiết già đi trên 
hư không như con chim, với hai bàn tay rờ chạm mặt trời, mặt trăng, có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. 


2. Tha Tâm Thân Thông: Còn gọi là Thăng Trí, hiệu biệt tư tưởng của 
người khác, nói lên Tâm, nói lên Tâm Sở, nói lên sự suy tâm, nói lên sự 
suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác. 


3. Giáo Hóa Thần Thông: Tức là Thắng Trí, những lời giảng dạy giáo 
hóa theo Tam Vô Lậu Học, GIỚI—ÐỊNH-TUẸ. 


Đức Phật đã chứng đạt ba loại Thắng Trí trên, tuy nhiên, Ngài đã bác bỏ hai loại 
Thăng Trí đâu, mà chỉ tán thán duy nhất loại Giáo Hóa Thân Thông. 


Ngài cho biết rằng với một người thông thạo chú thuật GANDHÀRÌ thì cũng có 
thê biên hóa được nhiêu phép lạ như loại Thân Túc Thông. Chính do đó, đức 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 51 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Phật thấy Sự nguy hiểm trong sự Biến Hóa Thân Túc Thông, khởi tâm nhàm 
chán, hô thẹn, ghê sợ Biên Hóa Thân Túc Thông. 


Ngài cũng cho biết với một người thông thạo chú thuật MANIKÀ thì cũng có 
thê biết được tâm tánh của các loài hữu tình khác, của các người khác, như loại 
Tha Tâm Thần Thông. Chính do đó, đức Phật thấy Sự nguy hiểm trong sự hiện 
bày Tha Tâm Thông, khởi tâm nhàm chán, hồ thẹn, chê sợ Tha Tâm Thần 
Thông. 


Duy chỉ có Giáo Hóa Thần Thông là thù thắng vi diệu (tương tự trong bải kinh 
Quả Báo Sa Môn). 


I. Đức Phật thuật chuyện vị tỳ khưu tìm hiểu dấu tích của Tứ Đại sau khi biến 





điệt hoàn toàn 


1. Thuở xưa, vì muốn hiểu biết Tứ Đại sẽ đi về đâu sau khi đã biến diệt 
hoản toàn, một vị tỳ khưu đã nhập Định, và trong Định Tâm đã đi đên 
các Thiên Giới đê vân hỏi các Chư Thiên trong các tâng Thiên GIới. 


2. Từ Tứ Thiên Vương Thiên, vị tỳ khưu vẫn hỏi về Tứ Đại sẽ đi về đâu sau 
khi đã biên diệt hoàn toàn. Các vị Tứ Thiên Vương Thiên đêu không 
được rõ biệt và giới thiệu lên cối Tam Thập Tam Thiên (Đao Lợi Thiên). 


3. Tương tự như thế, từ Thiên Chủ SAKKA ở cõi Đao Lợi Thiên 


- đến Thiên Tử SUYÀMO ở cõi Dạ Ma Thiên, 

- đến Thiên Tử SANTUSITA ở cõi Đâu Xuất Đà Thiên, 
- đến Thiên Tử SUNIMMITA ở cõi Hóa Lạc Thiên, 

- đến Thiên Tử VASAVATTTI ở cõi Tha Hóa Tự Tại. 


4. Tương tự như thế, đi đến cõi Phạm Thiên Sắc Giới, vị tỳ khưu ây đến vấn 
hỏi các vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, cũng đêu không rõ biệt dâu tích 
của Tứ Đại sau khi đã biên diệt hoàn toàn. 


5. Và cuối cùng, vị Đại Phạm Thiên đã nói với vị tỳ khưu ấy, “Đã làm sai, 


đã lâm lẫn khi bỏ qua đức Thế Tôn, hướng đến người khác, để trả lời cầu 
hỏi ấy. Hãy đi đến vấn hỏi đức Thế Tôn thì sẽ được rõ biết vấn đề này.” 


II. Đức Phật điều chỉnh câu hỏi và giải đáp thắc mắc 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 52 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





1. Với sự kiện quay trở về cõi Nhân Loại và đi đến vấn hỏi đức Phật, cũng 
ví như chuyến đi buôn trên biển cả với những con chim tìm thấy bờ, khi 
được thả ra, nó bay khắp mọi phương hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) để 
bay đến bờ, nêu không thấy được bờ thì chim sẽ quay trở lại con tàu. 
Cũng như thé, vị tỳ khưu này đã đi cùng khắp các tầng Chư Thiên Dục 
Giới cho đến Phạm Thiên Sắc Giới Thiên, tuy nhiên, vẫn không tìm được 
câu trả lời thích hợp, nên cuối cùng đã đi đến đức Phật và nêu lên câu hỏi 
ngõ hầu được giải đáp thắc mắc. 

2. Đức Phật đã điều chỉnh lại câu hỏi như sau: 

- “Chỗ nào mà Thủy Đại, Địa Đại, Hỏa Đại, Phong Đại, dải ngăn, thô tế, 
tịnh và bất tịnh, không có chân đứng?” 

- “Chỗ nào cả Danh và Sắc tiêu diệt hoàn toàn?” 

Và đây là câu trả lời cho câu hỏi này: 

- “Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. Ở đây, 
Thủy Đại, Địa Đại, Hỏa Đại, Phong Đại, không có chân đứng.” 

- “Ở đây, cũng vậy, dài ngắn, thô tế, tịnh và bất tịnh không có chân 
đứng.” 

-_ “Ở đây, Danh và Sắc tiêu diệt hoàn toàn.” 

-_ “Khi Thức diệt ở đây, mọi thứ đều diệt tận.” 

Và như thế, đức Phật cho biết rằng, “ Tứ Đại và Tứ Đại Chủng không có 

chân đứng trong Tâm của vị A La Hán. Khi Thức diệt, thì Tứ Đại Chủng 

bắt tịnh, và Danh Sắc tiêu diệt hoàn toàn.” 


D. Kết Luận: 


Cư sĩ trẻ tuổi KEVADDHA hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn. 


BÀI 12: KINH LÔ GIÁ (LOHICCA SUTTA) 


A. Xuất Xứ: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 53 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Đang cùng với chư vị tỳ khưu du hành tại nước KOSALA, đức Phật đã thuyết 
giảng Pháp Thoại này sau khi đã cùng với 500 vị tỳ khưu thọ thực tại cư xá của Bà 
La Môn LOHICCA, tại SÀLAVATIKÀ (một làng có dãy cây Tala bao bọc, vốn là 
phần đất của vua PASENADI ban cấp cho hưởng lợi tức). 


B. Duyên Khởi: 


Do Bà La Môn LOHICCA đã khởi lên Ác Kiến, là không muốn cho vị Sa Môn hay 
Bà La Môn dạy người khác biết về những quả vị mà mình đã tự chứng đắc, và xem 
rằng sự giáo hóa ấ ây là vô ích, vì có ai có thể giúp được ai, chẳng khác nào người 
mới thoát khỏi xiêng xích thì lại tạo thêm một sợi dây xích mới khác nữa, chỉ là 
một hình thức của Ác Pháp, của Tham Pháp. Đức Phật được biết về Ác Kiến ấy do 
người thợ hớt tóc BHESIKA đã nói lại, trong khi đại diện Bà La Môn LOHICCA 
để đi thỉnh mời đức Phật cùng chư tỳ khưu tăng đến thọ nhận sự cúng dường vật 
thực tại nhà của LOHICCA. 


C. Chánh Kinh: 


I. Đức Phật giải thích về sự nguy hại của Ác Kiên này 


1. Trước tiên, đức Phật lấy chính LOHICCA làm biểu mẫu, sau đó thì lấy 
vua PASENADI làm biểu mẫu, với tâm trạng hẹp hòi, ích kỷ, chỉ là hiện 
thân của người gây chướng ngại cho người khác sống khi hãy còn tùy 
thuộc vào người ấy. Người gây chướng ngại cho người khác là người 
không có Tâm Từ, không nghĩ đến lợi ích của người. Chỉ sống với tâm 
tư hãm hại người, là thuộc về Tà Kiến. Một người có Tà Kiến sẽ thọ 
sanh vào một trong hai Ác Thú, địa ngục hay súc sanh. 


2. Thái độ như vậy sẽ làm cho mọi người không được hưởng những lời dạy 
thiết thực lợi ích của những vị thật tu thật chứng. Những người có chủ 
trương thái độ như vậy là những người có hại cho xã hội nói chung, là 
những người nuôi dưỡng sân hận, là những người có Tà Kiến. Một 
người có Tà Kiến sẽ thọ sanh vào một trong hai Ác Thú, địa ngục hay 
súc sanh. 


3. Ví như một người cắt sợi dây xiềng xích trói buộc cũ, lại tự tạo một sợi 
dây xiêng xích mới khác nữa. Chính sự thành tựu ây là một Ác Pháp, 
Tham Pháp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 54 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





IH. Đức Phật trình bày những hạng Giáo Sư trong đời 


1. Có ba hạng Giáo Sư đáng bị chỉ trích một cách hợp pháp, chân chánh, 
không lôi lâm, và một hạng Giáo Sư đáng được tán dương và không bị 
chỉ trích. 


2. Ba hạng Giáo Sư đáng bị chỉ trích một cách hợp pháp, không lỗi lầm: 


a. Hạng thứ nhất là vị Giáo Sư chưa chứng mục đích Sa Môn Quả mà đã 
ra giảng dạy, và vì dạy kém nên Thính Chúng không chịu nghe lời 
giảng dạy, vẫn sống trái ngược với Giáo Pháp của đức Bồn Sư. Ví 
như người tán tỉnh cô gái muôn xa mình. Người này hay ôm hôn cô 
gái muốn né mặt mình. Cử chỉ ấy là Ác Pháp, Tham Pháp vì có ai lại 
làm giúp cho ai được. 


b. Hạng thứ hai là vị Giáo Sư cũng chưa chứng được Sa Môn Quả, 
nhưng nhờ giảng dạy giỏi nên Thính Chúng lắng nghe, nhưng vẫn 
sông trái ngược với Giáo Pháp của đức Bồn Sư. Ví như người bỏ qua 
ruộng của mình, mà nghĩ đến việc nhồ cỏ trong ruộng của người. Cử 
chỉ ấy là Ác Pháp, Tham Pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được. 


C. Hạng thứ ba là vị Giáo Sư đã chứng được Sa Môn Quả, nhưng vì 
giảng dạy yếu kém, nên Thính Chúng không lóng tai ghi nhận và 
không trú tâm phát xuất từ sự hiểu biết, vần sông trái ngược với Giáo 
Pháp của đức Bồn Sư. Ví như người cắt sợi dây trói buộc cũ, lại tự 
làm một sợi dây mới khác nữa. Cử chỉ ấy là Ác Pháp, Tham Pháp vì 
có aI lại làm giúp cho a1 được. 


3. Có một hạng Giáo Sư đã chứng được Sa Môn Quả (tương tự trong Kinh 
Quả Báo Sa Môn), khéo léo trong sự giảng dạy, khuyến khích. Thính 
Chúng cảm phục, thâm hiểu, và thực hành theo. Do vậy, vị CHáo Sư này 
xứng đáng được tán thán và không bị khiến trách, chỉ trích. 


D. Kết Luận: 


Lời tán thán của Bà La Môn LOHICCA với sự tự tín, phát tâm nương nhờ, và trọn 
đời quy ngưỡng nơi Tam Bảo. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 55 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





BÀI 13: KINH TAM MINH (TEVLJJA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho hai thanh niên Bà La Môn, tên là 
VASETTHA và BHARADVAJ1A, tại vườn xoài, trên bờ sông ACIVARATI, phía 
Bắc của làng MANASÀKATA, thuộc nước KOSALA. 


B. Duyên Khởi: 


Hai thanh niên Bà La Môn này bất đồng ý kiến dẫn đến tranh luận về con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm Thiên, phân vân không hiểu trong những con đường do 
nhiều Đại Bà La Môn tuyên bố, con đường nào mới thật là con đường chân chánh, 
là trực đạo, là chánh đạo để hướng đến. Do vậy, cả hai thanh niên Bà La Môn đi 
đến vẫn hỏi ý kiến đức Phật, và Ngài lần lần chỉ rõ trường hợp bắt hợp lý và không 
chính xác của những luận thuyết do Bà La Môn khởi xướng về chánh đạo hướng 
đến cộng trú với Phạm Thiên. 


C. Chánh Kinh: 


I. Đức Phật chỉ rõ những sai biệt ở chính ngay nội dung của vân đê thắc mặc 


1. Khi không có một vị Bà La Môn nào tinh thông ba tập Phệ Đà (VEDÀ) 
đã tận mặt thây được Phạm Thiên. 


- Không có một vị Tôn Sư nào của các Bà La Môn tính thông ba tập 
Phệ Đà (VEDÀ) đã tận mặt thấy được Phạm Thiên. 

-_ Không có một vị Bà La Môn nào cho đến bảy đời Tôn Sư và Đại Tôn 
Sư của những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Phệ Đà (VEDÀ) đã tận 
mặt thấy được Phạm Thiên. 


Từ không biết, không thây Phạm Thiên ở đâu, từ đâu đến và sẽ đi về đâu, 
thì làm sao các vị này lại có thể chỉ con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm Thiên được. Những vị này chăng khác những người ôm lưng 
nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối 
cùng cũng không thấy, mà tự cho là chỉ con đường cho người ta đi thì 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 56 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





quả thật là vô lý. Lời nói đó quả thật mù quáng, lời nói đáng chê cười, là 
lời nói suông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. 


Đề dẫn chứng thêm, đức Phật lấy ví dụ những vị Bà La Môn tinh thông 
ba tập Phệ Đà (VEDẢÀ) cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vùa chắp 
tay đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn, nhưng không thể chỉ con 
đường đưa đến sự cộng trú với mặt trời, mặt trăng được. 


2. Dù cho các vị Bà La Môn có tính thông ba tập Phệ Đà (VEDÀ), có cầu 
khân Phạm Thiên hết sức tha thiết, vì hy vọng, vì tán thán, nhưng không 
thực hành những tác hạnh thành tựu Bà La Môn, mà chỉ chạy theo tận 
hưởng ngũ dục lạc tăng thịnh, mê đắm, bị trói buộc, không thấy sự nguy 
hiểm của chúng, không nhận thức sự thoát ly của chúng, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ không thể đi đến cộng trú với Phạm Thiên được. 
Cũng ví như có người muốn lội qua bên kia bờ sông, nhưng chỉ đứng bên 
bờ nay và kêu bờ kia qua, thì làm sao đến bờ bên kia được. 


3. Dù cho các vị Bà La Môn có tinh thông ba tập Phệ Đà (VEDÀ), nhưng 
không thực hành những tác hạnh thành tựu Bà La Môn, mà vẫn bị 
chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi Ngũ Triền Cái, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ không thể đi đến cộng trú với Phạm 
Thiên được. Cũng ví như có người đến bờ sông này, trùm đầu, và năm 
ngủ thì làm sao qua bờ bên kia được. 


Như thế, chính những sai biệt này đã làm cho không chính xác, bất hợp 
lý ở việc giảng dạy của các vị Bà La Môn mà không được rõ biết vẫn đề, 
thì làm sao lại không có thê khởi lên những bất đồng ý kiến dẫn đến sự 
tranh biện. 


Cũng ví như một người nam đem lòng thương yêu một cô gái đẹp, tuy 
nhiên không được biết thuộc gia1 cấp nào (Sát Đề Ly, Bà La Môn, Phệ 
Xá, Thủ Đà La), không được biết tên họ và tuôi tác thế nào, hình thể 
tướng trạng ra sao (nước da, cao thấp, v.v...), trú xứ ở nơi đâu (làng nảo, 
thành phố nào, v.v...). 


Cũng ví như một người muốn xây một cái thang đề leo lên lầu tại một 
ngã tư đường lộ, tuy nhiên, không được biết vị trí của cái lầu ở tại nơi 
đâu (hướng Đông, Tây, Nam, Bắc), hình thể tướng trạng cái lầu như thế 
nào (cao, thấp, trung bình). 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 57 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Những sự kiện như thế, quả thật không chính xác, bất hợp lý. 


4. Truyền thuyết Bà La Môn cho rằng, Phạm Thiên không còn dục ái, 
không còn sân hận, không có nhiễm tâm, được tự tại. Tuy nhiên, đức 
Phật đã chỉ rõ các vị Bà La Môn, cho dù tinh thông ba tập Phệ Đà 
(VEDÀ), vẫn còn dục ái, vẫn còn sân hận, vẫn có nhiễm tâm, và không 
có được tự tại, thì sau khi thân hoại mạng chung, sẽ không có thể đi đến 
cộng trú với Phạm Thiên. 


Do đó, đối với những vị Bà La Môn tinh thông Phệ Đà (VEDÀ), sự tinh 
thông ấy được gọi là bãi sa mạc không có nước, được gọi là rừng rậm 
không có lối đi, được gọi là sự bất hạnh, thật sự đang chìm đắm trong 
bùn lầy, phải sống trong thất vọng, lầm tưởng rằng đã đến cảnh giới an 
lạc hơn. 


H. Đức Phật thuyết giảng bốn pháp đưa đến công trú với Phạm Thiên 


Đức Phật rõ biết Phạm Thiên, Phạm Thiên Giới, và con đường đi đến cộng trú 
với Phạm Thiên, cũng ví như một người sinh trưởng tại làng MANASÀKATA, 
tất biết rõ con đường đưa đến làng MANASÀKATA. Ví như có một Thiện 
Nam Tử khi được hay biết có một đức Như Lai hiện hữu trong đời, có đầy đủ 
hồng danh Ân Đức cao quý, đi đến nơi Ngài xin được xuất gia tu tập Tam Học 
là GIÓI-ĐỊNH-TUỆ (tương tự như trong Kinh Quả Báo Sa Môn). 


Rồi vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu Từ Ái, cũng vậy với 
phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, hướng trên, hướng dưới, cả bề ngang, hết thảy mọi 
phương hướng, cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú biến mãn với tâm câu hữu 
Từ Ái, quảng đại vô biên, vô sân, bất oán hận, không có nhiễm tâm, có sự tự tại, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Cũng ví như người 
lực sĩ thổi tù và khiến âm thanh được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn. 


Rồi vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu Bi Mẫn, cũng vậy với 
phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, hướng trên, hướng dưới, cả bề ngang, hết thảy mọi 
phương hướng, cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú biến mãn với tâm câu hữu 
Bi Mẫn, quảng đại vô biên, vô sân, bất oán hận, không có nhiễm tâm, có sự tự 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 58 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





tại, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Cũng ví như 
người lực sĩ thôi tù và khiên âm thanh được nghe khšăp bôn phương, không có gì 
khó khăn. 


Rồi vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu Tùy Hỷ, cũng vậy với 
phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, hướng trên, hướng dưới, cả bề ngang, hết thảy mọi 
phương hướng, cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú biến mãn với tâm câu hữu 
Tùy Hỷ, quảng đại vô biên, vô sân, bất oán hận, không có nhiễm tâm, có sự tự 
tại, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Cũng ví như 
người lực sĩ thôi tù và khiến âm thanh được nghe khắp bốn phương, không có gì 
khó khăn. 


Rồi vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu Hành Xả, cũng vậy với 
phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, hướng trên, hướng dưới, cả bề ngang, hết thảy mọi 
phương hướng, cùng khắp vô biên giới, Vị ây an trú biến mãn với tâm câu hữu 
Hành Xả, quảng đại vô biên, vô sân, bất oán hận, không có nhiễm tâm, có sự tự 
tại, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Cũng ví như 
người lực sĩ thôi tù và khiến âm thanh được nghe khắp bốn phương, không có gì 
khó khăn. 


D. Kết Luận: 


Lời tán thán của hai thanh niên Bà La Môn VÀSETTHA và BHÀRADVÀJA với 
sự tự tín, phát tâm nương nhờ, và trọn đời quy ngưỡng nơi Tam Bảo. 


BÀI 14: KINH ĐẠI BÓN (MAHÀPADÀNA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 
Đức Phật thuyết giảng Pháp Thoại này cho một số đông tỳ khưu tăng trong am thất 


cây KARERI (Hoa Lâm Viên Đường), thuộc Kỳ Viên Tự của trưởng giả Câp Cô 
Độc ANATHAPINDIKA, tại nước SÀAVATTHI (Xá Vệ). 


B. Duyên Khởi: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 59 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Do chư tỳ khưu tăng ngồi lại với nhau sau khi đã thọ thực xong, đã đem câu 
chuyện vê chư Phật quá khư ra đàm luận. 


C. Chánh Kinh: 


L Đức Phật nói đến lịch sử của bảy vị Phật (quá khứ và hiện tại 





Đó là các đức Phật VIPASSÌ, SIKHÌ  VESSABHÙ, KAKUSANDHA, 
KONÀGAMANA, KASSAPA, và GOTAMA. 


I1. Đức Phật VIPASSÌ 
Thuộc chủng tộc Sát Đề Ly, dòng họ KODANNA, tuôi thọ loài người lúc 
bấy giờ là 80,000 tuổi thọ, giác ngộ dưới gốc cây PÀTALI, có hai đệ tử Chí 
Thượng Thinh Văn, tên là KHANDA và TISSA. 


* Có ba số lượng Tăng Hội là: 
a. Một Tăng Hội có 68 triệu tỳ khưu tăng, 
b. Một Tăng Hội có 100,000 ty khưu tăng, 
c. Một Tăng Hội có 80,000 tỳ khưu tăng. 
Tất cả đều là bậc Lậu Tận, A La Hán, Vô Sinh. 
* Có vị đệ tử thị giả là tỳ khưu ASOKA. _ 
* Phụ Vương có tên là BANDHUMA và Mâu Hậu tên là BANDHUMATI, 
trị vì kinh thành BANDHUMATTI. 
2. Đức Phật SIKHÌ 
Thuộc chủng tộc Sát Đề Ly, dòng họ KODANNNA, tuổi thọ loài người lúc 
bấy giờ là 70,000 tuổi thọ, giác ngộ dưới gốc cây PUNDARIKA, có hai đệ 
tử Chí Thượng Thinh Văn, tên là ABHIBHÙ và SAMBHAVA. 
* Có ba số lượng Tăng Hội là: 
a. Một Tăng Hội có 100,000 tỳ khưu tăng, 


b. Một Tăng Hội có 80,000 tỳ khưu tăng, 
c. Một Tăng Hội có 70,000 tỳ khưu tăng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 60 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Tất cả đều là bậc lậu Tận, A La Hán, Vô Sinh. 


* Có vị đệ tử thị giả là tỳ khưu KHEMANKARA. 
* Phụ Vương có tên là ARUNA và Mẫu Hậu tên là PABHÀVATÌ, trị vì 
kinh thành PABHÀVATÌ. 


3. Đức Phật VESSABHÙ 


Thuộc chúng tộc Sát Đề Ly, dòng họ KODANNA, tuôi thọ loài người lúc 
bây giờ là 60,000 tuôi thọ, giác ngộ dưới gôc cây SALA, có hai đệ tử Chí 
Thượng Thinh Văn, tên là SONA và ƯTTARA. 


* Có ba số lượng Tăng Hội là: 


a. Một Tăng Hội có 80,000 tỷ khưu tăng, 
b. Một Tăng Hội có 70,000 tỳ khưu tăng, 
c. Một Tăng Hội có 60,000 tỳ khưu tăng. 


Tất cả đều là bậc lậu Tận, A La Hán, Vô Sinh. 


* Có vị đệ tử thị giá là tỳ khưu UPASANNAKA. 
* Phụ Vương có tên là SUPPATÌTA và Mẫu Hậu tên là YASAVATÌ, trị vì 
kinh thành ANOPAMA. 


4. Đức Phật KAKUSANDHA 


Thuộc chúng tộc Bà La Môn, dòng họ KASSAPA, tuôi thọ loài người lúc 
bây giờ là 40,000 tuôi thọ, giác ngộ dưới gôc cây SIRISA, có hai đệ tử Chí 
Thượng Thinh Văn, tên là VIDHURA và SANJIVA. 


* Có một Tăng Hội là 40,000 tỳ khưu tăng, đều là bậc Lậu Tận, A La Hán, 
Vô Sinh. 

* Có vị đệ tử thị giả là tỳ khưu BUDDHHA. 

*- Phụ thân Bà La Môn có tên là AGGIDATTA và Mẫu thân Bà La Môn 
tên là VISÀKHÀ, ở kinh thành KHEMAVAT của đức vua KHEMA 
đang trị vì. 


5. Đức Phật KONÀGAMANA 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 61 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Thuộc chủng tộc Bà La Môn, dòng họ KASSAPA, tuổi thọ loài người lúc 
bây giờ là 30,000 tuôi thọ, giác ngộ dưới gôc cây UDUMBARA, có hai đệ 
tử Chí Thượng Thinh Văn, tên là BHITYYOSA và ƯTTARA. 


*. Có một Tăng Hội là 30,000 tỳ khưu tăng, đều là bậc Lậu Tận, A La Hán, 
Vô Sinh. 

* Có vị đệ tử thị giả là tỳ khưu SOTTHIJA. 

*. Phụ thân Bà La Môn có tên là YANNADATTA và Mẫu thân Bà La Môn 
tên là UTTARÀ, ở kinh thành SOBHAVATTÌ của đức vua SOBHA đang 
trị VÌ. 


6. Đức Phật KASSAPA 


Thuộc chủng tộc Bà La Môn, dòng họ KASSAPA, tuổi thọ loài người lúc 
bây giờ là 20,000 tuôi thọ, giác ngộ dưới gôc cây NIGRODHA, có hai đệ tử 
Chí Thượng Thinh Văn, tên là BHIYYOSA và ƯTTARA. 


* Có một Tăng Hội là 20,000 tỳ khưu tăng, đều là bậc Lậu Tận, A La 
Hán, Vô Sinh. 

* Có vị đệ tử thị giả là tỳ khưu SABBAMITTA. 

*- Phụ thân Bà La Môn có tên là BRAHMADATTA và Mẫu thân Bà La 
Môn tên là DHANAVATTÌ, ở kinh thành BÀRÀNASÌ của đức vua KIKÌ 
đang trị vì. 


7. Đức Phật GOTAMA 


Thuộc chủng tộc Sát Đề Ly, dòng họ GOTAMA, tuổi thọ loài người lúc bấy 
giờ là 100 tuôi thọ, giác ngộ dưới gôc cây ASSATTHA, có hai đệ tử Chí 
Thượng Thinh Văn, tên là SÀRIPUTTA và MOGGALLÀNA. 


*. Có một Tăng Hội là 1,250 tỳ khưu tăng, đều là bậc Lậu Tận, A La Hán, 
Vô Sinh. 

* Có vị đệ tử thị giả là tỳ khưu ÀNANDA. 

*. Phụ Vương có tên là SUDDHODANA và Mẫu Hậu tên là MÀYẢÀ, trị vì 
kinh thành KAPILAVATTHU. 


II. Đức Phật nói về sự đản sanh và nuôi dưỡng Bồ Tát VIPASSÌ 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 62 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





*... Do nhờ khéo chứng đạt Pháp Giới mà đức Phật đã rõ biết chư Phật quá khứ, 
những vị đã viên tịch Níp Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các 
chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Đức Phật 
cũng biết được chủng tộc, dòng họ, tuổi thọ, giới hạnh, pháp hạnh, tuệ hạnh, 
trí hạnh, v.v... một cách tường tận. 


1. Sự đản sanh của Bồ Tát VIPASSÌ 


(1) Cách đây chín mươi mốt (91) kiếp về trước, Bồ Tát từ giã cảnh gIỚI 
Đâu Suất Thiên (TUSITÀ) với Chánh Niệm tỉnh giác nhập vào Mẫu 
Thai thì toàn quả địa cầu đều rung rinh chấn động và hào quang vô 
lượng thần diệu, thắng xa oai lực của Chư Thiên chiếu sáng ngời cả 
mười ngàn thế giới, làm cho tất cả chúng sanh đều trông thấy nhau 
rõ ràng. 


(2) Khi Bồ Tát nhập vào Mẫu thai thì có bốn vị Thiên Tử đứng canh 
gác bôn phương trời bảo vệ. 


(3) Khi Bồ Tát nhập vào Mẫu thai thì Mẫu thân của Ngài tự thọ trì Ngũ 
Giới một cách thường nhiên, không khởi dục tâm với một nam nhân 
nào, hưởng đầy đủ năm món dục lạc, và thân thể luôn được an vui 
mạnh khỏe. Bà luôn thấy rõ Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận về Tứ Chi 
trong thai bào của mình. Cũng như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, 
thuần nhất, có tám cạnh khéo cắt khéo đũa, trong sáng, không tỳ vẾt, 
hoàn hảo trong mọi phương diện. Nếu với một sợi chỉ với màu sắc 
xanh, đỏ, trăng, hay vàng được xỏ xuyên qua viên ngọc thì với 
người, mắt sáng tỏ cầm viên ngọc này cũng thấy được sợi chỉ với 
màu sắc cùng với mỹ tướng của viên ngọc một cách rõ ràng. 


(4) Không như các người đàn bà thông thường mang thai chín hoặc 
mười tháng, Mẹ của Bô Tát mang thai đúng mười tháng mới hạ sanh 
Bô Tát. 


(5) Không như các người đàn bà thông thường khi sanh ở vị thế nằm 
hoặc ngôi, Mẹ của Bô Tát ở vị thê đứng mà hạ sanh Bồ Tát. 


(6) Sau khi hạ sanh Bồ Tát được bảy ngày, Hoàng Hậu thăng hà và sanh 
lên cối Đâu Suât Thiên (TUSTTA). 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 63 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(7) Được sanh ra từ trong bụng người mẹ với vị thế giống như vị Pháp 
Sư từ trên Pháp Tọa, duỗi hai chân ra và bước xuông, có bốn vị 
Thiên Tử đón đỡ lẫy Ngài trước (rồi sau đó mới đến loài người), 
không cho đụng đến đất, đặt Ngài trước Mẫu Hậu và thưa, “Hoàng 
Hậu hãy hoan hỷ. Hoàng Hậu sanh một bậc vĩ nhân.” 


(8) Từ trong bụng người mẹ sanh ra, Bồ Tát hoàn toàn thanh tịnh trong 
sạch, không bị nhiễm ô bất luận một bất tịnh nào (nước nhót, mủ, 
máu). Cũng ví như viên ngọc Ma Ni bảo châu được đặt trên tắm vải 
KÀSIKA, cả hai đều thanh tịnh và không làm ô nhiễm lẫn nhau. 


(9) Từ trong bụng người mẹ sanh ra, có hai giòng nước từ trên hư 
không, một nóng một lạnh, chảy xuông tăm rửa sạch sẽ Bô Tát cùng 
với Mâu Hậu. 


(10) Khi Bồ Tát sanh ra, Ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt 
hướng về phía Bắc và bước đi bảy bước, có một lọng trắng được che 
ở trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con Ngưu 
Vương, thốt ra lời như sau: “Ta là bậc Tối Thượng ở trên đời! Ta 
là bậc Tôi Tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời 
sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa.” 


(11) Từ trong bụng người mẹ sanh ra, có một hào quang vô lượng thần 
diệu, thăng xa oai lực hơn cả Chư Thiên, chiếu sáng ngời hơn cả 
mười ngàn thế giới, làm cho tất cả chúng sanh đều được trông thấy 
nhau một cách rõ ràng, và toản cả quả địa cầu luôn cả mười ngàn thế 
giới đều chuyên động mạnh, rung rinh. 


(12) Tin Bồ Tát đản sanh được loan truyền đến phụ vương 
BANDHUMÀ. liền cho mời các vị Bà La Môn đến đoán tướng 
hoàng tử VIPASSÌ có được 32 tướng tốt, và tất cả các vị Bà La Môn 
Tướng Số đều nhất tề cho biết Ngài sẽ chọn một trong hai con 
đường: 


(a) Nếu sống tại gia đình thì sẽ trở thành vua Chuyên Luân Thánh 
Vương, dùng Chánh Pháp trị vì đất nước, bình định bốn phương, 
đem lại an toàn cho quốc độ, với đầy đủ bảy báu vật, xe báu, voI 
báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và tướng quân báu. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 64 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(b) Nếu từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, thì sẽ trở 
thành bậc Chánh Đăng Giác, vén lui màn Vô Minh cho chúng 
sanh trong thê gian. 


2. Ba mươi hai tướng tốt của Bồ Tát VIPASSÌ 


(1) Hai lòng bàn chân bằng phẳng, không có hũng vào. 

(2) Hai lòng bàn chân hiện ra hình bánh xe, với 1,000 căm xe, trục xe, 
vành xe, hoàn toàn đầy đủ các bộ phận. 

(3) Gót chân thon dài (bằng ba lần của người bậc trung). 

(4)_ Ngón tay, ngón chân dài và nhọn lần như dùi trống. 

(5) Bàn tay và bản chân thật mềm mại. 

(6) Bàn tay và bản chân có nhiều lẫn chỉ như màn da lưới thật đẹp. 

(7)_ Có mắt cá nỗi tròn lên như con sò. 

(8) Có ông chân đài và tròn như sơn dương. 

(9) Hai cánh tay thật dài, đứng thăng không co lưng xuống, hai bản tay 
cũng rờ đụng tới đầu gối. 

(10) Có tướng Mã Âm Tàng (ngọc hành ân vào trong bọc da như ở loài 
ngựa). 

(11) Màu sắc da sáng như vàng ròng. 

(12) Da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vảo. 

(13) Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông, đều nhau trong mỗi lỗ. 

(14) Mỗi sợi lông đều mọc xoáy tròn thăng lên, màu xanh biếc, mọc 
xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. 

(15) Thân mình đều đặn và cao thăng như vị Phạm Thiên. 

(16) Có bảy chỗ tròn đầy và bằng thắng, thịt cần cô, hai lưng bàn tay, hai 
lưng bàn chân, và hai bả vai. 

(17) Có thân hình phân nửa phía trước như con sư tử. 

(18) Khoảng giữa hai bả vai không có khuyết lõm, đều băng thắng. 

(19) Thân thê cân đối như cây đa, bề cao của thân ngang bằng bề dải của 
hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của 
thân. 

(20) Phần nửa thân trên vuông tròn (cần cô tròn đều). 

(21) Có vị giác hết sức bén nhạy, khi vật chi chạm đầu ngọn lưỡi thì 
những cảm giác khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp mọi nơi. 

(22) Có quai hàm như con sư tử. 

(23) Có bốn mươi cái răng (trên và dưới đều có hai mươi cái răng). 

(24) Các răng đều đặn và bằng nhau. 

(25) Các răng đều khít nhau (không khuyết hở). 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 65 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(26) Răng cửa trắng trong và sạch láng. 

(27) Tướng lưỡi dài và rộng lớn, có thể le ra che đậy cả mặt. 

(28) Có tiếng nói trong trẻo tuyệt diệu như tiếng Phạm Thiên (Phạm Âm) 
hay tiếng chim KARAVÌKA. 

(29) Hai tròng con mắt màu xanh đậm (như mắt con bò con). 

(30) Có lông mi như lông con bò con. 

(31) Giữa hai lông mày có mọc lên một sợi lông trắng, mịn mảng như 


bông gòn. _ 
(32) Tóc trên đầu khoanh tròn lại bên phía mặt như một cái mão (nhục 
kê). 


3. Sự nuôi dưỡng và ý nghĩa tên gọi của hoàng tử VIPASSÌ 


(1) Ngày cũng như đêm, Hoàng Tử luôn sống trên lầu và không bao giờ 
bước xuống lầu, luôn có một cái lọng trắng che ở phía trên Hoàng Tử 
với mục đích không cho lạnh, nóng, bụi bặm, hay mù sương làm 
quấy phiên Ngài. Được mọi người âu yếm thương yêu, chuyên tay 
nhau ăm bồng Ngài, cũng ví như các loài hoa sen xanh, hồng, trắng 
được mọi người ưa thích. 


(2) Khi phát âm thì hết sức tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt, và hấp 
dân. Ví như tiêng hót của loài chm KARAVIKA sinh sông trong 
dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. 


(3) Do Nghiệp báo phát sanh, Thiên Nhãn hiện ra với Hoàng Tử, và nhờ 
vào Thiên Nhãn, Ngài có thê nhìn khắp chung quanh đên một do 
tuân, ngày cũng như đêm. 


(4) Hoàng Tử nhìn thẳng mọi sự Vật với cặp mắt không nhấp nháy, như 
hàng Chư Thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên (Đao Lợi Thiên); do 
vậy, được gọi tên là “VIPASSÌ VIPASSÌ” (Vị đã nhìn thấy). Khi 
ngôi bên cạnh Phụ Vương đang xử kiện, Hoàng Tử chú tâm quan sát 
phương thức xử kiện đến nỗi tự mình cũng có thể phán đoán được xử 
kiện, do vậy, được gọi tên là “VIPASSÌ VIPASSÌ” (có thể quan sát 
và xử kiện đúng theo luật pháp). 


(5) Được Vua Cha xây dựng ba tòa lâu đài thích hợp với thời tiết cho 
hoàng tử VIPASSLI, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 66 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





mùa nóng, với Ngũ Dục Lạc được khéo chuân bị đây đủ và luôn 
được hâu hạ vui chơi với các nữ nhạc sĩ. 


II. Chứng Kiến Bốn Hiện Tượng — Xuất Gia, Thành Đạo của Bồ Tát VIPASSÌ 
1. Chứng kiến hiện tượng già nua 


Trải qua một thời gian dài, nhiều ngày năm, vào một hôm, bảo người đánh 
xe đưa đi dạo vườn ngự uyễn thì hoàng tử VIPASSÌ thấy được một người 
già nua, chân mỏi, gôi dùn, run rây, khô não, không còn đâu là tuôi trẻ. 
Liền quay trở về hoàng cung, đau khổ, sầu muộn, vả trầm tư suy nghĩ, liên 
tưởng đến bản thân: “Sỉ nhục thay, cái gọi là Sanh. Vì ai sanh ra cũng phải 
già yếu như vậy.” Vua Cha biết được sự việc, khởi lòng lo lăng, lại sắp đặt 
cho hoàng tử VIPASSÌ được hưởng thêm Ngũ Dục Lạc nhiều hơn nữa, để 
cho Ngài không nghĩ đến việc xuất gia, phải ở lại trị vì Thiên Hạ, và không 
để cho lời của các vị Bà La Môn Tướng Số thành sự thật. 


2. Chứng kiến hiện tượng bệnh hoạn 


Trải qua một thời gian rất lâu dài yên lặng, nhiều ngày năm, vào một hôm, 
bảo người đánh xe đưa đi dạo vườn ngự uyền thì hoàng tử VIPASSÌ thấy 
được một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiêu tiện đại 
tiện của mình, cân có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Liền 
quay trở về hoàng cung, đau khổ, sầu muộn, và trầm tư suy nghĩ, liên tưởng 
đến bản thân: “Sỉ nhục thay, cái gọi là Sanh. Vì ai sanh ra cũng phải giả 
yếu, cũng phải bệnh hoạn như vậy.” Vua Cha biết được sự việc, khởi lòng 
lo lắng, lại sắp đặt cho hoàng tử VIPASSÌ được hưởng thêm Ngũ Dục Lạc 
nhiều hơn nữa, để cho Ngài không nghĩ đến việc xuất gia, phải ở lại trị vì 
thiên hạ và không để cho lời của các vị Bà La Môn Tướng Số thành sự thật. 


3. Chứng kiến hiện tượng tử vong 


Trải qua một thời gian rất lâu dài yên lặng, nhiều ngày năm, vào một hôm, 
bảo người đánh xe đưa đi dạo vườn ngự uyền thì hoàng tử VIPASSÌ thấy 
được một đám đông người lo lập dàn hỏa táng để hỏa thiêu một người vừa 
mới mệnh chung. Liễn quay trở về hoàng cung, đau khổ, sầu muộn, và trầm 
tư suy nghĩ, liên tưởng đến bản thân: “Sỉ nhục thay, cái gọi là Sanh. Vì ai 
sanh ra cũng phải già yếu, cũng phải bệnh hoạn, cũng phải chết như vậy.” 
Vua Cha biết được sự việc, khởi lòng lo lắng, lại sắp đặt cho hoàng tử 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 67 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





VIPASSÌ được hưởng thêm Ngũ Dục Lạc nhiều hơn nữa, để cho Ngài 
không nghĩ đên việc xuât gia, phải ở lại trị vì thiên hạ và không đê cho lời 
của các vị Bà La Môn Tướng Sô thành sự thật. 


4. Chứng kiến hiện tượng xuất gia 


Trải qua một thời gian rất lâu dài yên lặng, nhiều ngày năm, vào một hôm, 
bảo người đánh xe đưa đi dạo vườn ngự uyên thì hoàng tử VIPASSÌ thấy 
được một Đạo Sĩ trang nghiêm, với y ca sa đáng tôn kính. Khi được hiểu 
biết ý nghĩa của hạnh xuất gia, “khéo tu Pháp Hạnh, khéo tu Tịnh Hạnh, 
khéo hành Thiện Nghiệp, khéo hành Công Đức Nghiệp, trau giỏi Thiện SỰ, 
đem lợi ích quần sanh VỚI tắm lòng Từ Ái cao quý.” Và ngay tại nơi Ấy, 
hoàng tử VIPASSÌ quyết định xuất gia, từ bỏ gia đình, và sống hạnh không 
g1a đình. 


* Tin xuất gia của hoàng tử VIPASSÌ được loan truyền tại kinh đô 
BANDHUMATTÌ làm cho một đại chúng §4,000 người phấn khởi, cũng 
noi theo từ bỏ gia đình, xuất gia sống hạnh không gia đình, và nương tựa 
vào Bồ Tát VIPASSÌ để tu tập. Nhưng được một thời gian, do đại chúng 
đông đảo, luôn đoanh quanh Ngài, không đem lại sự an tịnh trong tâm 
thức, cuối cùng Ngài quyết định sống độc cư nhàn tịnh. 


* Trong trạng thái an lặng. tịnh cư thanh văng, Bồ Tát VIPASSÌ sống quán 
pháp theo nguyên lý “IDA PACCAYATA PATICCA SAMUPPÀDA - 
Y Cư Duyên Liên Quan Tương Sinh” theo pháp sanh diệt của Thập Nhị 
Nhân Duyên, khởi sanh Pháp Nhãn, trí tuệ liễu tri thực tướng, quán sự 
sanh diệt trong Ngũ Thủ Uẫn, đoạn tận các Lậu Hoặc, thành đạt cứu cánh 
giải thoát, chứng đắc Vô Thượng Chánh Đăng Giác. 


*- Sau đó, đức Thế Tôn VIPASSÌ trầm tư suy nghĩ với những ý tưởng như 
sau: “Pháp mà Ta đã chứng ngộ, quả thật thậm thâm vi diệu, sâu kín khó 
thấy, cao siêu khó lãnh hội, không nằm trong phạm vi luân lý, siêu lý 
luận vi tế, chỉ có bậc Đại Trí mới thấu hiểu. Chúng sanh vẫn còn luyến 
ái trong nhục dục ngũ trần. Định lý nhân quả tương quan “Tùy Thuộc 
Phát Sanh” là một đề mục rất khó lãnh hội và Níp Bàn, tất cả sanh y 
được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt. Cũng là một vấn đề không 
phải dễ lãnh hội. Nếu nay Ta truyền dạy Pháp mà người khác không 
hiểu biết thì hoài công vô ích.” Thế rồi, đức Thế Tôn VIPASSÌ thốt lên 
bài kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên như 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 68 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





sau: “Thật khó khăn lắm mới được chứng ngộ Chánh Pháp và ngay lúc 
này, chưa cần phô biến. Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai còn bị 
Tham Sân chi phối. Những ai còn bị Ái nhiễm và Vô Minh bao phủ rất 
khó thấy pháp này. Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó 
thấy, vi tế.” 


* Với những suy tư và thốt ra lời như thế, đức Thế Tôn VIPASSÌ không 
muốn thuyết pháp, hướng về vô vi thụ động. 


5. Đại Phạm Thiên ba lần thỉnh nguyện đức Thế Tôn thuyết pháp độ 
chúng sanh 


* Một Đại Phạm Thiên biết được tư tưởng đức Thế Tôn, lo sợ Ngài 
không truyền bá Chánh Pháp thì thế giới sẽ phải chịu diệt vong, nên từ 
bỏ Phạm Thiên Giới đến hiện bày trước mặt đức Thế Tôn, quỳ đầu gối 
bên phải trên mặt đất, chấp tay hướng về đức Thế Tôn và tác bạch ba 
lần thỉnh nguyện Ngài, “Hãy vì thương xót chúng sanh mà thuyết 
pháp độ sanh. ” 


* Sau đó, đức Thế Tôn VIPASSÌ nhận thấy rằng chúng sanh có kẻ ít 
người nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn độn căn, có hạng tánh 
thuận tánh nghịch, có hạng dễ dạy khó dạy, có một số ít thấy sự nguy 
hiểm trong tái sanh và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lâm. 
Cũng như trong hồ sen có nhiều loại sen xanh, đỏ, trắng, lẫn lộn. Có 
những cây mọc từ trong nước, lớn lên trong nước, sống trong lòng 
nước, và tươi tắn trong nước. Có những cây sanh ra dưới nước, lớn 
lên dưới nước, và sông vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm 
đẫm ướt, không vướng chút bùn nhơ. 


*- Nhận lời thỉnh cầu, đức Thế Tôn VIPASSÌ tuyên bố: “Cửø vô sanh 
bát diệt đã được mở rộng. Hỡi những ai được nghe, hãy từ bỏ Tả 


Kiên của mình. Vì nghĩ đến mệt mỏi hoài công, nên trước đây Ta 
không muôn thuyết giảng Chánh Pháp vì diệu cho loài người. ” 


IV. Đức Phật giáo hóa và khuyến khích các đệ tử truyền bá Chánh Pháp 


1. Đức Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sanh 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 69 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Vương tử KHANDA và con của Vương Tử là TISSA đang trú ở kinh đô 
BANDHUMATTÌ, là bậc tri thức đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít 
nhiễm ô bụi đời, là hai đối tượng đầu tiên của đức Phật VIPASSÌ trên 
đường giáo hóa độ chúng sanh. 


* Tại lộc uyễn KHEMA, kinh đô BANDHUMATTÌ, pháp nhũ được đức 
Thê Tôn khéo thuyết giảng tuân tự, có năm chi: 


(1) Thuyết về bố thí 

(2) Thuyết về trì giới 

(3) Thuyết về sự an vui ở các Thiên Giới 

(4) Thuyết về sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của Ngũ Dục Lạc 
(5) Thuyết về sự lợi ích của xuất ly 


Cuối cùng an trú vào lý Tứ Đề đã làm cho hai vị Vương Tử này được 
chứng đắc Pháp Nhãn, xa trần ly cầu, đoạn tận mọi nghi hoặc, xin được 
xuất gia thọ Cụ Túc Giới. Không bao lâu sau, nhờ sự giảng dạy và 
khuyến khích của đức Thế Tôn làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ với 
Pháp Thoại, tâm trí không còn chấp thủ, hai vị này được giải thoát các 
Lậu Hoặc. 


* Tin hai vị KHANDHA và TISSA xuất gia đã làm cho đại chúng 84,000 
người phấn khởi noi theo, từ bỏ gia đình, xuất gia sống hạnh không gia 
đình. Đức Thế Tôn VIPASSÌ khéo thuyết giảng Pháp Thoại đã làm cho 
đại chúng an trú vào lý Tứ Đế, và cũng không bao lâu sau đại chúng này 
được giải thoát các Lậu Hoặc. 


*. Luôn cả 84,000 người đã xuất gia trước kia với Bồ Tát, đã đến lộc uyên 
KHEMA, xin đức Thế Tôn VIPASSÌ cho thọ Cụ Túc Giới. Đức Thế Tôn 
VIPASSÌ khéo thuyết giảng Pháp Thoại đã làm cho đại chúng giác ngộ 
lý Tứ Đế, và cũng không bao lâu sau đại chúng này được giải thoát các 
Lậu Hoặc. 


2. Đức Phật khuyến khích các đệ tử truyền bá Chánh Pháp 


*- Khi số Tăng Hội lên đến 6,800,000 vị tỳ khưu, đức Thế Tôn VIPASSÌ 
khởi lên tư tưởng khuyến khích chư vị Thánh Tăng nên truyền bá Chánh 
Pháp: “Vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho Chư Thiên và Nhán Loại, chớ có đi 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 70 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





hai người cùng một chỗ. Này chư tỳ khưu, hãy thuyết giảng Chánh 
Pháp, Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, nghĩa lý đây đủ, văn cú vẹn 
toàn. Hãy nêu rõ đời sống Phạm Hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những 
chúng sanh ít bị nhiễm bụi đời, nếu không được nghe Chánh Pháp, sẽ bị 
nguy hại. Nếu được nghe, sẽ thâm hiểu Chánh Pháp. Cứ sáu năm, hãy 
đến kinh đô BANDHUMATÌ để tụng đọc Giới Bồn.” 


4 nghĩa trên đã làm cho một Đại Phạm Thiên vô cùng hoan hỷ tán thán. 


* Vâng lệnh đức Thế Tôn VIPASSÌ, ngay hôm ấy đã có phần lớn chư tăng 
lên đường đi khắp quốc độ, mỗi người một hướng đem Chánh Pháp 
thuyết giảng đến khắp quần sinh. Và cứ mỗi một năm trôi qua, thì có 
Chư Thiên nhắc nhở đến kỳ hạn đề về tụ hợp lại tụng đọc Giới Bồn. 


* Đúng kỳ hạn của sáu năm, vào ngày trăng tròn, đức Phật tuyên bố đọc 
“Biệt Biệt Giải Thoát Giới — PATIMOKKHA” cho chư tăng lăng nghe: 


“Chư Phật dạy Níp Bản là đệ nhất, 
Nhẫn nại, khô hạnh, kham nhẫn là đệ nhất, 
Người xuất gia hại người xuất gia khác, 
Hại người khác như vậy không xứng gọi là Sa Môn.” 


“Mọi điều Ác không làm, hướng tâm các Thiện nghiệp, 
G1ữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy.” 


“Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong Giới Bồn, 
An uông có tiệt độ, ngủ nghỉ riêng một mình, 
Hướng tâm đên cao khiêt, chính lời chư Phật dạy.” 


V. Tiền thân của đức Phật Thích Ca 


* Bồ Tát từ gốc cây Ta La Long Thọ tại UKKATTHA, trong khu rừng 
SUBHAGA, đi đến trú ngụ tại Tịnh Cư Thiên (SUDDHÀVÀSA) với đại 
chúng vài ngàn Chư Thiên đoanh vây đảnh lễ và kể lại câu chuyện của đức 
Phật VIPASSÌ đã hiện diện trong thế gian này cách đây 91 kiếp. 


*._ Chư Thiên cũng báo cho Bồ Tát biết ngay trong kiếp hiện tại sẽ có một vị 
Chánh Đăng Giác ra đời, thuộc chủng tộc Sát Đê Ly, dòng tộc GOTAMA, 
sông trong thời kỳ tuôi thọ loài người khoảng 100 tuôi hay hơn. Bô Tát giác 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 71 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





ngộ thành quả vị Chánh Đẳng Giác dưới gốc cây ASSATTHA, có hai vị Chí 
Thượng Thinh Văn đệ tử, SÀRIPUTTA và MOGGALLÀNA, có số Tăng 
Hội là 1,250 Thánh Tỳ Khưu Tăng, đều là bậc Lậu Tận. Có thị giả là tỳ 
khưu ÀNANDA. Phụ Vương có tên là SUDDHODANA, Mẫu Hậu có tên 
là MÀYÀ, kinh đô là KAPILAVATTHU. 


*... Do nhờ khéo chứng đạt Pháp Giới mà đức Phật đã rõ biết chư Phật quá khứ, 
những vị đã viên tịch Níp Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các 
chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Đức Phật 
cũng biết được chủng tộc, dòng họ, tuổi thọ, giới hạnh, pháp hạnh, tuệ hạnh, 
trí hạnh, v.v... một cách tường tận. 


D. Kết Luận: 


Khi chấm dứt thời Pháp Thoại, chư tỳ khưu hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thế 
Tôn. 


BÀI 15: KINH ĐẠI DUYÊN (MAHÀNIDÀNA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết Pháp Thoại này cho đại đức ÀNANDA tại bộ lạc KURU, có 
tên là KAMMASSADHAMMA. 


B. Duyên Khởi: 


Do đại đức ÀNANDA đã suy niệm về Pháp Liên Quan Tương Sinh và đã tán thánh 
pháp này trước đức Phật. 


C. Chánh Kinh: 


IL_ Đức Phật thuyết giảng pháp LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 


*.. Đức Phật nhân mạnh răng, “Chính vì không giác ngộ, không thâm hiệu Giáo 
Pháp này, mà chúng sanh hiện tại bị rôi loạn như một ô kén, rôi ren như một 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 72 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





ống chỉ, giống ngọn cỏ MUNIJA và lau sậy BABBAJA, không thể nào ra 
khỏi Khô Xứ, Ác Thú, Đọa Xứ, Sanh Tử.” 


* Trước tiên, đức Phật khải thuyết từ Già và Chết là do duyên Sanh, Sanh do 
Hữu, Hữu do Thủ, Thủ do Ái, Ái do Thọ, Thọ do Xúc, Xúc do Danh Sắc, 
Danh Sắc do Thức, Thức do Danh Sắc (tại đây không thấy đề cập đến ba 
Chi, Vô Minh, Hành, và Lục Xứ). 


Như vậy, do duyên Danh Sắc, Thức được sanh; do duyên Thức, Danh Sắc 
được sanh; do duyên Danh Sắc, Xúc được sanh; do duyên Xúc, Thọ được 

sanh; do duyên Thọ, Ái được sanh; do duyên Ái, Thủ được sanh; do duyên 
Thủ, Hữu được sanh; do duyên Hữu, Sanh được sanh; do duyên Sanh, Lão 
Tử được sanh; do duyên Lão Tử, Sầu Bi Khổ Ưu Não được sanh. Đây là 
toàn bộ Khổ Uẫn tập khởi. 


*. Ngoài ra, đức Phật còn đề cập thêm một số chi phần hợp theo Pháp Hiệp 
Thế Chế Định, như đề cập đến do duyên Thọ, Ái được sanh; do duyên ÁI, 
Tầm Cầu được sanh; do duyên Tâm Cầu, Lợi được sanh; do duyên Lợi, 
Quyết Định (sở dụng của Lợi) được sanh; do duyên Quyết Định, Tham Dục 
được sanh; do duyên Tham Dục, Đắm Trước được sanh; do duyên Đắm 
Trước, Chấp Thủ được sanh; do duyên Chấp Thủ, Lận Sắt được sanh, do 
duyên Hà Tiện, Thủ Hộ được sanh; do duyên Thủ Hộ, một số Ác Pháp, Đất 
Thiện Pháp phát sanh, như là chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, 
đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. 


II. Đức Phật nói đến những lời tuyên bố và không tuyên bố của thế gian về 
Ngã. sự liên hệ giữa Ngã và các Cảm Thọ 
1. Những lời tuyên bố về Tà Kiến Bản Ngã (Thân Kiến) 

Bản Ngã hữu sắc và hữu hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 

Bản Ngã hữu sắc và vô hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 


Bản Ngã vô sắc và hữu hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 
Bản Ngã vô sắc và vô hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 


x  x x%x *% 


2. Những lời không tuyên bố về Tà Kiến Bản Ngã (Thân Kiến) 


*. Bản Ngã hữu sắc và hữu hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 
*. Bản Ngã hữu sắc và vô hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 73 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





*. Bản Ngã vô sắc và hữu hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 
*. Bản Ngã vô sắc và vô hạn ở ngay hiện tại hoặc vị lai. 


3. Đức Phật bác bỏ những quan niệm về bản ngã qua các cảm thọ. 


Có ba loại cảm thọ, đó là Lạc thọ, Khổ thọ, và Bất Khô Bất Lạc thọ. Cả ba 
loại cảm thọ này đêu là vô thường, hữu vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn 
hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 


*- Không thể chấp nhận quan niệm, “Ngã của tôi là Thọ,” “Ngã của tôi có 
cảm thọ.” “Ngã của tôi không phải là Thọ,” “Ngã của tôi không phải 
không có cảm thọ.” 


* Khi vị tỳ khưu không quan niệm Ngã là Thọ, không quan niệm Ngã 
không phải Thọ, không quan niệm: “Ngã của tôi là Thọ, Ngã của tôi có 
khả năng cảm thọ,” khi ây vị tỳ khưu này sẽ không chấp trước một điều 
gì ở trên đời, vì không chấp trước nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên 
hoàn toàn tự mình tịch diệt. 


Vị tỳ khưu này biết, “Sanh đã tận. Phạm Hạnh đã thành. Những việc 
cân làm đã làm. Sau đời này, không còn đời khác nữa.” Khi liêu tri 
được như thê thì sẽ được giải thoát. 


II. Đức Phật thuyết bảy trú xứ của Thức, hai loại Xứ. và tám Giải Thoát 
1. Có bảy trú xứ của Tâm Thức 


a. THÂN DỊ TƯỞNG DỊ: Thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, 
như là Nhân Loại, Chư Thiên, và một sô trong Địa Ngục. 


b. THÂN DỊ TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình khác nhau, nhưng tư tưởng 
giông nhau, như là các vị Phạm Chúng Thiên ở tâng Sơ Thiên. 


c. THÂN ĐÔNG TƯỞNG DỊ: Thân hình giống nhau, nhưng tư tưởng 
khác nhau, như là các vị Quang Âm Thiên ở tầng Nhị Thiền. 


d. THÂN ĐÔNG TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình giống nhau, tư tưởng 
giông nhau, như là các vị Biên Tịnh Thiên ở tâng Tam Thiên. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 74 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e. KHÔNG VÔ BIẾN XỨ: Vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn trừ tất cả 
hữu đôi tưởng, không còn suy tư đên bât luận một dị loại tưởng, như 
là các vị Không Vô Biên Xứ Thiên ở cối Vô Sắc Giới. 


f. THỨC VÔ BIẾN XỨ: Vượt khỏi Không Vô Biên Xứ, chỉ có tưởng 
“Thức là vô biên,” như là các vị Thức Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Săc 
GIỚI. 


g. VÔ SỞ HỮU XỨ: Vượt khỏi Thức Vô Biên Xứ, chỉ có tưởng “Vô 
Sở Hữu” (lây đê mục “không có chi cả” làm cảnh giới), như là các vị 
Vô Sở Hữu Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 


2. Có hai loại xứ 


a. VÔ TƯỞNG HỮU TÌNH XỨ ở cõi Sắc Giới. 
b. PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ ở cõi Vô Sắc Giới. 


Với bảy trú xứ của Tâm Thức và hai loại Xứ, một vị tỳ khưu như thật 
hiểu biết được sự tập khởi, sự đoạn trừ, phước vị, hoạn nạn, xuất ly khỏi 
chúng, nhờ không còn chấp thủ, vị tỳ khưu này được giải thoát, vị tỳ 
khưu này được gọi là Tuệ Giải Thoát. 


3. Có tám giải thoát 


. Tự mình có Sắc, thấy các Sắc Pháp 

. Không biết tự mình có Sắc, thấy các Sắc ngoài tự thân 
.. Tâm mạnh hướng đến thanh tịnh 

. Chứng và trú vào Hư Không Biên Xứ 

Chứng và trú vào Thức Vô Biên Xứ 

Chứng và trú vào Vô Sở Hữu Xứ 

. Chứng và trú vào Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

. Chứng và trú vào Thiền Diệt (Diệt Thọ Tưởng Định) 


Ea rhn no cơ 


Khi một vị tỳ khưu thuận tùng thể nhập tám giải thoát này, có thê nhập và 
xuất khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muôn, chỗ nào mình muôn, và 
dải bao lâu mình muốn. Với các Lậu Hoặc được đoạn trừ, vị tỳ khưu này 
chứng và an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không còn Lậu Hoặc 
ngay trong thời hiện đại, tự mình thâu đạt và chứng ngộ. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 75 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 
D. Kết Luận: 


Khi chấm dứt thời Pháp Thoại, đại đức ÀNANDA hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức 
Thế Tôn. 


BÀI 16: KINH ĐẠI VIÊN TỊCH NÍP BÀN (MAHÀPARINIBBÀNA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Bài kinh diễn tả những ngày cuối cùng của đức Phật và những lời di giáo của Ngài 
trước khi viên tịch. Từ RÀJAGAHA (Vương Xá), tại núi GIIHAKÙTA (Linh 
Thứu), xứ MAGADHA (Ma Kiệt Đà), đức Phật đi đến AMBALATTHIKÀ, 
NALANDA, PATALÌGÀMA, vượt qua sông Hằng, hướng đến KOTIGÀMA, 
NÀDIKÀ, VESALÌ, và BELUVA. Tại đây, đức Phật an cư mùa mưa và viễng 
thăm đền CAPALA, giảng đường KÙTAGARA, ở MAHAVANA. Rồi đức Phật 
đi đến BHANDAGAMA, HATTHIGÀMA, AMBAGÀMA, JAMBUGÀMA, 
BHOGANAGARA, PÀVA, và cuối cùng là KUSINÀRA. 


B. Duyên Khởi: 


Sau 45 năm hoằng dương Chánh Pháp, tự thấy đã già yếu, và không còn sống bao 
lâu nữa, đức Phật đã báo tin trước ngày viên tịch ba tháng và dành những giờ phút 
cuối cùng căn dặn, nhắn nhủ những giáo lý căn bản cho các đệ tử xuất gia và tại 
gia của Ngài. Với ý chí sắt đá và đũng mãnh, đức Phật đi bộ trên con đường dài 
dẳng và khó khăn cùng với vị đệ tử hầu cận thân mến là đại đức ÀNANDA, dùng 
những ngày tháng cuối cùng và không nghĩ đến sức khỏe của Ngài, chỉ để phục vụ 
lợi ích chúng sanh, không phút dừng nghỉ. 


C. Chánh Kinh: 
Từ RAJÀGAHA (Vương Xá). kinh đô xứ MAGADHA (Ma Kiệt Đà) 


L Đức Phật thuyết Bảy Pháp Bắt Thối đem lại cường thịnh cho nước VA1J] và 
Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 76 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Vua AJÀTASATTU đang trị vì xứ MAGADHA khởi lên ý tưởng muốn chinh 
phục đất nước VAJJÌ, nên đã nhờ đại quan SASSAKÀRA đến thỉnh ý đức Thế 
Tôn để mưu cầu lợi ích. Đức Phật không trả lời thắng vấn đề, mà chỉ hỏi đại 
đức ÀNANDA về những đức tính của dân xứ VAJJÌ và gián tiếp chỉ cho thấy 
sự cường thịnh và hùng mạnh của dân xứ VAJJ Ì. 


1. 


2. 


Bảy Pháp Bất Thối đem lại cường thịnh cho nước VAJJÌ 


Dân VAJJÌ thường hay tụ hợp và tụ hợp đông đảo với nhau. 

Dân VAJ] thường tụ hợp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn 
kết, và làm việc trong niệm đoàn kết. 

Dân VAJJÌ không ban hành những luật lệ chưa được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống cô lệ 
đã được ban hành. 

Dân VA.HÌ biết tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, và nghe theo lời dạy của 
các bậc Trưởng Lão VA1JÌ. 

Dân VAJJÌ không có bắt cóc, cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ phải 
sông với mình. 

Dân VAJJÌ biết tôn kính, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu nội ngoại 
thành, không bỏ phế các cuộc cúng lễ đã có từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp. 

Dân VAJJÌ bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A La Hán ở VA1]Ì, 
khiến cho các vị A La Hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A La 
Hán đã đến được sông an lạc. 


Với Bảy Pháp Bất Thôi này sẽ làm cho dân xứ VA1]Ì được cường thịnh, 
không bị suy giảm, và như thê vua AJATASATTU không thê nào chính 
phục được, trừ khi dùng ngoại giao hay dùng kê ly gián. 


Bảy Pháp Bắt Thối đem lại cường thịnh cho Hội Chúng Tăng 


Nhân dịp này, đức Phật bảo đại đức ÀNANDA đi triệu tập Chư Tỳ Khưu 
Tăng cư ngụ tại RÀAJAGAHA đê thuyêt giảng Bảy Pháp Bât Thôi đem lại 
lợi ích cho Chư Tăng như sau: 


Chư Tỳ Khưu thường hay tụ hợp và tụ hợp đông đảo với nhau. 
Chư Tỳ Khưu thường tụ hợp trong niệm đoàn kết, giải tắn trong niệm 
đoản kêt, và làm việc trong niệm đoàn kêt. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 77 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





-_ Chư Tỳ Khưu không ban hành những luật lệ chưa được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống cổ lệ 
đã được ban hành. 

-_ Chư Tỳ Khưu biết tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, và nghe theo lời dạy 
của các bậc Tôn Túc Trưởng Lão niên cao lạp trưởng. 

- _ Chư Tỳ Khưu không bị chỉ phối bởi Tham Ái, và Tham Ái này tác thành 
một đời sống khác thời (bị lôi cuốn trong sanh tử luân hồi). 

-_ Chư Tỳ Khưu ưa thích những chỗ độc cư nhàn tịnh. 

-_ Chư Tỳ Khưu tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí 
chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống 
an lạc. 


Với Bảy Pháp Bất Thôi này sẽ làm cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Có Bảy Pháp Bất Thối khác cũng đem lại cường thịnh cho Hội 
Chúng Tăng 


- Chư Ty Khưu không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, 
không đam mê làm thế sự. 

- Chư Tỳ Khưu không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, 
không đam mê bàn bạc phiếm luận. 

- _ Chư Tỳ Khưu không ưa thích ngủ nghi. 

- Chư Tỳ Khưu không ưa thích quần tụ, không hoan hý quần tụ, không 
đam mê quân tụ bè đảng. 

-_ Chư Tỳ Khưu không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng. 

-_ Chư Tỳ Khưu không bạn hữu ác dục vọng, không thân hữu ác dục vọng, 
không cộng hành với ác dục vọng. 

- Chư Tỳ Khưu không dừng ở nửa chừng, giữa sự chứng đạt những quả vị 
thấp kém, và những quả vị thù thăng. 


Cũng với Bảy Pháp Bắt Thối này sẽ làm cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


4. Ngoài ra, còn có Bảy Pháp Bắt Thối khác cũng đem lại cường thịnh 
cho Hội Chúng Tăng 


-_ Tín, Tàm, Quý, Văn, Tắn, Niệm, Tuệ. 
-_ Thất Giác Chỉ. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 78 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- _ Vô Thường Tưởng, Vô Ngã Tưởng, Bắt Tịnh Tưởng, Nguy Hiểm Tưởng, 
Xả Ly Tưởng, Ly Dục Tưởng, Diệt Tưởng. 


5. Tiếp theo là Sáu Pháp Bất Thối khác cũng đem lại cường thịnh cho 
Chư Tăng 


-_ Thân Nghiệp từ hòa, Ngữ Nghiệp từ hòa, Ý Nghiệp từ hòa, Lợi hòa đồng 
huân, Giới hòa đồng tu, Kiến hòa đồng giải. 

- GIới, Định, Tuệ, Định cùng tu với G1ới, Tuệ cùng tu với Định, Tâm cùng 
tu với Tuệ, giải thoát mọi Lậu Hoặc. 


Sau đó, đức Phật cùng với đại đức ÀNANDA và Hội Chúng Tăng đi đến 
AMBALATTHIKA, trú tại nhà nghỉ mát của Vua, và thuyết Pháp Thoại về 
Tam Học. 


Từ AMBALATTHIKA đi đến NALANDA. trú đ PÀVYÀRIKAMBAVANA 


II Lời tán dương của đại đức SÀRIPUTTA về đức Phật 


- - Đại đức SÀRIPUTTA tán dương trí tuệ của đức Phật với niềm tin kiên 
quyết cho rằng, “Không thể có Sa Môn hay Bà La Môn nào trong quá khứ 
hay ở vị lai có thể vĩ đại hơn và sảng suốt hơn đức Thể Tôn về phương diện 
Chánh Giác. ” 


- _ Đức Phật không chấp thuận một lời ca tụng nào do đệ tử Ngài thốt ra. Đức 
Phật nhắc đại đức SARIPUTTTA răng, chính Đại Đức cũng chưa thông suôt 
trọn vẹn công đức của tât cả chư Phật trong quá khứ và ở vị lai. 


- _ Đại đức SÀRIPUTTA vẫn xác nhận răng dù Đại Đức không được am hiểu 
đầy đủ tất cả các bậc Chánh Đăng Giác trong quá khứ và ở vị lai, tuy nhiên, 
Đại Đức vẫn giữ ý niệm là chính Đại Đức đã hiểu biết truyền thống về 
Chánh Pháp, tiến trình mà tất cả chư Phật trong quá khứ và ở vị lai đều phải 
trải qua trước khi chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đắng Giác, bằng 
cách diệt trừ Ngũ Triền Cái (mà chúng làm ô nhiễm tâm, khiến cho trí tuệ 
yếu ớt), đã an trú vào Tứ Niệm Xứ, đã chân chánh tu tập Thất Giác Chi. 


Từ NALANDA đi đến PÀTALIGÀMA 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 79 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





HL. Đức Phật thuyêt giảng năm điêu nguy hại vê sự phạm giới và năm điêu lợi 
ích của sự giữ giới 


1. Có năm điều nguy hại của sự phạm giới, sống trái giới luật: 


- _ Tài sản tiền của bị tiêu hao nhiều do sống phóng dật 

-_ Tiếng dữ đồn xa 

- _ Tâm thần dao động, sợ hãi khi vào Hội Chúng đông người 
- _ Tâm Thức sẽ bị rối loạn khi thân hoại mạng chung 

-_ Tái tục vào Khổ Cảnh, Ác Thú, Đọa Xứ, Địa Ngục 


2. Có năm điều lợi ích của sự trì giới, giữ giới: 


- _ Tài sản tiền của dỗi dào do sống không phóng dật 

-_ Tiếng lành đồn xa 

- _ Tâm tư ồn định, không bị dao động khi vào Hội Chúng đông người 
- _ Tâm Thức không tán loạn khi thân hoại mạng chung 

- _ Tái tục vào Nhàn Cảnh, Thiện Thú, Thiên Giới 


*. Khi thấy Chư Thiên đến tụ hợp đông đảo tại PÀTALIGÀMA, đức Phật cho 
biết đó là một sự kiết tường, và trú địa này sau sẽ là một thành thị bậc nhất, 
một trung tâm thương mãi bậc nhất có tên gọi là PATALIPUTTA, nhưng 
cũng tại trú địa này về sau sẽ bị ba hiểm nạn về lửa, nước, và chia rẽ bất 
hòa (phân tranh). 


* Nhận lời thỉnh mời về nhà cúng dường vật thực của hai vị đại thần ở xứ 
MAGADHA, có tên là SUNÌDHA và VASSAKÀRA, đức Phật cùng với đại 
chúng tỳ khưu đi đên thọ thực. Sau khi thọ thực xong, đức Phật thôt lên kệ 
tùy hỷ: 


“Tại chỗ nào người sáng suốt lẫy làm chỗ trú xứ, 

Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và phạm hạnh, 

Và san sẻ công đức với Chư Thiên trú tại chỗ ấy. 

Được tôn kính, chúng sẽ tôn kính lại, 

Được trọng vọng, chúng sẽ trọng vọng lại. 

Chúng sẽ thương mên người ây như người mẹ thương mến con một, 

Và những ai được Chư Thiên thương mên thì luôn luôn được nhiều may 
măn.” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 80 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





*.. Nhân dịp đức Phật đến viếng và đi ra khỏi cửa thành, hai vị đại thần này đặt 
tên cửa thành là “Cửa GOTAMA.” Đức Phật rời khỏi bến nào thì bến ấy sẽ 
được đặt tên là “Bến GOTAMA.” Đức Phật đi đến sông GANGÀ (Sông 
Hằng), có nhiều người đang chuẩn bị chiếc thuyền để đưa đức Phật cùng đại 
chúng tỳ khưu qua sông Hằng — lúc bấy giờ bến sông đang ngập nước và 
định đặt tên cho chiếc thuyền là, “Thuyền GOTAMA,” thì đức Phật cùng 
với chư tỳ khưu dùng thần thông sang qua bến bờ kia. Đức Phật hiểu được 
ý nghĩa của cảnh này, liền ứng khẩu lời cảm khái: 


“Những ai làm cầu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất súng đâm ao, trong 
khi người phàm phu đang cột bè, những người áy quả thật là những vị được 
trí tuệ giải thoái. ” 


Từ bờ sông GANGÀ đi đến KOTIGÀMA 


Tại nơi đây, đức Phật cho biết, “Chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Tứ 
Thánh Đê, mà chúng ta phải lưu chuyên luân hôi lâu năm.” 


“Chỉnh vì không thấy như thật Tứ Thánh Để, nên có sự luân chuyển lâu dài 
trong nhiễu đời. Khi những sự thật này được nhận thức, thì nguyên nhân của 
một đời sống khác được trừ diệt. Khi Khổ Căn được đoạn trừ, sẽ không còn 
một đời sống khác nữa. ” 


Trong thời gian đức Phật ở KOTIGÀMA, Ngài đã thuyết giảng Pháp Thoại cho 
chúng tỳ khưu về “Giới, Định, Tuệ, Định cùng tu với Giới, Tuệ cùng tu với 
Định, Tâm cùng tu với Tuệ, giải thoát mọi Lậu Hoặc. ” 


Tù KOTIGÀMA đi đến NÀDIKÀ 


IV. Đức Phật thuyết giảng Pháp Kính (DHAMMÀDÀSA — Gương Chánh Pháp) 


* Tại nơi đây, đại đức ÀNANDA vấn hỏi đức Phật về cảnh trạng tương lai của 
nhiêu người (kê cả xuât gia và tại gia) đã quá vãng tại NADIKA, và đức 
Phật đã nhân nại kê lại từng mỗi cảnh trạng của từng người. 


Mỗi lần có người mệnh chung lại đi đến hỏi đức Phật, với hiện tượng ấy quả 
thật phiền nhiễu quây rôi Ngài. Do vậy, đức Phật đã thuyết giảng Pháp 
Kính cho đại đức ÀNANDA để nhận biết được cảnh trạng sẽ đến cho một 
Thánh đệ tử đã chứng đạt Pháp Nghĩa khi mạng chung. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 81 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Pháp Kính hay Gương Chánh Pháp là gương lành của người Thánh đệ tử đã 
đặt trọn vẹn niềm tin vào Tam Bảo, trau giồi phẩm hạnh cao thượng, với 
những giới hạnh đưa đến giải thoát, được bậc Thiện Trí Thức tán thán, thoát 
ly mọi dục vọng trần tục, hướng tâm an chỉ trong Thiền Định, chứng đạt 
Pháp Nghĩa, do vậy, vị Thánh đệ tử nhận biết viễn ảnh của mình. 


“Đối với ta, sẽ không còn Địa Ngục, sẽ không tái tục cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, ác xứ, ác thu. Ta đã chứng quả Dự Lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
sẽ thành đạt Chánh Giác. ” 


* Trong thời gian đức Phật ở tại NÀDIKÀ, Ngài đã thuyết giảng Pháp Thoại 
cho chúng tỳ khưu vê: “Giới, Định, Tuệ, Định cùng tu với Giới, Tuệ cùng 
tụ với Định, Tâm cùng tu với Tuệ, giải thoát mọi Lậu Hoặc. ” 


Từ NÀDIKÀ đi đến thành VESALÌ và trú tại vườn xoài 
của kỷ nữ AMBAPÀALI 


*_ Vì ký nữ AMBAPÀLI rất xinh đẹp và thế nào cũng đến yết kiến, đức Phật 
khuyên dạy chư tỳ khưu phải luôn chú tâm an trú vào Chánh Niệm và Tỉnh 
Giác. 


* Đức Phật cùng với Hội Chúng Tỳ Khưu nhận lời mời về nhà cúng dường 
vật thực của AMBAPÀLI và khước từ lời thỉnh mời đến sau của các thanh 
niên LICCHA VÌ sau khi thọ thực xong. 


*. Sau khi đức Phật cùng với Hội Chúng Tỳ Khưu đã thọ thực xong, thì kỷ nữ 
AMBAPALI đã phát tâm cúng dường khu vườn xoài của mình và tín thọ lời 
Pháp Thoại của đức Phật. 

* Trong thời gian đức Phật ở tại VESÀLI, Ngài đã thuyết giảng Pháp Thoại 
cho chúng tỳ khưu vê, “GŒ/ới, Định, Tuệ, Định cùng tu với Giới, Tuệ cùng tu 


với Định, Tám cùng tu với Tuệ, giải thoát mọi Lậu Hoặc. ” 


Từ thành VESÀLI đi đến làng BELUVÀ 


Một làng nhỏ bé kế cận, và đức Phật quyết định an cư mùa mưa tại đây. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 82 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





V. Lời kêu gọi của đức Phật đến Hội Chúng Tăng 
1. Đức Phật thọ bệnh trầm trọng 


* [rong mùa an cư này, đức Phật thọ bệnh trầm trọng, vô cùng đau đớn, 
cận kê tử vong. Tuy nhiên, đức Phật giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu 
đựng cơn đau, không chút ta thán. 


* Nhận biết đã đến lúc sắp lìa bỏ thế gian, viên tịch Níp Bàn, và không hợp 
lẽ nếu ra đi mà không một lời với các đệ tử hầu cận, không từ biệt chúng 
tỳ khưu, do vậy, với sức tinh tấn, đức Phật nhiếp phục căn bệnh, duy trì 
mạng căn bằng Thiền Định (JÌVITA SANKHÀRAM ADHITTHÀYA) 
và tiếp tục sông. 


*- Đại đức ÀNANDA biểu lộ hân hoan ngay sau khi đức Phật lành bệnh, 
khỏe mạnh lại, được biết rằng Ngài sẽ không diệt độ và nhận lời di giáo 
của đức Thế Tôn. (Lời khuyên nhủ nảy rất tế nhị, rất quan trọng, đáng 
lưu ý, bộc lộ rõ ràng tính chất đặc biệt của Tam Bảo). 


2. Đức Phật ngỏ lời di giáo đến Hội Chúng Tăng 


“Chúng Tỳ Khưu còn mong mỏi gì nữa ở nơi Như Lai? Như Lai đã giảng 
Chánh Pháp không có phân biệt trong ngoài (bí truyền và công truyền). Đối 
với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo Sư còn năm tay lại (còn giữ 
lại một ít bí truyền chưa giảng dạy). Những ai nghĩ rằng, Ta sẽ là vị cầm 
đầu, lãnh đạo chúng Tỳ Khưu hoặc chúng Tỳ Khưu chịu sự giáo huấn của 
Ta, thì người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỳ Khưu. Nhưng Như Lai 
không nghĩ rằng, Ta sẽ là vị cầm đầu, lãnh đạo chúng Tỳ Khưu hoặc chúng 
Tỳ Khưu chịu sự giáo huấn của Ta, thì làm sao Như Lai lại có lời di giáo 
cho chúng Tỳ Khưu.” 


“Này ÀNANDA, nay Như Lai đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến 
tuổi lâm chung, đã đến tám mươi tuổi. Như cô xe đã cũ kỷ mà còn chạy 
được bởi các dây chẳng chịt cột các bộ phận lại. Cũng vậy, thân Như Lai 
đang duy trì sự sông cũng chính nhờ những sợi dây: chăng chịt. Này 
ÀNANDA, chỉ khi nào Như Lai không suy niệm đến tất cả tướng, với sự 
diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy 
thân Như Lai được thoải mái." 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 83 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





“Do vậy, này ÀNANDA, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự 
mình y tựa chính mình, chớ y tựa một gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn 
đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này 
ÀNANDA, thế nào là vị ty khưu khéo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác? Này ÀNANDA, một vị 
tỳ khưu sống chuyên cần, tinh tấn, tỉnh giác chánh niệm, từ khước mọi tham 
ái ưu bi trên đời, luôn luôn phát triển tâm định đối với Thân Thọ Tâm Pháp 
(Tứ Niệm Xứ). Như vậy, vị tỳ khưu khéo tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa một gì khác. Dùng Chánh Pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một 
øì khác.” 


“Này ÀNANDA, những aI sau khi Như Lai viên tịch, tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa một gì khác, dùng 
Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không 
nương tựa một gì khác, những vị ấy là những vị Tối Thượng trong hàng tỳ 
khưu của Ta, nếu những vị ấy vẫn tha thiết học hỏi.” 


Từ VESÀLI đi đến nghỉ trưa tại đền CÀPÀLA 


1. Ba lần gợi ý của đức Phật với đại đức ÀNANDA thỉnh nguyện đức 
Phật ở lại thê gian 


* Tại đền CÀPÀLA, đức Phật đã ngỏ lời gợi ý ba lần với đại đức 
ÀNANDA, nên thỉnh nguyện đức Thế Tôn sống đến một kiếp hay 
phần kiếp còn lại (kiếp trái đất) vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho Chư Thiên và Nhân Loại. 


* Do bởi đức Phật đã thật điêu luyện, đã thật vững chải, đã thật thiện 
xảo về Tứ Thân Túc, một năng lực phi thường, có thê làm cho kéo dài 
thêm kiếp sông. Tuy nhiên, lúc bầy giờ Tâm của đại đức ÀNANDA 
đã bị Ác Ma che ám, nên không hiểu biết được sự gợi ý quá rõ ràng, 
sự hiện tướng quá rõ ràng của đức Phật, và đã không thỉnh cầu đức 
Thế Tôn ở lại trên thế gian này. 


2. Ác Ma thỉnh nguyện ba lần với đức Phật viên tịch Níp Bàn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 84 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Nhân cơ hội ấy, Ác Ma đã đến thỉnh nguyện ba lần với đức Thế Tôn 
hãy nên viên tịch Níp Bàn vì đã đúng thời và phù hợp với hạnh 
nguyện của Ngài đã tế độ Tứ Chúng (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự 
Nam, Cận Sự Nữ) được thành tựu viên mãn với Chánh Pháp, sống 
theo Chánh Pháp, và có thê truyền bá Chánh Pháp một cách thần diệu. 


* Đức Thế Tôn đã nhận lời với Ác Ma: “Này ác Ma hãy yên tâm, 
không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, 
Như Lai sẽ diệt độ. ” 


*- Kế từ ngày ấy, tại đền CÀPÀLA, đức Phật chánh niệm tỉnh giác và từ 
bỏ thọ hành (không duy trì mạng sông lâu hơn nữa), đã làm cho quả 
địa cầu chấn động ghê rợn, sâm trời vang dậy. Đức Thế Tôn nhận biết 
ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái: 


“Mạng sống hữu hạn hay vô hạn, 

Tụ sĩ từ bỏ không kéo đài. 

Nội Tâm chuyên nhất trú thiên định, 
Như thoát áo giáp đang mang mặc. ” 


VỊ. Đức Phật thuyết giảng về tám nguyên nhân làm cho quả địa cầu chấn động 
dữ dội 


1. Đức Phật thuyết giảng tám nguyên nhân quả địa cầu rung động 


(1) Quả địa câu được hình thành trên nước, nước ở trên gió, và gió ở hư 
không. Gió lớn khi thôi mạnh làm nôi sóng nước, và khi nước nôi 
sóng thì quả địa câu rung động. 


(2) Một vị Sa Môn hay Bà La Môn có thần thông, tâm được chế ngự, 
hoặc Chư Thiên có đại thần thông, có đại uy lực. Những vị này 
quán thấy địa tánh hữu hạn và thủy tánh vô hạn, vị ấy khiến cho quả 
địa cầu rung động. 


4) Vị Bộ Tát ở cõi TUSITÀ (Đâu Suất Đà) từ bỏ Thiên Mạng, với 
chánh niệm tỉnh giác, đi nhập vào Mâu Thai, khiên cho quả địa câu 
rung động. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 85 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(4) Vị Bồ Tát với chánh niệm tỉnh giác, ra khỏi Mẫu Thai, khiến cho 
quả địa câu rung động, chân động mạnh. 


(5) Khi Bồ Tát chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đăng Giác, thì 
khiên cho quả địa câu rung động. 


(6) Khi đức Phật chuyên bánh xe pháp (Pháp Luân), thì khiến cho quả 
địa câu rung động. 


(7) Khi đức Phật với chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ không duy trì mạng 
sông nữa, khiên cho quả địa câu rung động, chân động mạnh. 


(8) Khi đức Phật viên tịch Vô Dư Y Níp Bản, thì khiến cho quả địa cầu 
rung động. 


2. Có tám hạng chúng sanh 


Chúng Sát Đề Ly, chúng Bà La Môn, chúng Cư Sĩ, chúng Sa Môn, chúng 
Tứ Thiên Vương, chúng Tam Thập Tam Thiên, chúng Ma, chúng Phạm 
Thiên. 


3. Có tám thắng xứ 


(I)_ Một vị quán tưởng nội sắc, thấy rõ ngoại sắc hữu hạn, và rõ biết đã 
nhiếp thăng chúng. 


(2) Một vị quán tưởng nội sắc, thây rõ ngoại sắc vô hạn, và rõ biệt đã 
nhiệp thăng chúng. 


(3) Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây rõ ngoại sắc hữu hạn, và 
rõ biệt đã nhiêp thăng chúng. 


(4) Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây rõ ngoại sắc vô hạn, và rõ 
biệt đã nhiêp thăng chúng. 


@G)_ Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy rõ ngoại sắc với hình thẻ, 
tướng trạng, sắc thái màu xanh (như bông gai hay lụa BÀRÀNASÌ, 
với cả hai mặt trơn và láng, có màu xanh), và rõ biết đã nhiếp thăng 
chúng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 86 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(6) Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy rõ ngoại sắc với hình thẻ, 
tướng trạng, sắc thái màu vàng (như bông KANIKÀRA hay lụa 
BÀRÀNASÌ, với cả hai mặt trơn và láng, có màu vàng), và rõ biết 
đã nhiếp thắng chúng. 


(7) Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy rõ ngoại sắc với hình thẻ, 
tướng trạng, sác thái màu đỏ (như bông BANDHUJÌVAKA hay lụa 
BÀRÀNASÌ, với cả hai mặt trơn và láng, có màu đỏ), và rõ biết đã 
nhiếp thăng chúng. 


(8) Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy rõ ngoại sắc với hình thể, 
tướng trạng, sắc thái màu đỏ (như bông OSADHI hay lụa 
BÀRÀNASÌ, với cả hai mặt trơn và láng, có màu đỏ), và rõ biết đã 
nhiếp thắng chúng. 


4. Có tám giải thoát 


a. Tự mình có Sắc, thấy các Sắc Pháp. 

b. Không biết tự mình có Sắc, thấy các Sắc ngoài tự thân. 

c. Tâm mạnh hướng đến thanh tịnh. 

d. Vượt khỏi mọi sắc tưởng, không còn suy tư bất luận một dị loại 
tưởng với suy tư “Hư Không là vô biên,” chứng và trú vào Hư Không 
Biên Xứ. 

e._ Vượt khỏi Không Vô Biên Xứ, chứng và trú vào Thức Vô Biên Xứ. 

f. Vượt khỏi Thức Vô Biên Xứ, chứng và trú vào Vô Sở Hữu Xứ. 


Vượt khỏi Vô Sở Hữu Xứ, chứng và trú vào Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. 

h. Vượt khỏi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứng và trú vào Thiền 
Diệt (Diệt Thọ Tưởng Định). 


*.. Đức Phật kế lại cuộc đối thoại giữa đức Phật với Ác Ma sau khi Ngài chứng 
đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, tại URUVELÀ, trên bờ sông 
NERANJARA, dưới gốc cây AJAPÀLANIGODHA. Ác Ma xin thỉnh đức 
Thế Tôn hãy nên diệt độ, Vô Dư Y Níp Bàn ngay lúc bấy giờ. Đức Phật đã 
từ chối vì chưa đúng thời và không phù hợp với hạnh nguyện của Ngài là tế 
độ Tứ Chúng (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ) được thành 
tựu viên mãn với Chánh Pháp, sống theo Chánh Pháp, và có thê truyền bá 
Chánh Pháp một cách thần diệu. Nhưng ngay hiện tại, mọi việc đã viên 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 87 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





thành, đã đúng thời và phù hợp với hạnh nguyện của Ngài đã tế độ Tứ 
Chúng được thành tựu viên mãn; do đó, đức Phật đã nhận lời thỉnh nguyện 
của Ác Ma. 


*. Khi đã biết rõ nguyên nhân làm cho quả địa cầu rung động là điềm báo lời 
hứa của đức Thê Tôn với Ác Ma chỉ còn ba tháng nữa là Ngài viên tịch Níp 
Bàn. Đại đức ÀNANDA đã ba lần khẩn khoản thỉnh cầu đức Phật hãy ở lại 
thế gian vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư Thiên và 
Nhân Loại. Tuy nhiên, đã không được đức Phật nhận lời của đại đức 
ÀNANDA. Và Ngài đã xác nhận đó là lỗi của đại đức ÀNANDA, là khuyết 
điểm của đại đức ÀNANDA. Sau đó, đức Phật giảng giải về tính cách Vô 
Thường của đời sống (mọi Pháp Hữu Vi đã có sanh khởi, tồn tại rồi phải 
chịu biến hoại đúng theo thực tính của Pháp). 


Từ CÀPÀLA đi đến giáng đường KÙTÀGÀRA 


Vào trú tại khu rừng Đại Lâm và triệu tập tất cả chư tỳ khưu tăng đang cư trú 
quanh thành VESALI. 


VII. Những lời di huấn tối hậu của đức Phật đến Hội Chúng Tăng 
1. Trau giỗi tỉnh cần Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo 


Với Ba Mươi Bảy Pháp nhân sanh quả giác ngộ do chính đức Phật đã chứng 
ngộ và khéo giảng dạy cho Chư Tỳ Khưu Tăng, thì hội chúng phải khéo học 
hỏi, thực chứng, tu tập, và phát triển đầy đủ để truyền bá nếp sống Phạm 
Hạnh cao quý cho được trường tôn, vĩnh cửu vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho Chư Thiên và Nhân Loại. 


2. Lời di huấn tối hậu của đức Phật 

“Này chư tỳ khưu, đây là lời Ta nhắn nhủ với các người: Các Hành là vô 
thường. Hãy tỉnh tân lên đê tự giải thoát. Không bao lâu, Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.” Và đức Thiện 
Thệ thốt lên bài kệ như sau: 


“1a đã già, dự mạng chăng còn bao, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 88 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Từ biệt các ngươi, 1a đi một mình. 

Tự mình làm sở y cho chính mình, 

Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, giữ giới luật, 
Nhiễp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm. 

Ai tỉnh tấn trong Pháp và Luật này, 

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. ” 


Từ giã VESÀLI đi đến làng BHANDAGÀMA 


* Tại nơi đây, đức Phật cho biết, “Chính vì không giác ngộ, không thông hiểu 
Tứ Thánh Đê, mà chúng ta phải lưu chuyên luân hôi lâu năm.” 


“Chính vì không thấy như thật Tứ Thánh Đề, nên có sự luân chuyển lâu dài 
trong nhiễu đời. Khi những sự thật này được nhận thức, nguyên nhân của 
một đời sống khác được trừ diệt. Khi Khổ Căn được đoạn trừ, sẽ không còn 
một đời sống khác nữa. ” 


*. Sau đó, đức Thiện Thệ thốt lên bài kệ như sau: 


“Giới, Định, Tuệ và Giải Thoát vô thượng, 
GOT4MA danh xưng đã chứng ngộ. 

Đáng Giác Ngộ giảng pháp chúng Tỳ Khưu, 
Đạo Sư diệt khổ, Pháp Nhãn Tịnh Lạc. ” 


* Trong thời gian đức Phật ở tại BHANDAGÀMA, Ngài đã thuyết giảng 
Pháp Thoại cho chúng tỳ khưu vê: “Giới, Định, Tuệ, Định cùng tu với Giới, 
Tuệ cùng tu với Định, Tâm cùng tu với Tuệ, giải thoát mọi Lậu Hoặc. ” 


Từ BHANDAGÀMA đi đến HATTHIGÀMA. AMBAGÀMA, 
JAMBUGÀMA. BHOGANAGARA. và trú vào đền ÀÑNANDA 





VIIL Đức Phật thuyết bốn Đại Giáo Pháp (MAHÀPADASA -~ Bốn điều tham 





chiếu lớn) cho Hội Chúng Tăng 


1; Nếu có một vị ty khưu nói rằng: “Chính tự thân được nghe từ miệng đức 
Thê Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là 
lời dạy của vị Đạo Sư.” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 89 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Những lời ấy, không nên tán thán, chấp nhận, cũng không hủy báng bác 
bỏ. Phải thận trọng cân nhắc từng môi chữ, môi câu, cân phải nghiên 
cứu học hỏi kỹ lưỡng, và đem so sánh với Kinh, đem đôi chiêu với Luật. 


Khi đem so sánh với Kinh Luật, nếu chúng không phù hợp, không tương 
ứng với Kinh Luật, thì có thể kết luận rằng đây, “Không phải là lời dạy 
của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ấy đã thọ giáo sai lầm.” Khi đem so sánh 
với Kinh Luật, nêu chúng phù hợp, tương ứng với Kinh Luật thì có thể 
kết luận răng đây, “Chính là lời dạy của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ấy 
đã thọ giáo chân chá 


Đây là Đại Giáo Pháp thứ nhất, và chư tỳ khưu phải thọ trì. 


2. Nếu có một vị tỳ khưu nói rằng: “Chính tự thân được nghe từ nơi Tăng 
Chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời 
dạy của vị Đạo Sư.” 


Những lời ấy, không nên tán thán, chấp nhận, mà cũng không hủy báng 
bác bỏ. Phải thận trọng cân nhắc từng mỗi chữ, mỗi câu, cần phải nghiên 
cứu học hỏi kỹ lưỡng, và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. 


Khi đem so sánh với Kinh Luật, nếu chúng không phù hợp, không tương 
ứng với Kinh Luật, thì có thể kết luận rằng đây, “không phải là lời dạy 
của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ấy đã thọ giáo sai lầm.” Khi đem so sánh 
với Kinh Luật, nếu chúng phù hợp, tương ứng với Kinh Luật, thì có thể 
kết luận rằng đây, “chính là lời dạy của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ấy đã 
thọ giáo chân chánh.” 


Đây là Đại Giáo Pháp thứ hai, và chư tỳ khưu phải thọ trì. 


3. Nếu có một vị tỳ khưu nói rằng: “Chính tự thân được nghe từ nhiều vị 
Trưởng Lão Tôn Túc, là những bậc đa văn quảng kiến, biết gìn giữ 
truyền thống, trì Pháp, trì Luật, trì Pháp yếu. Chính tự thân lãnh thọ từ 
những vị Trưởng Lão Tôn Túc đó, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
vậy là lời dạy của vị Đạo Sư.” 


Những lời ấy, không nên tán thán, chấp nhận, mà cũng không hủy báng 
bác bỏ. Phải thận trọng cân nhắc từng mỗi chữ, mỗi câu, cần phải nghiên 
cứu học hỏi kỹ lưỡng, và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 90 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Khi đem so sánh với Kinh Luật, nếu chúng không phù hợp, không tương 
ứng với Kinh Luật, thì có thể kết luận rằng đây, “Không phải là lời dạy 
của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ẫy đã thọ giáo sai lầm.” Khi đem so sánh 
với Kinh Luật, nếu chúng phù hợp, tương ứng với Kinh Luật, thì có thể 
kết luận răng đây, “Chính là lời dạy của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ấy 
đã thọ giáo chân chánh.” 


Đây là Đại Giáo Pháp thứ ba, và chư tỳ khưu phải thọ trì. 


4. Nếu có một vị tỳ khưu nói rằng: “Chính tự thân được nghe từ nơi một vị 
Trưởng Lão Tôn Túc, là bậc đa văn quảng kiến, biết gìn giữ truyền 
thống, trì Pháp, trì Luật, trì Pháp yếu. Chính tự thân lãnh thọ từ vị 
Trưởng lão ây, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của 
vị Đạo Sư.” 


Những lời ấy, không nên tán thán, chấp nhận, mà cũng không hủy báng 
bác bỏ. Phải thận trọng cân nhắc từng mỗi chữ, mỗi câu, cần phải nghiên 
cứu học hỏi kỹ lưỡng, và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. 


Khi đem so sánh với Kinh Luật, nếu chúng không phù hợp, không tương 
ứng với Kinh Luật, thì có thể kết luận rằng đây, “Không phải là lời dạy 
của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ấy đã thọ giáo sai lầm.” Khi đem so sánh 
với Kinh Luật, nếu chúng phủ hợp, tương ứng với Kinh Luật thì có thể 
kết luận răng đây, “Chính là lời dạy của đức Thế Tôn, và vị tỳ khưu ấy 
đã thọ giáo chân chánh.” 


Đây là Đại Giáo Pháp thứ tư, và chư tỳ khưu phải thọ trì. 
Trong thời gian đức Phật ở tạ BHOGANAGARA, Ngài đã thuyết giảng Pháp 
Thoại cho chúng tỳ khưu về “GŒiới, Định, Tuệ, Định cùng tu với Giới, Tuệ cùng 
tu với Định, Tâm cùng tu với Tuệ, giải thoát mọi Lậu Hoặc. ” 
Từ BHOGANAGARA đi đến PÀVÀ 
Khi đi đến PÀVÀ, đức Phật cùng Hội Chúng Tỳ Khưu trú tại vườn xoài của thợ 


rèn CUNDA. Và tại đây, CUNDA đã cung thỉnh đức Phật cùng chư Tăng về 
nhà thọ thực. Với tâm rât trong sạch, CUNDA đã cúng dường một món vật 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 91 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





thực rất đặc biệt, có tên gọi là SÙKARA MADDAVE đến đức Phật, cùng với 
những món ăn thượng vị, loại cứng loại mêm. 


Theo lời chỉ dạy của đức Phật, món ăn SÙKARA MADDAVE chỉ dâng duy 
nhất đến đức Phật mà thôi, còn dư sót (tàn thực), thì phải đem chôn vào một lễ 
thật sâu dưới lòng đất bởi vì không có một al, luôn đến Chư Thiên, Ma Giới, 
Phạm Thiên, có thể tiêu hóa món vật thực này. 


Sau khi thọ thực xong, đức Phật lâm trọng bệnh, bệnh ly huyết, đau đớn cận kề 
tử vong. Đức Phật chánh niệm tỉnh giác, nhân nại chịu đựng cơn bệnh, và quyêt 
định đi đên vườn KUSINARA. 


Từ PÀVÀ đi đến KUSINÀRÀ 
1. Đại đức ÀNANDA dâng nước uống đến đức Phật 


*- Dừng lại bên đường, đức Phật ngôi dưới một gốc cây và bảo đại đức 
ÀNANDA đi tìm nước uống vì Ngài đang khát và muốn được uống 
nước. 


* Với ba lần thỉnh câu của đại đức ÀNANDA với đức Phật, là nên đi tới 
sông KAKUTTHÀ, cách không xa nơi đức Phật đang ngồi nghỉ, sẽ có 
nước trong sạch, thuần tịnh. Tuy nhiên, vì đức Phật đang thọ bệnh 
nặng và đang khát nước; do đó, quả thật rất khó khăn cho đại đức 
ÀNANDA tìm được nước uống trong một dòng sông cạn, nơi ấy năm 
trăm cô xe bò vừa mới đi qua, vẫn còn đục cả nước. 


* Nhưng thật kỳ diệu, thật hy hữu, nhờ vào Thần Túc và Uy Lực của 
đức Phật, khi đại đức ANANDA đưa bát vào múc nước, thì nước lại 
trở thành trong trẻo, sáng lặng, và không còn vân đục. 


2. Đức Phật tế độ PUKKUSA, và PUKKUSA phát tâm cúng dường y 
kim sắc đên đức Phật 


Lúc bấy giờ, PUKKUSA thuộc dòng họ MALLÀ, đệ tử của ÀLÀRA 
KALAMA, đang đi trên đường từ KUSINARA đên PAVA. 


PUKKUSA đã đến gần đức Phật và bày tỏ lòng thán phục của mình trước sự 
trầm tỉnh khác thường của đức Phật. Sau khi nghe đức Phật thuyết về sự 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 92 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





thanh tịnh, không xao động của Ngài, PUKKUSA phát tâm tín thọ lời dạy 
và trọn đời quy ngưỡng vào Tam Bảo. 


Kế tiếp, để bày tỏ lòng tôn kính với đức Phật, PUKKUSA xin dâng lên hai 
bộ y kim sắc vàng chói, và theo lời chỉ dạy của Ngài, PUKKUSA đã dâng 
một bộ y cho đức Phật, và một bộ y cho đại đức ANANDA. 


3. Kim thân của đức Phật phún tủa hào quang hai lần trong đời 


*- Khi đại đức ÀNANDA mặc y kim sắc đặt ở trên thân của đức Phật, thì 
màu sắc sáng chói của y bị lu mờ đi. Đại Đức lây làm ngạc nhiên khi 
thây nước da của đức Phật sáng chói khác thường. 


*. Đức Phật cho biết trong hai trường hợp màu da của Ngài trở nên sáng 
chói rực rỡ lạ thường, đó là: 


a. Trong đêm đức Phật chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đắng Giác. 
b. Trong đêm đức Phật sắp diệt độ, viên tịch Vô Dư Y Níp Bàn. 


*. Và đức Phật cho biết trong đêm ấy, vào lúc canh ba, Ngài sẽ tịch diệt tại 
UPAVATTANA ở KUSINARA trong khu rừng Long Thọ (SALA) của 
tiêu vương quôc MALLLA. 


4. Đức Phật tắm lần cuối cùng tại dòng sông KAKUTTHÀ 


Đức Phật cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến con sông KAKUTTHÀ, xuống 
sông tắm, uông nước sông, rồi lội qua bờ bên kia, đi đến khu rừng xoài, và đức 
Phật muốn được nằm nghỉ vì đã quá mệt mỏi. 


“Đức Phật tự đi đến con sông KAKUTT. HÀ, 

Con sông chảy trong sảng, mát lạnh và thanh tịnh. 
Vị Đạo Sư mỏi mệt, đi dẫn xuống mẻ sông, 

Như Lai đẳng Vô Thượng, ngự trị ở trên đời. 

Tắm xong, ước nước xong, lội qua bên kia sông, 
Bậc Đạo Sư đi trước, giữa tăng chúng tỳ khưu. 
Vừa đi vừa diễn giảng, Chánh Pháp thật vì diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến tại khu vực rừng xoài, 

Cho gọi vị ft} khưu, tên họ CUNDAKA: 

Hãy gấp tư áo lại, trải y cho Ta năm. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 93 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Nghe dạy, CUNDAKA lập tức vâng lời dạy, 

Gấp fư và trải y một cách thật mau lẹ. 

Bậc Đạo Sự nằm xuống, thân mình thật mệt mỏi, 
Tại đấy, CUNDAKA ngồi ngay phía trước mặt. ” 


5. Hai bữa cơm vô cùng phước báu trong đời của đức Phật 


* Sau khi nằm nghỉ một chốc lát, đức Phật nói cho đại đức ÀNANDA 
được biêt răng, trong đời của Ngài có hai bữa cơm vô cùng phước báu, 
đó là: 


a. Một bữa ăn trước khi đức Phật chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác. 

b. Một bữa ăn của đức Phật trước khi diệt độ, viên tịch Vô Dư Y Níp 
Bàn. 


*. Hai bữa ăn này có đông một quả báo, có đông một dị thục quả, quả báo 
lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uông khác. 


* Đức Phật dạy bảo đại đức ÀNANDA cần phải làm tiêu tan sự hối hận 
của thợ rèn CUNDA, về bữa ăn cuối cùng, và đức Phật thọ bệnh ly huyết. 
Đây là bữa ăn có nhiều phước báu, và việc cúng dường của CUNDA sẽ 
có nhiều phước báu, đó là: 


(1) Được hưởng tuổi thọ 

(2) Được hưởng sắc đẹp 

(3) Được hưởng sự an lạc 

(4) Được hưởng danh thơm tiếng tốt 
(5) Được hưởng thọ sanh Thiên Giới 
(6) Được hưởng đầy đủ uy quyền 


* Sau đó, đức Phật thốt lên một bài kệ cảm khái: 


“Công đức người bố thi, 
Luôn luôn được tăng trưởng. 
Trừ được Tâm hận thù, 
Không chất chứa, chế ngự. 
Kẻ chí thiện từ bỏ, 

Mọi ác hạnh bắt thiện. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 94 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Diệt trừ Tham Sản Sĩ, 
Tam giải thoát thanh tịnh. ” 


Vượt qua bờ sông HIRANNAYVA TI đi đến UPAVATTANA ở KUSINÀRÀ 
trong khu rừng Long Thọ (SÀLA) của tiểu vương quốc MALLA 


*. Đức Phật năm an nghỉ giữa hai tàng cây Long Thọ, đâu hướng về phía Băc, 
với hình dáng năm của con sư tử, hai chân đê lên nhau, chánh niệm, và tỉnh 
giác. 


* Nhìn những bông hoa Long Thọ trổ hoa trái mùa, những thiên hoa 
MANDÀRAVA từ trên hư không rơi xuống cùng khắp và tung vãi trên kim 
thân của đức Phật đề cúng dường Ngài. Bột trời chiên đàn từ trên hư không 
rơi xuống, gieo khắp, và tung vãi trên kim thân của đức Phật. Những tiếng 
nhạc từ Thiên Giới trỗi dậy để cúng dường Ngài. Đức Phật dạy đại đức 
ÀNANDA nên biết rằng: “N”⁄ vậy không thực là tôn kính, kính cẩn, sùng 
bái, và làm vẻ vang Như Lai. ” 


* Chỉ có người đệ tử nào (trong Tứ Chúng) thành tựu Chánh Pháp và Tùy 
Pháp, sống chân chánh trong Chánh Pháp, và hành trì đúng Chánh Pháp thì 
người đệ tử ấy đúng thực là tôn trọng, kính cần, sùng bái, làm vẻ vang đức 
Phật, và cúng dường đức Phật với sự cúng dường tối thượng. 


IX. Đức Phật dạy đại đức ÀNANDA nên làm những việc nên làm sau khi Ngài 
đã viên tịch 


* Đức Phật dạy đại đức UPAVÀNA hãy tránh qua một bên, không nên 
đứng trước mặt Ngài, vì Chư Thiên ở khắp mười phương thế giới đang tụ 
hội để chiêm ngưỡng Ngài, cho đến mười hai do tuần quanh khu rừng 
KUSINÀRÀ UPAVATTANA, Chư Thiên đã tụ hội lại chật ních khắp cả 
khu rừng. 


1. Bốn Thánh Tích cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính 


a. Nơi Bồ Tát đản sanh (tại vườn LUMBINI) 

b. Nơi Bồ Tát chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đăng Giác (tại 
BODHIGÀYA). 

c. Nơi đức Phật chuyển Pháp Luân Vô Thượng (tại Lộc Uyến 
ISIPATANA). 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 95 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





d. Nơi đức Phật viên tịch Níp Bàn (tại KUSINÀRÀ). 


* Và những ai trong khi đi chiêm bái những Thánh Tích mà từ trần với tâm 
thâm tín hoan hỷ, thì những vị ây sau khi thân hoại mạnh chung, sẽ được 
thọ sanh vê Thiên GIới. 


2. Phải biết cách cư xử với nữ giới 


-_ Không nên nhìn người nữ 
- Nêu đã nhìn, thì không nên nói chuyện 
-_ Khi đã nói chuyện, thì phải an trú trong Chánh Niệm 


3. Cung kính và xử sự Ngọc Xá Lợi đức Phật 


-_ Hạng người xuất gia không phải quá lo lắng vấn đề cung kính Thân 
Xá Lợi. Hãy nên nô lực, hãy tinh tân hướng về tự độ, sông không 
phóng dật, cân mân, chuyên hướng vê tự độ. 


-_ Hãy để hạng người tại gia, hạng học giả Sát Đề Ly, hạng học giả Bà 
La Môn, hạng học giả Cư Sĩ thâm tín, với niêm tin vững chăc với đức 
Phật, lo phân cung kính cúng dường Thân xá Lợi của đức Phật. 


-_ Xử sự nhục thể đức Phật như cách xử sự Thân Chuyên Luân Thánh 
Vương. Pháp táng Thân đức Phật tương tự Pháp táng của Chuyên 
Luân Thánh Vương. Giàn hỏa thiêu được đặt tại ngã tư đường. 


- - Pháp của đức Phật phải được dựng lên tại ngã tư đường. Và những ai 
đến cúng dường hương hoa và lễ vật cung kính, hoặc khởi tâm hoan 
hỷ khi đứng trước bảo tháp, thì những vị này sẽ được hưởng nhiều 
phước báu lợi ích, hạnh phúc lâu dài. 


4. Có bốn hạng người đáng được xây Tháp tôn kính 


a. Đức Chánh Đắng Giác 

b. Đức Độc Giác Phật 

c. Bậc Thinh Văn A La Hán 

d. Bậc Chuyên Luân Thánh Vương 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 96 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Lúc bấy giờ, đại đức ÀNANDA đi vào Tình Xá, dựa trên cột cửa, và 
đứng khóc than: “7ø nay ván còn là kẻ hữu học, còn phải lo tu tập. 
Nay bậc Đạo Sư của Ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng Ta nữa. ” 


* Đức Phật khuyên nhủ và thọ ký đại đức ÀNANDA: 


“ Này ÀNANDA, chớ có buôn rầu, chớ có khóc than, 
Mọi vật ái luyên, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt, và dị biệt, 
Các Pháp sanh, trú hữu vi, biến hoại, và bị tiêu diệt. 
Này ÀNANDA đã lâu nay, ngươi đối với Như Lai: 


-_ Với Thân Nghiệp đầy lòng Từ Ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, 
vô lượng 

-_ Với Ngữ Nghiệp đây lòng Từ Ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, 
vô lượng 

- Với Ý Nghiệp đầy lòng Từ Ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô 
lượng 


Này ÀNANDA, ngươi là người tác thành công đức. 
Hãy có gắng tinh tấn lên, 
Ngươi sẽ chứng bậc Vô Lậu, không bao lâu đâu.” 


5. Đức Phật tán dương bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu của đại đức 
ANANDA, tương xứng với một bậc Chuyên Luân Thánh Vương 


a. Chúng Tỳ Khưu Tăng luôn hoan hỷ khi được yết kiến đại đức 
ÀNANDA. 

b. Chúng Tỳ Khưu Tăng luôn hoan hỷ khi được đại đức ÀNANDA 
thuyết pháp và sẽ thất vọng khi Đại Đức làm thinh. 

c. Hạng Tỳ Khưu Ni, Cư Sĩ tại gia luôn hoan hỷ khi được yết kiến đại 
đức ÀNANDA. 

d. Hạng Tỳ Khưu Ni, Cư Sĩ tại gia luôn hoan hỷ khi được đại đức 
ÀNANDA thuyết pháp và sẽ thất vọng khi Đại Đức làm thinh. 


* Thế rồi, đức Phật bảo với đại đức ÀNANDA đi vào thành 
KUSINÀRÀ báo tin cho hoàng tộc MALLÀ và dân chúng được biết 
về sự viên tịch Níp Bàn của Ngài. Tất cả mọi người hay tin đều khóc 
than và đã dìu dắt nhau đi đến đảnh lễ đức Phật. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 97 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





X. Đức Phật tế độ SUBHADDA trở thành người đệ tử cuối cùng 


*. Du sĩ ngoại đạo SUBHADDA đến vấn hỏi đức Phật về sự giác ngộ ở các 
vị Giáo Chủ ngoại đạo. 


* Đức Phật cho biết răng trong Pháp Luật nào không có Bát Thánh Đạo thì 
không thể có Đệ Nhứt Sa Môn, Đệ Nhị Sa Môn, Đệ Tam Sa Môn, và Đệ 
Tứ Sa Môn. Trong Pháp Luật có Bát Thánh Đạo thì có Đệ Nhút Sa Môn, 
Đệ Nhị Sa Môn, Đệ Tam sa Môn, và Đệ Tứ Sa Môn. 


* Những hệ thống ngoại đạo đều không có những Sa Môn. Một vị tỳ khưu 
với đời sông chân chánh dân đên thành tựu quả vị A La Hán. 


“Này SUBHADDA năm hai mươi chín, 
Ta xuất gia hướng tìm chân Thiện Đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm, 
Ta là du sĩ tu Trí tu Đức. ” 


*- Với Pháp Thoại đã được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đã làm cho du 
sĩ ngoại đạo SUBHADDA tỏ niềm tịnh tín, xin quy y Tam Bảo, và xin 
được xuất gia thọ Cụ Túc Giới với trường hợp hoàn toàn cá biệt, không 
phải trải qua một thời gian sống bốn tháng biệt trú. Và đại đức 
ÀNANDA đã làm lễ xuất gia cho SUBHADDA. 


* Đại đức SUBHADDA độc cư, an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống 
nhiệt tâm, cân mân. Và không bao lâu, đại đức SUBHADDA chứng đặc 
quả vị A La Hán và là vị đệ tử cuôi cùng được đức Phật tê độ. 


XI. Những lời dạy tối hậu cho đại đức ÀNANDA 


*- Sau khi đức Phật viên tịch, thì Chư Tăng hãy lấy Pháp và Luật làm Đạo 
Sư. 


* Chư tỳ khưu xưng hô nhau theo hạ lạp. VỊ tỳ khưu niên lão, hãy gọi vị tỳ 
khưu niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc bằng tiếng Hiền Giả 
(ÀVÙSO). Vị tỳ khưu niên thiếu gọi vị tỳ khưu niên lão là Tôn Giả 
(BHANTTE). 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 98 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Sau khi đức Phật viên tịch, hãy sám hối tội Phạm Đàn 
(BRAHMADANDA) với tỳ khưu CHANNA. (Hình thức là không tiêp 
xúc, sẽ không nói chuyện, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới). 


* Chư Tỳ Khưu còn điều nào hoài nghi phân vân về Phật Bảo, Pháp Bảo, 
Tăng Bảo, Đạo, hay Phương Pháp, thì hãy nên hỏi ra và chớ để hối tiếc 
về sau. Đức Phật hỏi đến ba lần về câu hỏi này, nhưng tất cả Chư Tỳ 
Khưu đều làm thỉnh, có ý không nghi ngờ điều chi vì trong 500 vị Tỳ 
Khưu đang hiện hữu, đều là Thánh Tăng, bậc thấp nhất là bậc Dự Lưu, 
không còn đọa lạc, chấp chắn hướng đến Chánh Giác. 


* Và cuối cùng là lời tối hậu của đức Phật cho Chư Tỳ Khưu Tăng: 


“Này các tỳ khưu, nay Ta khuyên dạy các ngươi: Các Pháp Hữu Vĩ là 
vô thường, hãy tỉnh tấn, chớ có phóng dật.” Đức Phật gom cả lời giáo 
huấn trong 45 năm vào một câu “Chớ có phóng đật” (APPAMÀDO) để 
nhắc nhở các vị tỳ khưu đừng dể vui, giải đãi trên đường tự tu, tự độ. 


*- Từ đó trở đi, đức Phật không còn nói câu nảo nữa, lây Níp Bàn làm đề 
mục. Khởi đầu, nhập Sơ Thiền, đến Diệt Thọ Tưởng Định. Rồi từ Diệt 
Thọ Tưởng Định trở lại Sơ Thiền. Và từ Sơ Thiền trở lại Tứ Thiền, xuất 
khỏi Tứ Thiền, tức thì đức Thế Tôn viên tịch. Khi đức Phật diệt độ, làm 
chấn động quả địa cầu khủng khiếp, sắm trời vang động, báo động đức 
Thế Tôn đã Vô Dư Y Níp Bàn. 


*. Đại Phạm Thiên SAHAMPATTI thốt lên bài kệ: 
“Chúng sanh ở trên đời, từ bỏ thân ngũ uấn, 
Bậc Đạo Sư cũng vậy, đáng Tuyệt Luân trên đời. 
Bác Đại Hùng giác ngộ, Như Lai đã điệt độ. ” 
* Thiên Chủ SAKKA (Thiên Chủ Đao Lợi Thiên) thốt lên bài kệ: 
“Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt. 
Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiên chúng là an lạc. ” 


*- Đại Đức ANURUDDHA thốt lên bài kệ: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 99 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





“Không phải thở ra vào, 
Chính tám tru chánh định. 
Không tham di tịch tịnh, 
Tu sĩ hướng diệt độ. 
Chính tâm tịnh bắt động, 
Nhẫn chịu mọi cảm thọ. 
Như đèn sảng bị tái, 

Tam giải thoát hoàn toàn. 


1” 


* Đại Đức ÀNANDA thốt lên bài kệ: 


“Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc dựng ngược. 

Khi bậc Toàn Thiện Năng, 
Bậc Giác Ngộ viên tịch.” 


XII. Lễ trà tỳ và phân chia Ngọc Xá Lợi 
1. Lễ Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật 


* Vâng lời đại đức ANURUDDHA, đại đức ÀNANDA cùng một thị giả 
vào thành KUSINARA báo tin sự viên tịch của đức Phật cho toàn dân 
MALLA. 


*- “Toản dân MALLAÀ ở KUSINÀRÀ thiết lễ long trọng cúng dường đức 
Phật kéo dài suôt sáu ngày. 


* Đến ngày thứ bảy, tám vị Tộc Trưởng MALLÀ gội đầu và mặc áo 
mới với ý định khiêng kim thân đức Thế Tôn ra ngoài thành về phía 
Nam, nhưng phải đổi ý định để phù hợp với Chư Thiên là về phía Bắc 
của thành, đi qua Trung Tâm của thành, rồi rẽ về phía Đông cửa 
thành, đi tới đền của dân MALLÀ, có tên là MAKUTA 
BANDHANA, và sẽ làm hỏa thiêu tại nơi đầy, 


*- Xử sự nhục thể đức Phật như cách xử sự Thân Chuyển Luân Thánh 
Vương. Pháp táng Thân đức Phật tương tự Pháp táng của Chuyển 
Luân Thánh Vương. Giàn hỏa thiêu được đặt tại ngã tư đường. Tháp 
của đức Phật phải được dựng lên tại ngã tư đường. Và những ai đến 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 100 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





cúng dường hương hoa và lễ vật cung kính, hoặc khởi tâm hoan hỷ khi 
đứng trước bảo tháp, thì những vị này sẽ được hưởng nhiêu phước báu 
lợi ích, hạnh phúc lâu dài. 


* Sau khi hoàn tất, cả bốn vị Tộc Trưởng MALLÀ gội đầu, mặc áo mới 
với ý định châm lửa thiêu giàn hỏa đức Thế Tôn, nhưng lửa không 
phát cháy, vì ý định của Chư Thiên muốn chờ đại đức MAHÀ 
KASSAPA cùng 500 vị tỳ khưu đang đi giữa đường từ PÀVÀ đến 
KUSINÀRÀ đến cúi đầu đảnh lễ đức Phật lần sau cuối. 


* Khi đại đức MAHÀ KASSAPA và 500 vị tỳ khưu cúi đầu đảnh lễ 
chân của đức Phật xong, thì lửa tự phát cháy, tât cả đêu cháy sạch, 
không có tro bụi, và chỉ còn lại duy nhât là Ngọc Xá Lợi. 


* Kim Thân đức Thế Tôn vừa thiêu cháy xong, thì có một dòng nước từ 
hư không chảy xuống tưới tắt giàn hỏa, và một dòng nước từ kho nước 
phun lên cùng tưới tắt giàn hỏa, cùng với mọi người dân MALLÀ 
dùng nước hoa, hương thơm tưới vào giàn hỏa. Sau đó, người dân 
MALLÀ của xứ KUSINÀRÀ đã thu lượm Xá Lợi đức Phật đặt trong 
giảng đường và cúng dường long trọng trong suốt bảy ngày. 


2. Bà La Môn DONA phân chia Ngọc Xá Lợi đức Phật 


* Nghe tin đức Phật đã viên tịch thì có cả bảy nước ở các vùng lân cận 
quanh xứ MALLÀ đều mong muốn có được Ngọc Xá Lợi để tạo Tháp 
tôn thờ, bày tỏ lòng cung kính. Đó là: 


(1) Vua AJÀTASATTU VEDEHIPUTTA của xứ MAGADHA 
(2) Dân LICCHAVÌ ở VESÀLI 

(3) Dân SAKYÀ ở KAPILAVATTHU 

(4) Dân BULI ở ALLUAKAPPA 

(5) Dân KOLIYA ở RÀMAGÀMA 

(6) Bà La Môn VETHADÌPAKA ở VETHADÌPA 

(7) Dân MALLÀ ở PÀVÀ 


* Bà La Môn DONA thưa với tất cả đại chúng như sau: 


“Tôn Giả, hãy nghe lời tôi nói, 
Phật dạy chúng ta phải kham nhân. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 101 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 


Thật không tốt nêu có tranh giành, 

Khi chia Xá Lợi bậc Thượng Nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 

Hoan hỷ chia Xá Lợi tám phân. 

Chúng ta hãy dựng Tháp mọi phương, 
Đại Chúng mười phương tin Pháp Nhãn.” 


* Người dân MORIYÀ ở PIPPHALIVANA nghe tin nhưng lại đến trễ; 
do đó, chỉ còn lây những tro than còn lại. 


* Như thế, chỉ có tám Tháp Xá Lợi được tôn thờ: 


(1) Vua AJÀTASATTU ở xứ MAGADHA xây dựng Tháp thờ Xá 
Lợi tại RAJAGAHA và tô chức lê cúng dường. 


(2) Người dân LICCHAVÌ ở VESÀLI xây dựng Tháp thờ Xá Lợi tại 
VESÀLI và tô chức lễ cúng dường. 


(3) Người dân SAKYA ở KAPILAVATTTHU xây dựng Tháp thờ Xá 
Lợi tại KAPILA- VATTHU và tô chức lễ cúng dường. 


(Ð Người dân BULI ở ALLAKAPPA xây dựng Tháp thờ Xá Lợi tại 
ALLAKAPPA và tô chức lễ cúng dường. 


(5) Người dân KOLIYA ở RÀMAGÀMA xây dựng Tháp thờ Xá Lợi 
tại RAMAGAMA và tô chức lễ cúng dường. 


(6) Bà La Môn VETHADÌPAKA ở VETHADÌPA xây dựng Tháp thờ 
Xá Lợi tại VETHADIPA và tô chức lê cúng dường. 


(7 Người dân MALLÀ ở PÀVÀ xây dựng Tháp thờ Xá Lợi tại 
PAVA và tô chức lễ cúng dường. 


(8) Người dân MALLÀA ở KUSINÀRÀ xây dựng Tháp thờ Xá Lợi tại 
KUSINARA và tô chức lê cúng dường. 


* Tháp thứ chín là thờ cái bình đựng Xá Lợi do Bà La Môn DONA xây 
dựng và tô chức lê cúng dường. 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 102 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Tháp thứ mười là thờ than tro Xá Lợi do người dân MORIYÀ ở 
PIPPHALIVANA xây dựng Tháp trên những than tro và tô chức lê 
cúng dường. 


Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 
D. Kết Luận: 
Kệ cảm thán của đại đức ÀNANDA trước các Tháp thờ Ngọc Xá Lợi đức Phật: 


“Đẳng Pháp Nhãn Vô Thượng, 
Xá Lợi phân tám phân. 

Bảy phần được cúng dường, 
Tại JAMBUDÌPA (Nam Thiện Bộ Châu). 
Một phần Long Vương cúng, 
Tại RÀMAGÀMA. 

Một răng Phật được cúng, 

Tại cõi Tam Thiên GIỚI. 

Một tại GANDHÀRA, 

Một tại KALINGA, 

Một răng Vua Long Vương, 
Tự mình riêng cúng dường. 
Quả đất được chói sáng, 

Với hào quang Xá Lợi, 

Với lễ vật cúng dường. 

Hạng thượng phẩm, thượng đăng, 
Xá Lợi đắng Pháp Nhãn, 

Như vậy được cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng. 

Cung kính lễ cúng dường, 

Bởi Thiên, Long, Nhân chủ, 
Bởi bậc Tối Thượng Nhân. 
Các ngươi hãy chắp tay, 

Cung kính lễ cúng dường. 

Khó thay sự chiêm ngưỡng, 
Tôn nhan bậc Như LaI. 

Trải nhiều nhiều trăm kiếp, 
May lắm được một lần.” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 103 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 


BÀI 17: KINH ĐẠI THIỆN KIÊN VƯƠNG (MAHÀ SUDASSANA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 
Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho đại đức ÀNANDA tại 


UPAVATTANA, ở KUSINARÀ, trong rừng SÀLA của dòng họ MALLÀ, giữa 
hai cây SALA — Long Thọ, khi Ngài sắp viên tịch Níp Bàn. 


B. Duyên Khởi: 
Đại đức ÀNANDA thỉnh nguyện đức Phật nên lựa chọn một đô thị khác, tốt đẹp và 
to lớn, đê viên tịch. Đức Phật đã kê lại câu chuyện của Đại Thiện Kiên Vương với 


kinh đô KUSAVÀTTI rất huy hoàng tráng lệ của thuở xưa, mà nay chính là kinh 
thành KUSINÀRÀ. 


ŒC. Chánh Kinh: 
I_ Đức Vua Đại Thiện Kiến với kinh đô KUSÀVATI 
1. Kinh Đô KUSÀVATI 


*- Kinh thành KUSAVATI Tất rộng lớn, phía Đông và phía Tây rộng đến 
mười hai do tuân, còn phía Bắc và phía Nam rộng đên bảy do tuân. 


*- Kinh đô KUSÀVATI rất phôn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, 
Thiên Chúng sung mãn, thực phâm phong phú. 


* Kinh đô KUSAVATI, ngày cũng như đêm, luôn vang dậy mười loại 
tiêng: 


(1) Tiếng Voi, (2) Tiếng Ngựa, (3) Tiếng Xe, 4 Tiếng Trống Lớn, 
(5) Tiếng Trống Nhỏ, (6) Tiếng Tỳ Bà, (7) Tiếng Ca Hát, (8) Tiếng 
Chập Chõa, (9) Tiếng Chuông, (10) Tiếng gọi nhau ăn uống vui chơi. 


* Kinh đô KUSÀVATI có bảy bức tường thành bao bọc: (1) Một loại 
băng vàng, (2) Một loại băng bạc, (3) Một loại băng lưu ly, (4) Một 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 104 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





loại bằng thủy tỉnh, (5) Một loại băng san hô, (6) Một loại băng xa cừ, 
(7) Một loại băng mọi thứ báu. 


*- Kinh đô KUSÀVATTI có bốn loại cửa: (1) Một loại bằng vàng, (2) 
Một loại bằng bạc, (3) Một loại bằng lưu ly, (4) Một loại bằng thủy 
tinh. Tại mỗi cửa, có dựng bảy cột trụ, bề cao bằng khoảng ba hay 
bốn lần thân người: 


(1) Một cột trụ bằng vàng, (2) Một cột trụ bằng bạc, (3) Một cột trụ 
băng lưu ly, (4) Một cột trụ băng thủy tĩnh, (Š) Một cột trụ băng san 
hô, (6) Một cột trụ băng xa cừ, (7) Một cột trụ băng mọi thứ báu. 


*. Kinh đô KUSÀVATTI có bảy hàng SÀLA Long Thọ bao bọc: (1) Một 
hàng bằng vàng, (2) Một hàng bằng bạc, (3) Một hàng bằng lưu ly, (4) 
Một hàng bằng thủy tinh, (5) Một hàng bằng san hô, (6) Một hàng 
bằng xa cừ, (7) Một hàng bằng mọi thứ báu. 


-_ Cây SÀLA bằng vàng có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng 
bạc. 

-_ Cây SÀLA bằng bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng 
vàng. 

-_ Cây SÀLA bằng lưu ly có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây 
bằng thủy tinh. 

-_ Cây SÀLA băng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái 
cây bằng lưu ly. 

-_ Cây SÀLA bằng san hô có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây 
bằng xa cừ. 

-_ Cây SÀLA bằng xa cử có thân cây bằng xa cừ, có lá và trái cây 
bằng san hô. 

-_ Cây SÀLA băng mọi loại báu có thân cây bằng mọi loại báu, có lá 
và trái cây bằng mọi loại báu. 


Khi những hàng cây SÀLA này được gió rung chuyên, một âm thanh 
vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng ví như năm loại nhạc khí, 
khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, 
khả ái, đẹp ý, mê ly. 


2. Vua Đại Thiện Kiến là một vị Chuyển Luân Vương 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 105 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Trị vì khắp thiên hạ theo Chánh Pháp, có đủ bảy món báu vật, và Tứ 
Như Y Đức. 


*- Bảy món Báu Vật: 


(1) Thiên Luân Báu: Có đủ một ngàn căm xe, đầy đủ mọi bộ phận, 
với vành xe, trục xe. Mỗi khi Thiên Luân Báu lăn đến phương 
nào, thì thảy đều thuộc lãnh thô của vua Đại Thiện Kiến, và tất cả 
mọi nơi ấy đều vâng theo lời giáo huấn của đức Vua mà lo tu tập, 
thọ trì ngũ giới, và trau giồi những công việc thích nghi. Khi 
Thiên Luân Báu trở về Kinh Đô, đứng trước Pháp Đình, trên cửa 
nội cung, như một trang bảo vật, cho nội cung của vua Đại Thiện 
Kiên. 


(2) VoiBáu: Thuần trắng, bảy xứ kiên cường, có thần lực, bay được 
trên hư không, có tên là UPOSATHA. 


(3) Ngựa Báu: Thuần trăng, đầu và bườm ngựa màu đen, có thần 
lực, bay được trên hư không, có tên là VALUAHAKA. 


(4) Châu Báu: Ngọc Lưu Ly (MAND) thuần chất, trong suốt, có tám 
mặt, khó dũa mài, thanh tịnh, hoàn hảo mọi phương diện, sáng 
chói cả ngày và đêm khắp một do tuân. 


(5) Nữ Nhân Báu: Khả ái mỹ miều, cử chỉ đoan trang, dung sắc 
tuyệt mỹ sánh cùng Thiên Sắc, dáng dấp vừa tầm, thân xúc nữ 
báu êm dịu như nhung, thân nữ báu luôn tỏa mùi thơm chiên đàn, 
miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Nữ báu luôn thức dậy trước và ngủ 
sau vua Đại Thiện Kiến, mọi hành động luôn làm Vua thỏa thích, 
yên lành khả ái. Nữ báu không có một tư tưởng nào bắt tín với 
vua Đại Thiện Kiến huống nữa là thân thể, luôn chung thủy. 


(6) Cư Sĩ Báu: Chứng được Thiên Nhãn do Nghiệp dị thục sanh và 
nhờ Thiên Nhãn này có thê thấy chỗ chôn cất châu báu có chủ 
hay không có chủ. Luôn luôn giúp ích lợi cho Vua được nhiều 
VIỆC. 

(7) Tướng Quân Báu: Đa văn quảng kiến, thông minh sáng suốt, có 
khả năng khuyến cáo và cô vẫn cho Vua những điều lợi ích, cùng 
ngăn ngừa những điều nguy hại. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 106 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Tứ Như Ý Đức: 


e Đẹp trai, khả ái, khôi ngô tuẫn tú, cử chỉ thanh lịch, thấy xa hơn 
mỌI người 

e© Tuổi thọ cao niên hơn mọi người 

e Thiểu bệnh, khinh an, thắng xa hơn mọi người. 

e_ Được các Bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến, như người cha 
được những con người ái kính, yêu mến. 


* Vua Đại Thiện Kiến cho xây dựng thật nhiều hồ sen với đủ các loại 
hoa sen, hông liên, bạch liên, thanh liên, huỳnh liên, và tạo đủ các 
điêu kiện cho người dân hưởng thụ được Ngũ Dục Lạc. 


* “Thiên Chủ SAKKA nói với thiên tử VISSAKAMMA đi xây dựng một 
lâu đài có tên là DHAMMA, cho vua Đại Thiện Kiến. Lâu đài 
DHAMMA với bề dài về hướng Đông và hướng Tây đến một do tuần, 
còn về hướng Bắc và hướng Nam đến nửa do tuần. Nền nhà của lâu 
đài DHAMMA cao đến ba thân người và làm bằng ba loại gạch: (1) 
Một loại bằng vàng, (2) Một loại bằng lưu ly, (3) Một loại bằng thủy 
tinh. 


Lâu đài DHAMMA có 84,000 cột trụ, được làm băng bốn loại: (1) Một 
loại băng vàng, (2) Một loại băng bạc, (3) Một loại băng lưu ly, (4) Một 
loại băng thủy tinh. 


Lâu đài DHAMMA có đến bốn loại sàng tọa: (1) Một loại băng vàng, 
(2) Một loại băng bạc, (3) Một loại băng lưu ly, (4) Một loại băng thủy 
tinh. 


Lâu đài DHAMMA có 24 tâm cấp, được làm bằng bốn loại: (1) Một loại 
băng vàng, (2) Một loại băng bạc, (3) Một loại băng lưu ly, (4) Một loại 
băng thủy tinh. 


-_ Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chăn ngang và đầu trụ 
bằng bạc. 

- _ Tầm cấp bằng bạc có cột trụ băng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
vàng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 107 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- - Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ 
băng thủy tinh. 

-_ Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và 
đầu trụ bằng lưu ly. 


Lâu đài DHAMMA có 84,000 phòng ốc, được làm bằng bốn loại (1) 
Một loại băng vàng, (2) Một loại băng bạc, (3) Một loại băng lưu ly, (4) 
Một loại băng thủy tinh. 


-_ Trong phòng ô ốc băng vàng có chỗ nằm băng bạc được trải ra. Tại cửa 
phòng ôc băng vàng, có dựng lên một cây SÀLA bằng bạc, với thân 
cây băng bạc, với lá và trái cây băng vàng. 

-_ Trong phòng ô ốc băng bạc có chỗ nằm bằng vàng được trải ra. Tại cửa 
phòng ốc bằng bạc, có dựng lên một cây SÀLA bằng vàng, với thân 
cây bằng vàng, với lá và trái cây bằng bạc. 

-_ Trong phòng ốc bằng lưu ly có chỗ nằm bằng ngà được trải ra. Tại 
cửa phòng ốc bằng lưu ly, có dựng lên một cây SÀLA bằng thủy tinh, 
với thân cây bằng thủy tỉnh, với lá và trái cây bằng lưu ly. 

-_ Trong phòng ôc băng thủy tinh có chỗ nằm bằng san hô được trải ra. 
Tại cửa phòng ốc bằng thủy tinh, có dựng lên một cây SÀLA bằng lưu 
ly, với thân cây bằng lưu ly, với lá và trái cây băng thủy tinh. 


Trước cửa phòng Lầu Đại Trang Nghiêm, vua Đại Thiện Kiến cho dựng 
lên một rừng cây SALA toàn băng vàng, và tại đây Vua ngôi an tọa ban 
ngày. 


Lâu đài DHAMMA được hai dãy lan can bao bọc, một dãy bằng vàng, 
một dãy băng bạc. 


-_ Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ 
bằng bạc. 

- Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
vàng. 


Lâu đài DHAMMA có hai màn lưới chuông linh, một màn băng vàng, 
một màn băng bạc. 


-- Màn lưới bằng vàng có chuông linh băng bạc. 
- Màn lưới băng bạc có chuông linh băng vàng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 108 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Khi những màn lưới chuông này được gió rung chuyền, một âm thanh vi 
diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng ví như năm loại nhạc khí, khi 
được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả 
ái, đẹp ý, mê ly. 


Lâu đài DHAMMA luôn chói sáng ngày cũng như đêm. Trước mặt lâu 
đài được xây dựng một hô sen có tên gọi là DHAMMA. 


Hồ sen DHAMMA với bề dài về hướng Đông và hướng Tây đến một do 
tuần. Về hướng Bắc và hướng Nam đến nửa do tuần. Hồ sen 
DHAMMA có đến bốn loại gạch: (1) Một loại bằng vàng, (2) Một loại 
bằng bạc, (3) Một loại băng lưu ly, (4) Một loại bằng thủy tinh. 


Hỗ sen DHAMMA có 24 tâm cấp, được làm bằng bốn loại: (1) Một loại 
băng vàng, (2) Một loại băng bạc, (3) Một loại băng lưu ly, (4) Một loại 


băng thủy tinh. 

-_ Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chăn ngang và đầu trụ 
bằng bạc. 

- Tâm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
vàng. 

- _ Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ 
băng thủy tinh. 


-_ Tầm cấp bằng thủy tỉnh có cột trụ bằng thủy tỉnh, có chăn ngang và 
đầu trụ bằng lưu ly. 


Hồ sen DHAMMA được hai dãy lan can bao bọc, một dãy bằng vàng, 
một dãy băng bạc. 


-_ Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ 
bằng bạc. 

- Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
vàng. 


Hồ sen DHAMMA có bảy hàng SÀLA Long Thọ bao bọc: (1) Một hàng 
bằng vàng, (2) Một hàng băng bạc, (3) Một hàng bằng lưu ly, (4) Một 
hàng băng thủy tinh, (5) Một hàng bằng san hô, (6) Một hàng bằng xa cừ, 
(7) Một hàng bằng mọi thứ báu. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 109 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





-_ Cây SÀLA bằng vàng có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng 


bạc. 

- Cây SÀLA bằng bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng 
vàng. 

- Cây SÀLA băng lưu ly có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng 
thủy tinh. 

- Cây SÀLA bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây 
bằng lưu ly. 

- Cây SÀLA bằng san hô có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây 
bằng xa cừ. 

-_ Cây SÀLA bằng xa cừ có thân cây bằng xa cừ, có lá và trái cây bằng 
san hô. 


- Cây SÀLA bằng mọi loại báu có thân cây bằng mọi loại báu, có lá và 
trái cây băng mọi loại báu. 


Khi những hàng cây SÀLA này được gió rung chuyển, một âm thanh vi 
diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng ví như năm loại nhạc khí, khi 
được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả 
ái, đẹp ý, mê ly. 


Khi lâu đài DHAMMA và hồ sen DHAMMA được xây xong thì vua Đại 
Thiện Kiến đã thiết lễ cúng dường cho các vị Sa Môn được tôn kính và 
các vị Bà La Môn được tôn kính, đủ mọi sự dục lạc cần thiết, và Vua ngự 
lên lâu đài DHAMMA. 


I. Đức vua Đại Thiên Kiến từ bỏ mọi dục lạc, hướng tâm tu tập. và thân hoại 
mạng chung 


* Chính do ba loại Nghiệp: Bồ Thí, Tự Điệu, và Tự Chế đã làm cho Vua 
có được đây đủ thân lực và oai lực ngay kiêp hiện tại. 


* Sau khi suy nghĩ xong, đức Vua thốt lên lời kệ cảm hứng: 


“Hãy dừng lại, tư tưởng dục vọng! 
Hãy dừng lại, tư tưởng sán hận! 
Hãy dừng lại, tư tưởng não hại! 
Đến đây thôi, tr trởng dục vọng! 
Đến đây thôi, tr tưởng sân hận! 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 110 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Đến đây thôi, tr tưởng não hại!” 
*Tu tập Thiền Chỉ và phát triển Tứ Phạm Trú biến mãn khắp mọi phương. 


* Từ bỏ mọi tài sản quý báu và khước từ sự thăm viếng của hoàng hậu 
SUBHADDÀ, đức Vua lìa khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm, và đến trú 
tại khu rừng SÀLA Long Thọ bằng vàng. Đức vua Đại Thiện Kiến nằm 
xuống, trong dáng điệu con sư tử, vê phía bên hữu, một chân đặt dài trên 
chân kia, chánh niệm tỉnh giác, hướng tâm về việc mạng chung. 


*- Đức Vua dạy bảo hoàng hậu SUBHADDÀ với những lời dạy cuối cùng, 
khuyên nhũ nên nhận thức và nói lên rằng: “Tất cả mọi sự vật khả ái, 
khả lạc đêu thay đối, không có thực thể, chịu sự biến hóa. Đại Vương 
chớ có mệnh chung với tâm quyền luyễn chúng. Đau khổ thay, sự mệnh 
chung với tâm còn đi luyễn. Đáng trách thay, sự mệnh Chung với tâm 
còn ái luyễn. Hãy từ bỏ Ái Dục và chớ có ái luyễn với đời sống. ` 


*- Không bao lâu, đức vua Đại Thiện Kiến băng hà, với trạng thái như một 
người ngủ say, tái tục vào Thiện Thú ở cõi Phạm Thiên. Sau khi đã sống 
84,000 năm sung sướng của một vị Hoàng Tử, trải qua 84,000 năm của 
một Phó Vương, trải qua 84,000 năm của một vị Quốc Vương, trải qua 
84,000 năm của đời sống người Cư Sĩ, sống Phạm hạnh trong lâu đài 
DHAMMA, và với Tứ Thần Túc khéo tu tập khi thân hoại mạng chung 
được thọ sanh vào cõi Phạm Thiên. 


IL Đức Phật nhận diện đức vua Đại Thiện Kiến 
* Chính là tiền thân của đức Phật. 


* Đức Phật dạy Đại Đức nên nhận biết rằng: “7á: cả Pháp Hữu Vi đêu 
hoại diệt và biển hóa. Các Pháp Hữu Vi là vô thường, không kiên có, 
không đáng tin tưởng. Chính như vậy, tất cả các Pháp Hữu Vì cần phải 
nhàm chán, cần phải thoát ly, cần phải giải thoát chúng. ” 


* Đức Phật cho đại đức ÀNANDA biết răng, chính tại KUSINÀRÀ này, 
mà xưa kia tiền thân đức Phật đã tịch diệt tại đây đến bảy lần, với một 
kiếp làm vị Chuyên Luân Vương. Và đến nay, ngay hiện tại, đức Phật sẽ 
quyết định chọn địa điểm này để viên tịch Níp Bản — là lần thứ tám mà 
Ngài sẽ bỏ thân mạng tại nơi đây. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 111 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





D. Kết Luận: 
Sau khi thuyết giảng Pháp Thoại xong, đức Thiện Thệ nói lên bài kệ: 


“Tất cả Pháp Hữu Vĩ, thật sự là vô thưởng, 

Khởi lên rồi diệt mất, thường tánh là như vậy. 
Chúng được sanh khởi lên, rồi chúng lại hoại diệt, 
Hạnh phúc thay, khi chúng được tịnh chỉ an lạc. ” 


BÀI 18: KINH XÀ NI SA (JAVANASABHA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết Pháp Thoại này vào buổi chiều cho đại đức ÀNANDA tại bộ 
lạc NÀDIKA ở GINJAKÀVASATHA. 


B. Duyên Khởi: 


Do đại đức ÀNANDA đến yêu cầu đức Phật nói về vấn đề tái sanh của dân chúng 
MAGADHA và vua SENIYA BIMBISÀRA, như đức Phật đã thường hay tuyên bố 
về vấn đề tái sanh của nhiều tín đồ đã từ trần trong các bộ lạc xung quanh, như bộ 
lạc KÀSI, KOSALA, VAJJÌ, MALLÀ, CETL VANSA, KURU, PANCÀLA, 
MACCHÀ, và SÙRASENA. 


C. Chánh Kinh: 


IL_ Đức Phật kế lại câu chuyện của dạ xoa JAVANASABHA 


*- Sau lời yêu cầu của đại đức ÀNANDA với đức Phật, muốn được rõ biết 
về vẫn đề thọ sanh của hiền nhân tín đồ ở xứ MAGADHA. Đức Phật đã 
suy nghĩ tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
MAGADHA: “T4 sẽ fừm ra chỗ thọ sanh của chúng, vận mạng của 
chúng. Các vị hiển nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng như thế nào?” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 112 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Ngay khi đức Phật thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các hiền 
nhân tín đô ở xứ MAGADHA, thì có một Dạ Xoa, có tên là 
JAVANASABHA, đi đên yêt kiên đức Phật với hai nguyên nhân: 


I1. Dạ xoa JAVANASABHA tự xác nhận là hậu thân của vua 
BIMBISÀRA. Dạ Xoa đề cập đến mười bốn lần tái tục và bảy lần 
được sanh vào dòng họ của vua VESSAVANA (một trong Tứ Thiên 
Vương). Một kiếp làm vua ở cõi nhân gian, nay được sanh trên thiên 
ĐIỚI. 


“Từ đây đến bảy lần, 
Từ kia đến bảy lấn, 
Mười bốn lấn tải sanh. 
Như vậy con được biẾI, 
Đời quả khứ của con. ” 


2. Hiện tại, Dạ Xoa mong muốn được trở thành bậc Nhất Lai. Khi Dạ 
Xoa đã trải qua một đời sống an lạc lâu dài trong quá khứ, không bị 
đọa lạc vào Ác Thú vì đã hiểu được Ác Thú, biết sống nương nhờ vảo 
lời đạy và quy ngưỡng đức Thế Tôn. 


*- Dạ Xoa JAVANASABHA thuật lại đại hội của Hội Chúng Thiên ở cõi 
Tam Thập Tam cùng với Tứ Đại Thiên Vương, và có sự tham dự của 
Phạm Thiên SANAMKUMÀRA, thường nhóm họp lại ngày trăng Rằm 
Bố Tát trong những tháng an cư mùa mưa tại Thiện Pháp Đường 
(SUDHAMMA). Nội dung cuộc hội họp của Chúng Thiên với ý nghĩa 
đảnh lễ đức Thế Tôn cùng Chánh Pháp vi diệu, trùng tuyên lại những lời 
dạy của đức Phật: 


“Chư Tam Thập Tam Thiên, 
Cùng Đề Thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Cùng Chánh Pháp vì điệu. 
Thấy Thiên Chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thù thắng, 
Các vị sống Phạm Hạnh, 
Nay sanh tại cõi này. 
Chúng thắng về quang sắc 
Thọ mạng và danh xưng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 113 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Đệ tứ bậc Đại Tuệ, 

Thù thăng sanh cõi này. 
Chư Tam Thập Tam Thiên, 
Cùng Đề Thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 

Cùng Chánh Pháp vi diệu. ” 


*- Và như thế, Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên lại càng hoan hý, tín thọ, hỷ 
lạc sanh hơn nữa và nói: “7?Ó/n giới thật sự được tăng thịnh, còn -tu-la 
giới bị hoại diệt. ” 


II Phạm Thiên SUNAMKUMÀRA nói lên những lợi ích thiết thực về sự hiện 
hữu của đức Phật 


Phạm Thiên có tiếng nói với tám đặc điểm như sau: (1) Lưu loát, (2) Dễ 
hiểu, (3) Dịu ngọt, (4) Nghe rõ ràng, (5) Sung mãn, (6) Phân minh, (7) 
Thâm sâu, (8) Vang động. Tiếng nói của vị Phạm Thiên còn được gọi là 
Phạm Âm. 


1. Phạm Thiên nói lên những lợi ích thiết thực về sự hiện hữu của đức 
Phật trong đời, cùng với những lời dạy vô cùng lợi ích của Ngài 


“Đức Thể Tôn phục vụ vì cho hạnh phúc chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư Thiên 
và Nhán Loại. Chư thiện hữu, với những ai đã quy y Tam Bảo và giữ 
trọn Giới Luật, thì những vị này khi thân hoại mạng chung, đếu sanh về 
Thiện Thú, Thiên Giới, và thấp nhất cũng là hàng Càn Thát Bà 
(GANDHABPBA).” 


Phạm Thiên nói lên điều lợi ích qua lời chỉ dạy của đức Phật để hiện bày 
thần thông. Với Tứ Thần Túc (Dục, Cần, Tâm, Thâm) được khéo tu tập 
và phát triển sẽ đạt đến sự thành tựu đại thần lực và đại uy đức, được 
thưởng thức Thân Túc Thông dưới một hay nhiều hình thức khác nhau. 


2. Phạm Thiên nêu lên ba con đường tắt, hướng đến an lạc, do đức Thế 
Tôn đã chứng ngộ và khéo léo giải thích 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 114 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(1) Do được nghe Thánh Pháp, chánh niệm tư duy, chứng đắc Chánh 
Pháp và Tùy Pháp, có đời sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bất thiện pháp. Nhờ vào đó, có sự an lạc khởi lên, và hơn cả an 
lạc, hoan hỷ khởi lên. 


(2) Do được nghe Thánh Pháp, chánh niệm tư duy, chứng đắc Chánh 
Pháp và Tùy Pháp, làm cho thân hình thô lậu được an tịnh, ngữ hành 
thô lậu được an tịnh, ý hành thô lậu được an tịnh. Nhờ vào đó, có 
sự an lạc, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 


(3) Do được nghe Thánh Pháp, chánh niệm tư duy, chứng đắc Chánh 
Pháp và Tùy Pháp, nên như thật biết về “Thiện — Bất Thiện,” “Tội — 
Không Tội,” “Cần phải thuận theo — Cần phải né tránh,” “Hạ Liệt — 
Cao Thượng,” “Đen — Trắng đồng đăng.” Nhờ biết như vậy, Vô 
Minh được trừ diệt và Minh sanh khởi, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
lạc, hoan hỷ khởi lên. 


3. Phạm Thiên dẫn chứng những pháp giải thoát do đức Phật đã khéo 
giải thích 


* Tứ Niệm Xứ: Được tu tập và phát triển, diệt trừ ưu não khởi lên vì 
tham ái ở trong đời. Tâm chánh định và chánh an tịnh sanh khởi, tri 
kiên được sanh khởi, và Tứ Niệm Xứ hướng đên chân thiện. 


*- Bảy pháp định tư lương: Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tân, Chánh Niệm, 
đưa đên Chánh Giải Thoát. 


* Với Chánh Pháp đã được đức Phật khéo léo thuyết giảng, pháp â ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, 
hướng dẫn đến đích, được những người hữu trí tự mình giác ngộ, cửa 
bất tử được rộng mở. 


* Phạm Thiên tán thán khả năng thuyết giảng của đức Phật và tuyên bố 
có tới 2,400,000 vị cư sĩ ở MAGADHA do nhờ nghe được Chánh 
Pháp, khởi Tâm tín thành và bất thối chuyên vào Tam Bảo, khi thân 
hoại mạng chung, đã diệt trừ được ba hạ phân Kiết Sử, chứng đắc quả 
vị Dự Lưu (Thất Lai), không còn đọa vào Ác Thú, chắc chắn đạt đến 
Chánh Giác. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 115 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 


* Quả thật hy hữu được có một Đại Sư thù thắng, được một Pháp Thoại 
thù thăng, có được một con đường thù thăng. 


* Thiên vương VESSAVANA được nghe câu chuyện từ nơi Phạm 
Thiên kê lại với đại chúng của mình. Và dạ xoa JAVANASABHA tác 


bạch lại đức Phật, và cuối cùng đức Phật kể lại cho đại đức 
ÀNANDA. 


D. Kết Luận: 


Sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của đức Thế Tôn kể lại, đại 
đức ANANDA đã đem kê lại cho Tứ Chúng được rõ biệt. 


BÀI 19: KINH ĐẠI DIỄN TÔN (MAHÀGOVINDA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Bài kinh này xuất khởi do Càn Thát Bà PANCASIKHA đến yết kiến đức Phật ở 
núi GIJHAKÙTE (Linh Thứu), tại RÀJAGAHA, vào lúc đêm gần mãn. 


B. Duyên Khởi: 

Càn Thát Bà PANCASIKHA xin phép đức Phật được thuật lại buổi hội họp của 
Hội Chúng Thiên ở Tam Thập Tam Thiên, có Phạm Thiên SANAMKURA đên dự, 
và Thiên Chủ SAKKA đã giải thích Tám Pháp như thật của đức Thê Tôn cho Hội 
Chúng Thiên lăng nghe. 

C. Chánh Kinh: 


I. Nôi dung buổi họp của Hội Chúng Thiên ở cối Tam Thập Tam Thiên cùng 
với Phạm Thiên SANAMKUMÀRA 


Sau khi cùng nhau đảnh lễ đức Thế Tôn cùng với Chánh Pháp vi diệu, Thiên 
Chủ SAKKA đã giải thích Tám Pháp như thật của đức Thê Tôn như sau: 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 116 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





I. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư dẫn thân trong đời vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho Chư Thiên và Nhân Loại. Thật khó tìm thấy trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, một vị Đại Sư có đầy đủ đức tánh như 
vậy. 


2. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư khéo léo thuyết giảng Chánh Pháp thiết 
thực hiện tại, vượt ngoài thế gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng 
thượng, chỉ có người hữu trí tự mình giác ngộ. Thật khó tìm thấy trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, một vị Đại Sư có đầy đủ đức tánh như 
vậy. 


3. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư khéo léo phân tích, giải thích các pháp 
“Thiện — Bất Thiện,” “Tội - Không Tội,” “Cần phải thuận theo — Cần 
phải né tránh,” “Hạ Liệt —- Cao Thượng,” “Đen — Trắng đồng đẳng.” 
Thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, một vị Đại Sư 
có đầy đủ đức tánh như vậy. 


4. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư khéo giải thích về “con đường đưa đến 
Níp Bàn cho các đệ tử, Níp Bàn và con đường phối hợp thành một,” như 
nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông YAMUNA. Thật 
khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, một vị Đại Sư có đầy 
đủ đức tánh như vậy. 


5. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư biết sống chung một niềm hòa hợp lạc trú 
với những chúng Thiện Hữu Hữu Học đang đi trên nẻo Đạo (hành Đạo) 
và những bậc Lậu Tận đã hoàn tất Thánh Đạo. Thật khó tìm thấy trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, một vị Đại Sư có đầy đủ đức tánh như 
vậy. 


6. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư biết sống thọ hưởng các lợi dưỡng với 
tâm không kiêu mạn, thánh hạnh, thuân tịnh. Thật khó tìm thây trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, một vị Đại Sư có đây đủ đức tảnh như 
vậy. 


7. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy, 
thành tựu các Pháp và tùy Pháp. Thật khó tìm thây trong quá khứ cũng 
như trong hiện tại, một vị Đại Sư có đây đủ đức tánh như vậy. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 117 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





8. Đức Thế Tôn là một vị Đại Sư đã đoạn tận mọi nghi hoặc, thành tựu mọi 
suy tư về tâm nguyện và tôi sơ Phạm Hạnh. Thật khó tìm thây trong quá 
khứ cũng như trong hiện tại, một vị Đại Sư có đây đủ đức tánh như vậy. 


Thiên Chủ SAKKA khăng định với Hội Chúng Thiên ở Tam Thập Tam Thiên 
là chỉ có duy nhất một bậc Chánh Đắng Giác hiện hữu trong đời, không thê có 
hai, cũng không có trước và sau. Đức Thế Tôn hiện hữu trong đời đem hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho Chư Thiên và Nhân Loại. 


Sau đó, Phạm Thiên SANAMKUMÀRA xuất hiện và được Thiên Chủ SAKKA 
giải thích lại Tám Pháp như thật của đức Phật. Sau khi nghe xong, Phạm Thiên 
SANAMKU-MÀRA thuật lại một câu chuyện tiền thân của đức Phật là Bà La 
Môn MAHÀ GOVINDA. 


II. Câu chuyện Bà La Môn MAHÀ GOVINDA 


* MAHÀ GOVINDA là thanh niên JOTIPÀLA, con của quốc sư 
GOVINDA, thời đức vua DISAMPAITI. Sau khi thân phụ mệnh chung, 
thanh niên JOTIPALA tiệp nôi sự nghiệp của cha, chăm lo việc triêu 
chính. 


*-MAHÀ GOVINDA có bảy thân hữu, hoàng tử RENU và sáu vị Sát Đề 
Ly, và có bôn mươi người vợ đông đăng với nhau. 


* Không bao lâu, đức vua DISAMPATI băng hà, MAHÀ GOVINDA cùng 
sáu vị Sát Đề Ly cung nghĩnh hoàng tử RENU nhiếp chánh vương vị. 
Và chính MAHÀ GOVINDA đã khéo chia lãnh thổ ra làm bảy phần 
đồng đều cho bảy vị Sát Đề Ly như sau: 


(1)_ Vua RENU giữ phần Quốc Độ trung ương 
(2) DANTAPURA cho dân KÀLINGÀ 

(3) POTANA cho dân ASSAKA 

(4) MAHÌSSATÌ cho dân AVANTÌ 

(5) RORUKA cho dân SOVÌRANA 

(6) MITHILÀ cho dân VIDEHÀ 

(7) CAMPÀ cho dân ANGA 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 118 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(8) _ BÀRÀNASÌ cho dân KÀSINA 


* MAHÀ GOVINDA đã chỉ dạy vương chánh cho bảy vị Sát Đề Ly này, 
dạy chú thuật cho bảy vị triệu phú Bà La Môn và bảy trăm vị tịnh hạnh. 


* Do suy niệm những lời truyền tụng, cho rằng: “MAHÀ GOVINDA đã tự 
thân nói chuyện, thảo luận với Phạm Thiên,” không đúng như thật, nên 
MAHÀ GOVINDA xin với vua RENU cùng tất cả thân hữu của mình, 
được đi an tịnh tu tập Thiền Định với Bi Phạm Trú trong bốn tháng mùa 
mưa, mong cầu được thấy và thảo luận với Phạm Thiên. 


* Nhờ sự chuyên chú tu tập chân thành, Phạm Thiên SANAMKUMÀRA 
đi đến MAHÀ GOVINDA để đem lợi ích, giải đáp những thắc mắc về vị 
lai. 


“Nay Ta hỏi Phạm Thiên, SANMAKUMÀRAI 
Ta hỏi điểu nghỉ ngờ, 

Người khác đêu muốn biết! 
An trú tại chỗ nào, 

Để chứng quả bắt tử? 

Chính tại Phạm Thiên Giới, 
Này ngươi Bà La Môn. 

Ai bỏ ngã, ngã sở, 

Tam chuyên chủ nhứt cảnh. 
Tu tập Đại Bi Tám, 

Thoát ly mọi xú uễ. 

Lánh xa mọi tà dục, 

An trú ở nơi đây. 

Để chứng quả bắt tử, 

Chính tại Phạm Thiên Giới. ” 


* Này Phạm Thiên, trong loài người cái gì là xú uế? 


“Loài người bị gì che, 

Bị trôi buộc cái gì? 

Phải chịu sanh đọa xứ, 
Bị đóng cửa Phạm Thiên. 
Phân nộ và vọng ngữ, 
Gian mạnh và lừa đảo! 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 119 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Hà tiện và quá mạn, 

Tật đồ và dục cầu! 

Nghĩ ngờ và hại người, 

Tham, sân, sỉ, kiêu mạn. 

Những tảnh này trói buộc, 

Khiến con người xú uế. 

Phải chịu sanh đọa xứ, 

Bị đóng cửa Phạm Thiên. ” 

*- Qua cuộc đối thoại, MAHÀ GOVINDA liễu tri, khởi lên ý nguyện xuất 
gia và đi đến vua RENU xin được như nguyện. Cũng như vậy, MAHÀ 
GOVINDA đi đến sáu vị Sát Đề Ly thân hữu, bảy vị triệu phú Bà La 
Môn, bảy trăm vị tịnh hạnh, và bốn mươi người vợ của mình, MAHÀ 
GOVINDA đều nói lên sở nguyện và quyết định là trong bảy ngày sẽ 
xuất gia cho dù bị khuyên can rất nhiều. Cuối cùng, MAHÀ GOVINDA 
đắc kỳ sở nguyện và tiến tu Tứ Phạm Trú. 


*- Sau khi Bà La Môn MAHÀ GOVINDA xuất gia thì có rất nhiều người 
cũng xuất gia theo và nương nhờ tu tập. Không bao lâu sau, đoàn thê 
Hội Chúng này thông suốt giáo lý của MAHÀ GOVINDA. Tất cả đều 
nỗ lực tu tập và khi thân hoại mạng chung, tất cả đều được sanh về Thiện 
Thú, từ Càn Thát Bà cho đến Phạm Thiên Giới. 


II. Đức Phật nhận diện Bà La Môn MAHÀ GOVINDA 

*. Chính là tiền thân của đức Phật. 

* Và đức Phật nhấn mạnh tu tập Tứ Phạm Trú, chỉ đưa đến cảnh giới Phạm 
Thiên, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, và Níp Bàn. Với con đường Bát Thánh Đạo hoàn toàn đưa đến yễm 
ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và Níp Bàn. 

D. Kết Luận: 


Càn Thát Bà PANCASIKHA hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Phật, đánh lễ Ngài, 
thân phía hữu hướng về đức Phật, và biên mât tại chô. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 120 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





BÀI 20: KINH ĐẠI HỘI (MAHÀSAMAYA SUTTA) 


A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết Pháp Thoại này đến đại chúng Tỳ Khưu khoảng 500 vị, đều là 
bậc A La Hán, ở tại bộ lạc SAKKA, khu vực Đại Lâm, thành KAPILAVATTHU. 


B. Duyên Khởi: 


Do phần lớn Chư Thiên ở khắp mười phương thê giới thường hay tập hội lại để 
chiêm ngưỡng đức Phật và chúng tỳ khưu tăng. Nhân tiện, đức Phật tuyên bô danh 
tánh của Chư Thiên cho Hội Chúng Tăng được rõ biệt. 


C. Chánh Kinh: 


+ 


Đức Phật tuyên bố rằng, cả ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai, nơi nào có 
một bậc Chánh Đăng Giác và Hội Chúng Tỳ Khưu trú ngụ thì phần lớn Chư 
Thiên ở khắp mười phương thế giới thường hay tập hội lại để chiêm ngưỡng 
và tán thán Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo. 


Trước tiên là Tứ Thiên Vương, sau đến là danh sách mỗi một Chư Thiên, 
quỷ thần tụ hội lại để chiêm ngưỡng đức Phật và Chúng Tỳ Khưu Tăng. 
Theo thứ tự là Tứ Thiên Vương, rồi đến một trăm, một ngàn, bảy mươi 
ngàn, và vô lượng Chư Thiên đến tụ hội. 


Tiếp đến là bảy ngàn Dạ Xoa từ KAPILAVATTHU, sáu ngàn từ Tuyết Sơn, 
ba ngàn từ đôi SATA, cộng thêm năm trăm thuộc VESSAMITTA, 
KUMBBHIRA với một trăm ngàn Dạ Xoa tùy tùng. 


Vua DHATARATTHA (Trì Quốc Thiên Vương), chúa tế loài 
GANDHABBA (Càn Thát Bà), trị vì phương Đông với các hoàng tử và tùy 
tùng. 


Vua VIRÙLHA (Tăng Trưởng Thiên Vương), chúa tế loài KUMBHANDA 
(Cưu Bàn Trà), trị vì phương Nam với các hoàng tử và tùy tùng. 


Vua VIRÙPAKKHA (Quảng Mục Thiên Vương), chúa tế loài NÀGÀ 
(Rông), trị vì phương Tây với các hoàng tử và tùy tùng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 121 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Vua KUVERA (Đa Văn Thiên Vương), chúa tế loài YAKKHA (Dạ Xoa), 
trị vì phương Bắc với các hoàng tử và tùy tùng. 


Bồn vị Đại Vương này cùng với tùy tùng trân an khắp cả bốn phương trời. 


* Kế đến các thuộc hạ của bốn Đại Vương này, MÀYÀ, KUTENDU, 
VETENDU, VITU, VITUCCA, CANDANA KÀMASETTHA, 
KINNUGHANDU, NIGHANDU, PANÀDA, OPAMANNA, MÀTALI 
(người đánh xe của Chư Thiên), Càn Thát Bà CITTASENA, vua NALA, 
JANESABHA PANCASIKHA, TIMBARÙ, và SURIYAVAC-CASÀ, 
cũng đên. 


„ Tiếp đến là các long vương NÀBHASA, VESÀLI, và TACCHAKÀ cũng 
đến. Các long vương KAMBALA, ASSATARA, và PÀYÀGÀ cũng đến 
với quyến thuộc. Các long vương có danh tiếng, DHATARATTHA và 
YÀMUNÀ, cũng đến. Long vương ERAVANA cũng đến tại khu rừng. 


*.. Đến các loài Kim Xí Điều (chim trời) CITRÀ và SUPANNÀ. Các A Tu La 
ở biển như KÀLAKANIÀ, DÀNAVEGHASÀ, VEPACITTI, cùng với 
SUCITTI, PAHÀRÀDA, ác quỷ NAMUC], và với một trăm người con của 
BALI, có tên là VEROCA. 


* Các vị Thần Lửa, Thần Đất, Thân Gió, Thần Nước cũng đến VARUNÀ. 
Thủy Tộc SOMA, cả tới YASA, cũng đên. Các Chư Thiên Từ Bi sanh 
khởi. 


* Đến các Thần VENHÙ, SAHALI, ASAMÀ, YAMÀ. Chư Thiên thuộc 
Nguyệt tộc cũng đên. Chư Thiên thuộc Nhật tộc, Vân thân tên MANDA, 
các vị tinh tú như VASAVA, VASU, thân SAKKA, cũng đên. 


* Tiếp theo là SAHAVHỦ cũng đến. ARITTHAKÀ, ROJÀ, VARUNÀ, 
SAHADHAMMÀ., ACCUTÀ, ANEJAKÀ, SÙLEYYARUCIRÀ, và 
VÀSAVANESI cũng đến. SAMÀNÀ, MAHÀSAMANÀ, MÀNUSÀ, 


MÀNUSUTTAMÀ, KHIDDÀPADÙSIKÀ, MANOPADÙSIKÀ, 
HARAYO, và LOHITAVÀSINO cũng đến. PÀRAGÀ và MAHÀ 
PARAGA cũng đên. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 122 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





*  SUKHÀ, KARUMHÀ, ARUNÀ, VEGHANASÀ, ODÀTAGAYHÀ, và 
VICAKKHANÀ cũng đến. SADÀMATTÀ, HÀRAGAJÀ, và MISSAKÀ 
cũng đên. Thân sét PAJJUNNA làm mưa khăắp mọi phương. 


* Các Thiên Dục Giới cũng đến. KHEMIYÀ, TUSITÀ, YÀMÀ, danh xưng 
KATTHAKÀ, LAMBITAKÀ, các Chư Thiên ở Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa 


Tự Tại Thiên cũng đến. 


É SUBRAHMÀ, PARAMATTA, SANAMKUMÀRA TISSA, và các vị Đại 
Phạm Thiên đêu cùng đên. Cuôi cùng là Ác Ma và Ma Quân cũng đên. 


D. Kết Luận: 


Khi Ma Vương đi đến, thì đức Thế Tôn khuyên dạy chư Tỳ Khưu Tăng hãy biết 
ghi nhận Hội Chúng này. Nghe lời dạy của đức Phật, Đại Chúng tâm nhiệt thành. 


Kẻ thù đã bỏ đi, xa Vô Tham, Vô Úy, 


Tắt cả đêu chiến thắng, Vô Ủy và Vô Xưng! 
Đệ tử những vị này, danh xưng, tâm hoan hỳ. 


BÀI 21: KINH ĐÉẺ THÍCH SỞ VẤN (SAKKAPANHÀ SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 
Đức Phật đã giải thích những thắc mắc của Thiên Chủ SAKKA cùng với Thiên 


Chúng tại hang động INDASÀLA, trên ngọn núi VEDIYA, phía Bắc ngôi làng Bà 
La Môn AMBASANDÀ, thuộc phía Đông thành RÀJAGAHA, xứ MAGADHA. 


B. Duyên Khởi: 


Thiên Chủ SAKKA náo nức muôn chiêm ngưỡng đức Thê Tôn và muôn được vân 
đạo đặng tìm câu lợi ích cho tự thân. 


C. Chánh Kinh: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 123 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





I.. Cần Thát Bà PANCASIKHA tạo duyên cho Thiên Chủ SAKKA được yết 
kiên đức Phật 


* Vì đức Phật thường hoan hỷ thỏa thích trong Thiền Định, nên Thiên Chủ 
SAKKA đã nhờ Càn Thát Bà PANCASIKHA với nghệ thuật đàn và hát 
tỉnh xảo của mình, sẽ làm cho đức Thế Tôn xả định, và như thế sẽ được 
yết kiến hầu thỏa lòng khao khát được chiêm ngưỡng Ngài. 


* PANCASIKHA đi đến vừa tầm khoảng cách với đức Phật và đứng tại 
đấy, khảy cây đàn cầm bằng gỗ vàng BELUVA, và hát lên một bài ca trữ 
tình, tán dương Phật, Pháp, bậc Thánh A La Hán, và mối tình ái lạc của 
mình với nàng BHADDÀ, con của vua Càn Thát Bà. 


“Ôi SURIYA VACCASAI Ta đảnh lễ TIMBARU, phụ thân nàng, 
Đã sanh nàng Thiện Nữ, nguôn hạnh phúc của Ta. 
Như gió cho kẻ mệt, nhự nước cho kẻ khái, 

Nàng là tình của Ta, như Pháp với Ủng Cúng. 
Như thuốc cho kẻ bệnh, như đô ăn cho kẻ đói, 
Thiện Nữ với nước mát, hãy dập tắt lửa tình! 

Như voi bị nắng thiêu, tâm mình hồ nước mát, 

Có cảnh sen, nhụy sen. 

Cũng vậy, Ta muốn chìm, chìm sâu khuôn ngực nàng, 
Như voi bị xiêng xích, hất móc câu, gậy nhọn, 

Ta điên vì ngực nàng, hành động Ta rồi loạn. 

Tâm Ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. 

Hiển Nữ hãy ôm Ta, trong cảnh tay của nàng, 

Hãy ôm Ta, nhìn Ta, trong ánh mắt dịu hiển. 

Hãy ghì chặt lấy Ta, Thiện Nữ! Ta van nàng! 

Ôi Hiển Nữ suối tóc, Ái Dục Ta có bao! 

Nhưng nay đã tăng bội, như đô chúng La Hản! 
Mọi công đức Ta làm, dâng lên bậc La Hản, 

Ôi Kiêu Nữ toàn thiện, Nàng là quả của Tai 

Công đức khác của Ta, đã làm trên đời này! 

Ôi Kiêu Nữ toàn thiện, Nàng là quả của Ta! 

Vị Thích Tử thiên tu, nhứt tâm và giác tỉnh, 

Tìm câu đạo Bắt Tử, cũng vậy Ta cầu Nàng! 

Như người tu sung suớng, chứng Bỏ Đề tối thượng, 
Kiêu Nữ, Ta sung sướng, được nhập một với Nàng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 124 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Nếu Thiên Chủ SAKKA, cho Ta một ước nguyện, 
Ta ước nguyện được Nàng, vì 1a quả yêu Nàng! 
Như Ta La sanh quả, Tuệ Nữ, phụ thân Nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ Ngài vì sanh Nàng vẹn toàn. ” 


* Đức Phật đã khen ngợi PANCASIKHA và hỏi học bài ca nảy từ đâu, có 
liên hệ đên Phật, Pháp, A La Hán, và đên ái dục. 


* PANCASIKHA trả lời là do có yêu nàng BHADDÀ, với biệt hiệu 
SURIYA VACCASÀ, nhưng không được yêu lại vì BHADDÀ đã yêu 
một người khác, tên là SIKHADDHI, con của MÀTALI người đánh xe. 
Nên PANCASIKHA đã làm bài ca này để tỏ nỗi lòng của mình, với nội 
dung rất đặc biệt, đã làm cho BHADDÀ cảm động và đi đến gặp gỡ với 
nhau. 


*- Sau đó, Thiên Chủ SAKKA cùng Thiên Chúng đi vào hang núi và yết 
kiến đức Thế Tôn. Thiên Chủ SAKKA nói đã nhiều phen muốn đến với 
đức Phật, nhưng đều gặp trở ngại, hôm nay được diện kiến, thật thỏa lòng 
ao ước và tán thán sự ra đời của đức Thế Tôn, làm cho Chư Thiên được 
tăng thịnh, và hàng A-tu-la bị suy giảm. 


* Thiên Chủ dẫn chứng qua câu chuyện của thiếu nữ có tên GOPIKÀ, ở tại 
KAPILAVATTHU, nhờ thuần tín vào Tam Bảo, trau giỗổi giới hạnh cụ 
túc, loại bỏ tâm niệm nữ tính, và tu tập tâm niệm nam tính. Khi thân hoại 
mạng chung, thì được sanh về Tam Thập Tam Thiên và được gọi là 
Thiên Tử GOPAKÀ. Trái lại, có ba vị tỳ khưu trước đây đã từng thọ 
lãnh vật cúng dường của thiếu nữ GOPIKÀ, nhưng cứ mãi vui thích dục 
lạc, nên khi thân hoại mạng chung, phải thọ sanh làm Càn Thát Bà. 
Thiên Tử GOPAKÀ có lời trách ba vị này, đã tác động đến hai vị nỗ lực 
tinh cần tu tập, và nhờ vậy đạt quả vị thù thắng hơn, được sanh làm phụ 
tá cho Phạm Thiên. Còn một vị cam phận Càn Thát Bà vì vẫn vui thích 
dục lạc. 


* Cuối cùng, đức Phật đã thuận ý giải đáp những thắc mắc của Thiên Chủ 
SAKKA. 
“VÀSAVA hãy hỏi Ta, 
Những gì tâm Ngươi muốn! 
Mỗi câu hỏi của Ngươi, 
Ta làm Ngươi thỏa mãm. ” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 125 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





II Đức Phật giải đáp những thắc mắc của Thiên Chủ SAKKA 


1. Do kiết sử nào, chúng sanh đã phải sông trong hận thù, với thù nghịch, 
với ác ý đả thương lần nhau? 


- _ Tật đồ và xan tham là hai nguyên nhân chánh yếu. 


2. Do nhân duyên nào khởi sanh tật đỗ và xan tham? 


- - Do ưa và ghét làm nhân duyên, làm tập khởi, làm sanh khởi, và làm 
cho hiện hữu. Và ngược lại, ưa ghét không hiện hữu, tật đô và xan 
tham cũng không hiện hữu. 


3. Do nhân duyên nào khởi sanh ưa và ghét? 


- _ Do dục làm nhân duyên, làm tập khởi, làm sanh khởi, và làm cho hiện 
hữu. Và ngược lại, dục không hiện hữu, ưa ghét cũng không hiện 


~ 


hữu. 


4. Do nhân duyên nào khởi sanh dục? 


- Dotầm (tìm kiếm) làm nhân duyên, làm tập khởi, tầm khiến dục sanh, 
và tâm khiên dục hiện hữu. Và ngược lại, tâm không hiện hữu, mà 
dục cũng không hiện hữu. 


5. Do nhân duyên nào khởi sanh tầm? 


- Do các loại vọng tưởng làm nhân duyên, làm tập khởi, làm sanh khởi, 
và làm cho hiện hữu. Do các loại vọng tưởng hiện hữu, tâm hiện hữu. 
Do các loại vọng tưởng không hiện hữu, tâm không hiện hữu. 


6. Phải thành tựu con đường nảo thích hợp và hướng dẫn diệt trừ các loại 
vọng tưởng? 


-_ Có hai loại: Một loại nên thân cận và một loại không nên thân cận. 

- Phải biết nên thân cận với Hỷ, Ưu, Xả, làm cho Thiện Pháp tăng 
trưởng, và phải biết không nên thân cận với Hỷ, Ưu, Xả làm cho Bất 
Thiện Pháp tăng trưởng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 126 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- - Với Hỷ, Ưu, Xả câu hữu với Tâm và câu hữu với Tứ. Và với Hỷ, Ưu, 
Xá không câu hữu với Tâm và không câu hữu với Tứ. Các loại Hỷ, 
Ưu, Xả không câu hữu với Tâm và không câu hữu với Tứ, là thù thăng 
hơn. 


7. Vị tỳ khưu phải làm như thế nào đề thành tựu về biệt giải thoát luật nghĩ? 


-_ Có hai loại: Một loại nên thân cận và một loại không nên thân cận. 

- _ Phải biết nên thân cận với Thân Hành, Ngữ Hành, và Tầm Cầu, làm 
cho Thiện Pháp tăng trưởng, và phải biết không nên thân cận với Thân 
Hành, Ngữ Hành, và Tầm Cầu, làm cho Bất Thiện Pháp tăng trưởng. 


8. VỊ ty khưu phải làm như thế nào đề thành tựu hô trì các căn? 


-_ Có hai loại: Một loại nên thân cận và một loại nên tránh xa. 

-_ Phải biết nên thân cận các loại Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Pháp làm 
cho Thiện Pháp tăng trưởng, và phải biết nên tránh xa các loại Sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Xúc, Pháp làm cho Bắt Thiện Pháp tăng trưởng. 


9. Có phải tất cả Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một tư tưởng, đồng một 
giới hạnh, đông một mong câu, đông một chí hướng? 


-_ Không có thể có được như vậy. 

- _ Vì thế gian này gồm có nhiều loại giới, nhiều giới sai biệt. 

- _ Các loài hữu tình thường nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã 
thiên chấp thì trở thành kiên trì có thủ với định kiến: “Đây là sự thật, 
ngoài ra toàn là sĩ mê.” 

-_ Do đó, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, và không đồng một 
chí hướng. 


10. Vì sao tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng 
một an ôn, không đông một phạm hạnh, không đông một mục đích? 


- Chỉ những vị Sa Môn, Bà La Môn nào đã giải thoát tham ái, thì mới 
đông một cứu cánh, đông một an ôn, đông một phạm hạnh, đông một 
mục đích. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 127 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





-_ Do đó, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không 
đông một an ôn, không đông một phạm hạnh, không đông một mục 
đích? 


III. Thiên Chủ SAKKA hoan hý tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn 


+ 


Những câu trả lời của đức Phật đã làm cho Thiên Chủ SAKKA thoát 
khỏi mọi nghi hoặc, mà trước đây chính những câu hỏi trên, Thiên Chủ 
SAKKA đã đi đến hỏi các vị Sa Môn, Bà La Môn khác ngoài giáo phái, 
thì các vị này đều không thê giải đáp được. Cuối cùng, chính Thiên Chủ 
SAKKA đã giảng dạy Chánh Pháp mà tự thân đã được nghe, đã được học 
cho các vị này, và các vị này đã trở thành đệ tử của Thiên Chủ SAKKA. 


Sau đó, Thiên Chủ SAKKA tán dương cảm giác thoải mái hoan hỷ do 
nghe Chánh Pháp bởi đức Thế Tôn đem lại, thù thắng hơn một chiến 
thắng của Chư Thiên và các vị A-tu-la. Bởi lẽ cảm giác thoải mái hoan 
hỷ này sẽ đưa đến hoàn toàn sự yêm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, và Níp Bàn. 


Khi Thiên Chủ SAKKA cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy, thì thọ 
nhận sáu điêu lợi ích như sau: 


. Thấy biết được việc tái sanh 


“Nay con đứng tại đây, 
Với thân một vị Thiên. 
Con thấy được tải sanh, 
Tôn Giả hãy biết biết vậy. ” 


. Tỉnh giác đi thọ sanh 


“Sau khi chết con bỏ, 

Thân Chư Thiên, phi nhân. 
Không muội lược, con đi, 
Đến bào thai, con thích. ” 


. Sống với Chánh Niệm, Tỉnh Giác, và Chánh Trí 


“Cđu hỏi được đáp rõ, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 128 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Hoan hỷ trong Chánh Giáo. 
Con sông với Chánh Tri, 
Giác tỉnh và Chánh Niệm. `” 


4. Với Chánh Trí sẽ thành đạt quả vị giác ngô 


“Con sống với Chánh Trí, 
Sẽ được quả Bồ Đẻ. 

Sống làm vị Chánh Giác, 
Đời này đời cuối cùng. ” 


5. Từ bỏ thân người, thành một vị Trời trong thế giới Vô Thượng 


“Chết từ thân con người, 

Con từ bỏ thân người. 

Con sẽ thành Chư Thiên, 
Trong Thiên giới vô thượng. ” 


6. Thù thắng hơn Chư Thiên và an trú với đời sống cuối cùng 


“Thù thăng hơn Chư Thiên, 
AKANITTHA danh xưng, 
Sống đời sống cuối cùng, 
Như vậy nơi an trú. ” 


* “Thiên Chủ SAKKA vô cùng hoan hỷ cảm thọ thoải mái và hỷ lạc, thốt lên 
bài kệ: 


“14m tư không thỏa mãn, 
Nghĩ ngờ và do dự. 

Con sống cầu Như Lai, 
Thời gian khả lâu đài! 
Con nghĩ các Sa Môn, 
Sống một mình cô độc. 
Là bậc Chánh Đăng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 
Làm thế nào thành công? 
Làm thế nào thất bại? 
Được hỏi câu hỏi vậy, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 129 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Không thể chỉ đường hướng. 
Biết con là SAKKA, 

Bậc Thiên Chủ, đã đếm! 
Chúng liên gạn hỏi con, 
Đến đây có việc gì? 

Con liễn giảng Chánh Pháp, 
Con được nghe cho chúng. 
Hoan hỷ, chúng bèn nói: 
“VÀSAVA làm chúng thấy!” 
Khi con được thấy Phát, 
Nghi ngờ đêu tiêu tan. 

Nay con sống vô úy, 

Hầu hạ bậc Chánh Giác. 
MMũi tên độc tham ái, 

Đáng Chánh Giác nhồ lên., 
Con đảnh lễ Đại Hùng, 

Bác thán tộc mặt trời. 

Tôn giả như Phạm Thiên, 
Được Chư Thiên đảnh lễ. 
Nay con đánh lễ Ngài, 

Nay con kính lễ Ngài! 

Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vồ thượng. 
Trong đời kề Chư Thiên, 
Không ai sánh với Ngài! ” 


* Cuối cùng, Thiên Chủ SAKKA khen thưởng PANCASIKHA, con của 
Càn Thát Bà, và hứa sẽ đóng vai Thân Phụ đê kêt hợp nàng BHADDA 
với PANCASIKHA. 


D. Kết Luận: 


Thiên Chủ SAKKA thỏa lòng ao ước, đọc kệ cảm hứng với Quả Dự Lưu, Pháp 
Nhãn thanh tịnh vô câu, đã chứng đăc cùng với 80,000 Chư Thiên cũng chứng quả 
tượng tự, và đảnh lê đức Thê Tôn. 


“Đảnh lễ đẳng Thế Tôn, 
Bác La Hán, Chánh Giác! 
Đảnh lê đáng Thé Tôn, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 130 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Bậc La Hán, Chánh Giác! 
Đảnh lê đẳng Thé Tôn, 
Bậc La Hán, Chánh Giác!” 


Bài 22: KINH ĐẠI NIỆM XỨ (MAHÀSATIPATTHÀNA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho chư tỳ khưu tăng tại kinh đô 
KAMMÀSSADHAMMA, xứ KURU. 


B. Duyên Khởi: 

Đức Phật nói đến phương pháp tu tập Tứ Niệm Xứ, an trú niệm vào bốn đổi tượng, 
Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Đây là con đường độc nhât, đưa đên sự thanh tịnh cho 
chúng sanh, vượt khỏi sự sâu não, diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, và chứng 
ngộ Níp Bàn (NIBBANA). 

C. Chánh Kinh: 

I_ Đức Phật thuyết giảng Tứ Niệm Xứ 
* Tứ Niệm Xứ là: 


(1) Vị tỳ khưu sống quán Thân trên Thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm sau khi chê ngự tham ưu ở đời. 


(2) VỊ tỳ khưu sông quán Thọ trên các Thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm sau khi chê ngự tham ưu ở đời. 


(3) VỊ tỳ khưu sống quán Tâm trên Tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh nệm 
sau khi chê ngự tham ưu ở đời. 


(4) Vị tỳ khưu sống quán Pháp trên các Pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm sau khi chê ngự tham ưu ở đời. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 131 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





1. Vị tỳ khưu sống quán Thân trên Thân 


- Quán sát chánh niệm tỉnh øiác hơi thở vô và ra (dài, ngăn 
- _ Cảm giác cả toàn thân, sẽ thở ra và vô 
- _ An tịnh cả toàn thân, tu tập thở ra và vô 





*- Vị tỳ khưu sống quán Thân trên nội Thân, hay sông quán Thân trên 
ngoại Thân, hay sông quán Thân trên cả nội Thân, ngoại Thân, hay vị 
ầy sông quán tánh sanh khởi trên Thân, hay sông quán tánh diệt tận 
trên Thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên Thân. “Có Thân đây,” 
VỊ ẫây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì 
ở trên đời. 


Chính như vậy, vị ty khưu sống quán Thân trên Thân. 


- Quán sát các oaI nøhI (đai oal nøhi, tiêu oai nøhĩ 





* VỊ tỷ khưu sống quán Thân trên nội Thân, hay sống quán Thân trên 
ngoại Thân, hay sông quán Thân trên cả nội Thân, ngoại Thân, hay vị 
ầy sông quán tánh sanh khởi trên Thân, hay sông quán tánh diệt tận 
trên Thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên Thân. “Có Thân đây,” 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không chấp trước vật gì 
ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Thân trên Thân. 
-_ Quán sát các hành tướng của Thân 


*- Vị tỳ khưu sống quán Thân trên nội Thân, hay sông quán Thân trên 
ngoại Thân, hay sông quán Thân trên cả nội Thân, ngoại Thân, hay vị 
ầy sông quán tánh sanh khởi trên Thân, hay sông quán tánh diệt tận 
trên Thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên Thân. “Có Thân đây,” 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì 
ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Thân trên Thân. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 132 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





-_ Quán sát các Thân Phần (32 Thể Trược) của Thân 


* VỊ tỷ khưu sống quán Thân trên nội Thân, hay sống quán Thân trên 
ngoại Thân, hay sông quán Thân trên cả nội Thân, ngoại Thân, hay vị 
ầy sông quán tánh sanh khởi trên Thân, hay sông quán tánh diệt tận 
trên Thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên Thân. “Có Thân đây,” 
VỊ ẫy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì 
ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Thân trên Thân. 


- Quán sát các vIị trí và sự sắp đặt của các GIới (Tứ Đại 





*- Vị tỳ khưu sống quán Thân trên nội Thân, hay sống quán Thân trên 
ngoại Thân, hay sông quán Thân trên cả nội Thân, ngoại Thân, hay vị 
ầy sông quán tánh sanh khởi trên Thân, hay sông quán tánh diệt tận 
trên Thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên Thân. “Có Thân đây,” 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì 
ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Thân trên Thân. 


-_ Quán sát thị thể trong nghĩa địa 
- _ Quán sát thi thê quăng bỏ ở nghĩa địa trong ba ngày 
- Quán sát thi thê bị côn trùng, muôn thú ăn 


- Quán sát bộ xương còn liên kêt với nhau (còn dính thịt, các đường øân 





côt còn lại, v.v...) hay sau khi bị rả rời 
- - Quán sát toàn bộ xương trăng màu vỏ ôc trở thành bột 


*- Vị tỳ khưu sống quán Thân trên nội Thân, hay sông quán Thân trên 
ngoại Thân, hay sông quán Thân trên cả nội Thân, ngoại Thân, hay vị 
ầy sông quán tánh sanh khởi trên Thân, hay sông quán tánh diệt tận 
trên Thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên Thân. “Có Thân đây,” 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì 
ở trên đời. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 133 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Chính như vậy, vị ty khưu sống quán Thân trên Thân. 
2. Vị tỳ khưu sống quán Thọ trên Thọ 


- _ VỊ tỳ khưu khi cảm giác Lạc Thọ biết rằng, “Tôi cảm giác Lạc Thọ.” 

- _ Vị tỳ khưu khi cảm giác Khổ Thọ biết răng, “Tôi cảm giác Khổ Thọ.” 

-_ Vị tỳ khưu khi cảm giác Bất Khô Bất Lạc Thọ biết rằng, “Tôi cảm 
giác Bất Khổ Bất Lạc Thọ.” 

-_ Vị tỳ khưu khi cảm giác Lạc Thọ thuộc vật chất hay không vật chất 
biết rằng, ““Tôi cảm giác Lạc Thọ thuộc vật chất hay không vật chất.” 

-_ Vị tỳ khưu khi cảm giác Khổ Thọ thuộc vật chất hay không vật chất 
biết rằng, “Tôi cảm giác Khổ Thọ thuộc vật chất hay không vật chất.” 

- VỊ tỳ khưu khi cảm giác Bất Khổ Bất Lạc Thọ thuộc vật chất hay 
không vật chất biết rằng, “Tôi cảm giác Bất Khổ Bất Lạc Thọ thuộc 
vật chất hay không vật chất.” 


*- Vị tỳ khưu sống quán Thọ trên các nội Thọ, hay sống quán Thọ trên 
các ngoại Thọ, hay sống quán Thọ trên các nội Thọ, ngoại Thọ, hay vị 
ấy sống quán tánh sanh khởi trên các Thọ, hay sống quán tánh diệt tận 
trên các Thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các Thọ. “Có Thọ 
đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
vật gì ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Thọ trên các Thọ. 
3. Vị tỳ khưu sống quán Tâm trên Tâm 
*. Có một loại trạng thái Tâm: 


-  Fâm có Tham hay không Tham 

- - Tâm có Sân hay không Sân 

- Tâm có S1 hay không S1 

- Tâm thâu nhiếp hay bị tán loạn 

- _ Tâm được Đáo Đại hay không được Đáo Đại 
- _ Tâm hữu hạn hay vô thượng 

- _ Tâm có định hay bắt định 

- _ Tâm có giải thoát hay không giải thoát 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 134 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





*- Vị tỳ khưu sống quán Tâm trên nội Tâm, hay sống quán Tâm trên 
ngoại Tâm, hay sống quán Tâm trên nội Tâm, ngoại Tâm, hay vị ấy 
sông quán tánh sanh khởi trên Tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên 
Tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên Tâm. “Có Tâm đây,” vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên 
đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Tâm trên Tâm. 
4. Vị tỳ khưu sống quán Pháp trên các Pháp 


- Quán sát Pháp trên các Pháp đôi với Nøơũ Triên Cái 





e_ Vị tỳ khưu với nội tâm có tham dục biết rằng, “nội tâm có tham 
dục” hay “không có tham dục.” Với tham dục chưa sanh, nay sanh 
khởi. Với tham dục đã sanh, nay được đoạn diệt. Với tham dục đã 
được đoạn diệt, và vị lai không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều 
rõ biết như vậy. 

e_ Vị tỳ khưu với nội tâm có sân hận biết rằng, “nội tâm có sân hận” 
hay “không có sân hận.” Với sân hận chưa sanh, nay sanh khởi. 
Với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt. Với sân hận đã được 
đoạn diệt, và vị lai không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều rõ biết 
như vậy. 

e Vị tỳ khưu với nội tâm có hôn thùy biết rằng, “nội tâm có hôn 
thùy” hay “không có hôn thùy.” Với hôn thùy chưa sanh, nay sanh 
khởi. Với hôn thùy đã sanh, nay được đoạn diệt. Với hôn thùy đã 
được đoạn diệt, và vị lai không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều 
rõ biết như vậy. 

e®_ VỊ tỳ khưu với nội tâm có trạo hối biết rằng, “nội tâm có trạo hồi” 
hay “không có trạo hối.” Với trạo hối chưa sanh, nay sanh khởi. 
Với trạo hối đã sanh, nay được đoạn diệt. Với trạo hối đã được 
đoạn diệt, và vị lai không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều rõ biết 
như vậy. 

e© Vị tỳ khưu với nội tâm có hoài nghỉ biết rằng, “nội tâm có hoài 
nghĩ” hay “không có hoài nghi.” Với hoài nghi chưa sanh, nay 
sanh khởi. Với hoài nghi đã sanh, nay được đoạn diệt. Với hoài 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 135 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





nghi đã được đoạn diệt, và vị lai không còn sanh khởi nữa, vị tỳ 
khưu đêu rõ biệt như vậy. 


* VỊ tỳ khưu sống quán Pháp trên các nội Pháp, hay sống quán Pháp 
trên các ngoại Pháp, hay sông quán Pháp trên các nội Pháp, ngoại 
Pháp, hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên các Pháp, hay sông 
quán tánh diệt tận trên các Pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các 
Pháp. “Có những Pháp ở đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Pháp trên các Pháp. 


-_ Quán sát Pháp trên các Pháp đôi với Nøũ Thủ Uân: 





Đây là sắc, là sắc sanh, là sắc diệt. 

Đây là thọ, là thọ sanh, là thọ diệt. 

Đây là tưởng, là tưởng sanh, là tưởng diệt. 
Đây là hành, là hành sanh, là hành diệt. 
Đây là thức, là thức sanh, là thức diệt. 


* VỊ tỳ khưu sống quán Pháp trên các nội Pháp, hay sống quán Pháp 
trên các ngoại Pháp, hay sông quán Pháp trên các nội Pháp, ngoại 
Pháp, hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên các Pháp, hay sông 
quán tánh diệt tận trên các Pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các 
Pháp. “Có những Pháp ở đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Pháp trên các Pháp. 


- Quán sát Pháp trên các Pháp đôi với lục nội nøoạl xứ: 





e_ Vị tỳ khưu biết mắt và các sắc. Do duyên bởi hai Pháp này, kiết sử 
sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi. Với kiết sử đã 
sanh, nay được đoạn diệt. Với kiết sử đã được đoạn diệt, và vị lai 
không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 

e Vị tỳ khưu biết tai và các tiếng. Do duyên bởi hai Pháp này, kiết 
sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi. Với kiết sử đã 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 136 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





sanh, nay được đoạn diệt. Với kiết sử đã được đoạn diệt, và vị lai 
không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 

e© Vị tỳ khưu biết mũi và các khí hơi. Do duyên bởi hai Pháp này, 
kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi. Với kiết 
sử đã sanh, nay được đoạn diệt. Với kiết sử đã được đoạn diệt, và 
vị lai không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 

e_ Vị tỳ khưu biết lưỡi và các vị. Do duyên bởi hai Pháp này, kiết sử 
sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi. Với kiết sử đã 
sanh, nay được đoạn diệt. Với kiết sử đã được đoạn diệt, và vị lai 
không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 

e_ Vị tỳ khưu biết thân và các xúc. Do duyên bởi hai Pháp này, kiết 
sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi. Với kiết sử đã 
sanh, nay được đoạn diệt. Với kiết sử đã được đoạn diệt, và vị lai 
không còn sanh khởi nữa, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 


* VỊ tỳ khưu sống quán Pháp trên các nội Pháp, hay sống quán Pháp 
trên các ngoại Pháp, hay sông quán Pháp trên các nội Pháp, ngoại 
Pháp, hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên các Pháp, hay sông 
quán tánh diệt tận trên các Pháp, hay sông quán tánh sanh diệt trên các 
Pháp. “Có những Pháp ở đây,” vị ây an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Pháp trên các Pháp. 


- Quán sát Pháp trên các Pháp đối với Thất Giác Chi: 





e_ Vị tỳ khưu biết nội tâm có Niệm Giác Chi hay không có Niệm Giác 
Chi. Với Niệm Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi. Với Niệm 
Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị tỳ khưu đều rõ biết 
như vậy. 

e Vị tỳ khưu biết nội tâm có Trạch Pháp Giác Chi hay không có 
Trạch Pháp Giác Chi. Với Trạch Pháp Giác Chị chưa sanh, nay 
sanh khởi. Với Trạch Pháp Giác Chị đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 

e_ Vị tỳ khưu biết nội tâm có Tinh Tân Giác Chi hay không có Tinh 
Tấn Giác Chi. Với Tinh Tấn Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi. 
Với Tinh Tấn Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên thảnh, vị tỳ 
khưu đều rõ biết như vậy. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 137 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e_ Vị tỳ khưu biết nội tâm có Hỷ Giác Chi hay không có Hỷ Giác Chi. 
Với Hỷ Giác Chị chưa sanh, nay sanh khởi. Với Hỷ Giác Chị đã 
sanh, nay được tu tập viên thành, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 

e_ Vị tỳ khưu biết nội tâm có Khinh An Giác Chi hay không có Khinh 
An Giác Chi. Với Khinh An Giác Chị chưa sanh, nay sanh khởi. 
Với Khinh An Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị tỳ 
khưu đều rõ biết như vậy. 

e_ Vị tỳ khưu biết nội tâm có Định Giác Chi hay không có Định Giác 
Chị. Với Định Giác Chị chưa sanh, nay sanh khởi. Với Định Giác 
Chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị tỳ khưu đều rõ biết như 
vậy. 

e_ Vị tỳ khưu biết nội tâm có Xả Giác Chi hay không có Xả Giác Chi. 
Với Xả Giác Chị chưa sanh, nay sanh khởi. Với Xả Giác Chi đã 
sanh, nay được tu tập viên thành, vị tỳ khưu đều rõ biết như vậy. 


* VỊ tỳ khưu sống quán Pháp trên các nội Pháp, hay sống quán Pháp 
trên các ngoại Pháp, hay sông quán Pháp trên các nội Pháp, ngoại 
Pháp, hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên các Pháp, hay sông 
quán tánh diệt tận trên các Pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các 
Pháp. “Có những Pháp ở đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Pháp trên các Pháp. 


- Quán sát Pháp trên các Pháp đôi với Tứ Đê: 





e©_ Vị tỳ khưu như thật biết, đây là Khổ Thánh Đề, là Khổ Tập Thánh 
Đề, là Khổ Diệt Thánh Đé, là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế. 

e Khổ Thánh Đế gồm có: Sanh-lão-bệnh-tử Khổ: sầu bi Khổ; ưu não 
Khổ, cầu bất đắc Khổ. Tóm lại, Ngũ Thủ Uấn là Khổ. 

e Khổ Tập Thánh Đề là sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ 
và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Bao gồm: Dục Ái, Hữu 
Ái, và Vô Hữu Ái. 

e Khổ Diệt Thánh Đề là sự diệt tận, không còn luyến tiếc tham ái, sự 
xả ly, sự thí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (với tham ái). 

e Khổ Diệt Đạo Thánh Đế gồm có: Chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tấn, chánh niệm, 
và chánh định. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 138 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* VỊ tỳ khưu sống quán Pháp trên các nội Pháp, hay sống quán Pháp 
trên các ngoại Pháp, hay sông quán Pháp trên các nội Pháp, ngoại 
Pháp, hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên các Pháp, hay sông 
quán tánh diệt tận trên các Pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các 
Pháp. “Có những Pháp ở đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. 


Chính như vậy, vị tỳ khưu sống quán Pháp trên các Pháp. 
II. Khả năng chứng quả của pháp môn Tứ Niệm Xứ 
* Vị tỳ khưu tu tập Tứ Niệm Xứ có thê chứng một trong hai quả vị: 


1. Chứng quả vị A La Hán (Vô Sinh). 
2. Chứng quả vị A Na Hàm ( Bât Lai). 


Và trong thời gian tu tập và trau giồi Tứ Niệm Xứ, dẫn đến chứng đắc 
Đạo Quả, là từ bảy ngày cho đên bảy năm. 


*- Đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt 
khỏi sự sâu não, diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Níp Bàn 
(NIBBANA). Đó là Tứ Niệm Xứ. 

D. Kết Luận: 


Sau khi đức Phật chấm dứt thời Pháp Thoại này, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín 
thọ lời dạy của đức Thê Tôn. 


BÀI 23: KINH TỆ TÚC (PÀYÀSI SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đại đức KUMÀRA KASSAPA đàm thoại cùng với vua PÀYÀSI tại khu rừng 
SIMSAPA, phía Bắc thành SETAVYA của xứ KOSALA. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 139 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





B. Duyên Khởi: 


Vua PÀYÀSI khởi lên Ác Tà Kiến cho rằng: “Không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.” Khi được biết tin đại đức 
KUMÀRA KASSAPA với danh tiếng đồn đãi là “bậc đa văn quảng kiến, tài cao 
diệu trí, lời nói thấu tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng thượng, và bác A4 La Hán, ” 
đang cùng 500 vị tỳ khưu tăng lưu trú tại khu rừng SIMSAPÀ, phía Bắc thành 
SETVAYÀ của xứ KOSALA, đã làm phân khởi một số Bà La Môn và gia chủ cư 
ngụ tại đây, và họ mong muốn được đến yết kiến. Do vậy, vua PÀYÀSI cùng đại 
chúng này đi đến để yết kiến và đàm luận với đại đức KUMÀRA KASSAPA. 


C. Chánh Kinh: 
IL_ Đại đức KUMÀRA KASSAPA bác bỏ Ác Tà Kiến của vua PÀY ÀSI 


* Dùng Tất nhiều luận chứng và dẫn chứng rất nhiều. ví. dụ, đại đức 
KUMARA KASSAPA đã bác bỏ Ác Tà Kiên của vua PAYAST. 


1. Với dẫn chứng về mặt trời và mặt trăng thuộc thế giới khác, không phải 
thê giới này, chúng thuộc Chư Thiên và không thuộc loài người. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và Vua viện 
dẫn câu chuyện bạn cô tri đã tạo Ác Nghiệp và có hứa sẽ trở lại, hoặc 
gửi Sứ Giả đến báo tin ngay sau khi thân hoại mạng chung, nhưng 
hiện tượng ấy không có xảy ra. 


2. Với thí dụ, về một người ăn trộm phạm tội đang thọ lãnh hình phạt, bị cột 
trói, và dẫn đến pháp trường xử trảm thì không có thể xin phép được đi 
thăm thân nhân, luôn cả thân băng quyến thuộc cũng không có thể đi 
thăm. Do đó, khi người đã tạo Ác Nghiệp, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải thọ sanh vào Khổ Thú, Đọa Xứ, Địa Ngục, thì không thể nào 
xin trở lại nhân loại để báo tin được. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và Vua viện 
dẫn câu chuyện bạn cô tri đã tạo Thiện Nghiệp và có hứa sẽ trở lại, 
hoặc gửi Sứ Giả đến báo tin ngay sau khi thân hoại mạng chung, 
nhưng hiện tượng ấy không có xảy ra. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 140 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





3. Với thí dụ, một người đã bị té, đầu rơi vào hầm phân. Sau đó, được khéo 
tăm, khéo thoa dầu, khéo sửa soạn trang điểm với vật thơm, được đưa 
đến lầu đài và hưởng Ngũ Dục Lạc, thì không còn ham muốn đâm đầu 
vào hầm phân nữa. Cũng như thế, người đã tạo Thiện Nghiệp, khi được 
thọ sanh về Thiên Giới, rất ghê tởm mùi hôi xú uế của loài người xa đến 
một trăm do tuần, thì không còn muốn trở lại nhân loại để báo tin. 


- _ Tuy nhiên, vua PÀY ÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. 


4. Đại Đức KASSAPA KUAMÀRA cho biết một ngày một đêm ở cõi Tam 
Thập Tam Thiên bằng một trăm năm ở Nhân Loại. Tuổi thọ của Chư 
Thiên ở Cõi Tam Thập Tam Thiên là một ngàn năm. Một vị được sanh 
về cõi này, liền thọ hưởng Ngũ Dục Lạc đến hai ba ngày đêm, mới trở về 
Nhân Loại đề báo tin thì lúc đó đức Vua đã băng hà lâu rồi. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và đức Vua 
không tin có Chư Thiên và tuôi thọ của Chư Thiên. 


5. Với thí dụ, một người sanh ra đã mù mắt, không thấy được các sắc tối 
hay sáng, không thấy được các màu sắc, không thấy được các sắc thô 
cứng hay tế nhị, không thấy được các vì sao, mặt trời, mặt trăng, thì 
không thê nói các sự vật ấy không có hiện hữu trên đời. Cũng như vậy, 
vua PÀYÀSI không thể thấy được Chư Thiên ở cõi Tam Thập Tam 
Thiên và biết được tuổi thọ của Chư Thiên băng con mắt thịt của mình 
được. Chỉ có những vị Sa Môn, Bà La Môn, sông những nơi hẻo lánh 
trong rừng, ít có tiếng động. Và tại những nơi ây, các vị này sống không 
phóng dật, tính tấn, tinh cân, làm cho Thiên Nhãn thanh tịnh thây được 
đời này, đời sau, và thấy được các loại Hóa Sanh. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và Vua còn 
cho biết có những vị Sa Môn, Bà La Môn giữ giới, thiện tánh, ham 
sống ngại chết, ham sướng ngại khổ, đã dùng nhiều phương tiện để tự 
sát với ý nghĩ là: “Sau khi chúng ta chết rôi, đời chúng ta sẽ được tốt 
đẹp hơn. ” 


6. Với một thí dụ, một người Bà La Môn có hai vợ, một vợ có con trai 12 
tuổi, một vợ đang mang thai, sắp đến kỳ sanh nở. Rồi người Bà La Môn 
ấy mệnh chung. Người con trai đòi lấy hết tất cả tài sản ở người vợ lẻ 
mặc cho sự nài nỉ của nữ Bà La Môn này chờ sanh con xong, rõ biết trai 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 141 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





hay gái, rồi hãy chia gia tài cho được thích hợp. Nóng lòng, nữ Bà La 
Môn này đã dùng dao rạch bụng mong sớm biết được thai bảo ấy là trai 
hay gái. Như vậy, người đàn bà ấy đã hại đời sống của mình, hại luôn 
cải thai, và hại luôn tài sản của mình vì đã đi tìm của thừa tự một cách 
ngu xuẩn và si mê, nên gặp phải sự nguy hiểm và tai nạn. 


Cũng vậy, vì sự ngu xuân và si mê, vua PÀY ÀSI phải gặp nguy hiểm và 
tai nạn khi Ngài đã đi tìm đời sau một cách vô trí, tương tự như nữ Bà La 
Môn ấy vậy. Với những vị Sa Môn, Bà La Môn giữ giới, có thiện tánh 
thì không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín. Vì có Trí, các vị ấy chờ 
chín muôi đến. Phải cần biết thiết thực giá trị cuộc sống của mình trong 
đời để làm nhiều thiện, công đức vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc 
cho chúng sanh, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư 
Thiên và Nhân Loại. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và Vua viện 
dẫn một câu chuyện về một người ăn trộm phạm tội, bị lãnh hình phạt 
bỏ vào cái chum, đậy nắp lại, và nổi lửa đốt cháy người ấy. Sau khi 
chết, mở nắp chum ra, thì không thấy linh hồn của người chết đi ra. 


7. Với thí dụ, vua PÀYÀSI đi nghỉ trưa với một giác ngủ ngon, thấy những 
cảnh mộng hoan lạc ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ, thì những 
người đứng hầu hạ cho Vua cũng không thấy được linh hồn của Vua có 
đi ra hay vào. Cũng như vậy, cũng không thể thấy được linh hồn của 
người đã chết có đi vào hay đi ra. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và Vua viện 
dẫn một câu chuyện về một người ăn trộm phạm tội, bị thọ lãnh hình 
phạt, đem cân sống, rồi lẫy dây thắt cô cho đến chết, và khi đem cân 
lại thì thấy có sự sai khác. Khi còn sống, thì thấy nhẹ, mềm mại, nhu 
nhuyến, nhưng khi đã chết thì lại nặng hơn, cứng hơn, và không còn 
nhu nhuyến. 


8. Với thí dụ, một thỏi sắt được cân và đem đốt cháy đỏ trọn ngày, rồi đem 
cân lại sau khi đã nguội lạnh, thì thấy có sự sai khác. Khi nóng đỏ thì 
thỏi sắt nhẹ, mềm, và nhu nhuyễn hơn, nhưng khi thỏi sắt đã nguội lạnh 
thì nặng hơn, cứng hơn, và không còn nhu nhuyến. Cũng như vậy, khi 
thân này có tuổi thọ, còn tâm thức, có sức nóng thì nó nhẹ hơn, mềm mại 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 142 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





hơn, và nhu nhuyễn hơn. Nhưng khi thân này không còn tuôi thọ, không 
có sức nóng, và không còn tâm thức thì nó nặng hơn, cứng hơn, và không 
còn nhu nhuyên. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và Vua viện 
dẫn một câu chuyện về một người ăn trộm phạm tội, bị thọ lãnh hình 
phạt, rồi đem giết đi, và lột da ngoài vào trong, lóc thịt thấu đến 
xương tủy, đánh đập khắp cùng tử thi, nhưng vẫn không thấy được 
linh hồn của người ây đi ra. Cho dù có đủ lục căn và lục trần, nhưng 
người ấy vẫn không có cảm thọ. 


9. Với thí dụ, một người thôi tù và, cầm tù bằng vỏ ốc, và đi đến biên giới. 
Người này thôi tù và ba lần, đặt ống tù và xuống đất, và ngồi xuống một 
bên. Có người đến hỏi, “Tiếng khả ái, đẹp đẽ, mê ly hắn dẫn, đầy rung 
cảm ấy từ đâu?” Khi được biết là từ nơi chiếc tù và phát ra, họ đã đặt 
chiếc tù và nằm ngữa, dựng đứng, dốc đầu xuống, lấy tay đánh cùng 
khắp tù và (đủ mọi hình thức), và ra lệnh tù và hãy phát âm, nhưng cũng 
không được như ý. Bởi vì chiếc tù và chỉ phát âm khi có người phụ 
trợ, có sự nỗ lực phụ trợ, và có thôi phụ trợ. 


Cũng như vậy, thân này phải có tuổi thọ phụ trợ, có hơi nóng phụ trợ, và 
có tâm thức phụ trợ, thì thân mới có hành động, và lục căn tiếp xúc lục 
trần thì khởi lên cảm thọ. Và ngược lại, nếu không có tuổi thọ phụ trợ, 
không có hơi nóng phụ trợ, và không có tâm thức phụ trợ, thì thân này 
không có hành động, và không có lục căn tiếp xúc lục trần thì cũng 
không khởi lên cảm thọ. 


-_ Tuy nhiên, vua PÀYÀSI vẫn giữ quan điểm của mình. Và Vua viện 
dẫn một câu chuyện về một người ăn trộm phạm tội, bị thọ lãnh hình 
phạt, rôi đem đi cắt thịt, cắt gần, cắt Xương, thấu đến xương tủy, 
nhưng vẫn không thấy được linh hồn của người ấy đi ra. 


10. Với thí dụ, một người bện tóc thờ lửa, thấy một đứa bé bị quăng bỏ 
trong ngôi nhà trống, đem về nuôi dưỡng trong một ngôi nhà lá, tại một 
khu rừng. Khi đứa bé đến tuổi mười hay mười hai, người cha có việc 
phải xuống đồng băng và căn đặn người con phải chăm sóc ngọn lửa, 
đừng để nó tắt. Nếu lửa có tắt thì phải biết dùng búa nhỏ, củi khô, đồ 
quay để nhóm lửa, nhen lửa lại, và chăm sóc ngọn lửa. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 143 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Vì mãi vui chơi, khiến lửa tắt lịm, đứa bé lấy búa chẻ đồ quay lửa với ý 
nghĩ, “2ø sẽ fìm thấy lửa, ” nhưng chẻ mãi cho đến vụn nhỏ, lại đem ra 
sàng trước gió lớn, cũng không tìm thấy lửa. Sau khi xong việc ở đồng 
bằng, người cha trở về thấy ngọn lửa bị tắt, và được nghe người con 
thuật lại hết mọi hành động của mình để tìm ra lửa, để nhen nhóm lại 
ngọn lửa đã tắt. Người bện tóc thờ lửa liền suy nghĩ, “đứa bé này thật 
ngu sỉ và kém thông mình. Sao lại đi tìm lửa một cách thiếu suy tư như 
thế này!” Sau đó, người cha đã chỉ dạy lại và thực hành trước mắt cho 
người con được thấu hiểu rõ ràng. 


Cũng như vậy, vua PÀYÀSI đã đi tìm đời sau một cách ngu sĩ và kém 
thông minh, kém suy tư, sẽ phải dân thân vào sự bât an và đau khô 
trường kỳ. Hãy nên từ bỏ Ác Tà Kiên ây! 


- _ Dầu được khuyên bảo như thế, vua PÀYÀSI cũng không thể từ bỏ 
Ác Tà Kiến vì sợ sự phê bình của vua PASENÀDI và các vua khác, 
cho dù phải bị tức giận, phải bị lừa gạt, và vì tự trọng, vua PÀYÀSI 
phải chấp chặt vào Ác Tà Kiến này. 


11. Với thí dụ, có hai đoàn lữ hành, mỗi đoàn có một vị lãnh đạo với 500 cỗ 
xe vượt qua bãi sa mạc. Đoàn thứ nhất đi không được bao lâu thì bị lâm 
nạn, tất cả đều gặp phải sự bất hạnh và tai nạn. Tất cả loài người và thú 
vật trong lữ đoàn ấy đều bị Dạ Xoa phi nhân ăn thịt, chỉ còn xương để 
lại vì bị người lãnh đạo ngu si hướng dẫn. Đoàn thứ hai, vượt qua sa 
mạc được an toàn và thu lượm được những vật quý giá vì được hướng 
dẫn bởi một vị lãnh đạo sáng suốt. Cũng như vậy, vua PÀYÀSI ngu si, 
không có trí sẽ gặp hoạn nạn vì đã đi tìm kiếm đời sau một cách thiếu 
suy tư, giống như người lãnh đạo đoàn thứ nhất vậy. 


-_ Dầu được khuyên bảo như thế, vua PÀYÀSI cũng không thê từ bỏ 
Ác Tà Kiến vì sợ sự phê bình của vua PASENÀDI và các vua khác, 
cho dù phải bị tức giận, phải bị lừa gạt, và vì tự trọng, vua PÀYÀSI 
phải chấp chặt vào Ác Tà Kiến này. 


12. Với thí dụ, có một người nuôi heo thấy một đồng phân khô bị quăng bỏ 
và nghĩ đống phân khô này sẽ làm thành thức ăn cho các con heo của 
mình. Rồi cởi áo bên ngoài, bỏ đống phân khô vào áo, cột lại, và đội lên 
đầu đi về nhà. Đi giữa đường, một con mưa lớn trái mùa xây ra. Đống 
phân khô ấy bị nước thắm vào, chảy ra thành giọt, làm cho người nuôi 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 144 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





heo bị lắm lem phân cho đến đầu móng tay, chăng tìm lấy một giá trị 
nào lợi ích. Cũng như vậy, vua PÀYÀSI chẳng khác nảo như người đội 
đống phân khô lên trên đầu và đi trong mưa gió vậy. Hãy từ bỏ Ác Tà 
Kiến vì nó dẫn đến sự đau khổ, bất hạnh lâu dài. 


-_ Dầu được khuyên bảo như thế, vua PÀYÀSI cũng không thể từ bỏ 
Ác Tà Kiến vì sợ sự phê bình của vua PASENÀDI và các vua khác, 
cho dù phải bị tức giận, phải bị lừa gạt, và vì tự trọng, vua PÀYÀSI 
phải chấp chặt vào Ác Tà Kiến này. 


13. Với thí dụ, có hai người đánh bạc đồ con xúc xắc. Một con bạc mỗi lần 
thua liền ngậm con xúc xắc thất bại, nhưng không được biết con xúc xắc 
ây đã bị người kia bôi thuốc độc, nên phải gặt hái nhiều đau đớn. Cũng 
như vậy, vua PÀYÀSI chăng khác nảo như người đánh bạc, ngậm con 
xúc xắc có tâm thuốc độc vậy. Hãy từ bỏ Ác Tà Kiến vì nó dẫn đến sự 
đau khô, bất hạnh lâu dài. 


-_ Dầu được khuyên bảo như thế, vua PÀYÀSI cũng không thê từ bỏ 
Ác Tà Kiến vì sợ sự phê bình của vua PASENÀDI và các vua khác, 
cho dù phải bị tức giận, phải bị lừa gạt, và vì tự trọng, vua PÀYÀSI 
phải chấp chặt vào Ác Tà Kiến này. 


14. Với thí dụ, có hai người đi từ làng này sang làng nọ. Trên đường đi, 
một người ôm chặt giữ lấy một đồng gai quãng bỏ bên đường lúc ban 
đầu đã lượm nhặt được và quyết không thay đổi ý kiến, cho dù trên 
đường gặp rất nhiều vật có giá trị hơn đồng gai khô. Còn người kia, thì 
biết bỏ đi những vật không có giá trị và chỉ giữ lẫy những vật có giá trị 
mà thôi. Cuối cùng cả hai người đều về lại nhà. Với người chỉ ôm giữ 
lây đồng gai khô mang về tới nhà, làm cho cha mẹ không được vui, vợ 
con không được vui, bạn bẻ không được vui, và chính người ẫy cũng 
cảm thọ không được vui. Còn người thứ hai thì đem về nhà một bao 
vàng ròng, làm cho cha mẹ người ấy được vui, vợ con người ấy được 
vui, bạn bè người ấy cũng được vui, và chính người ấy cũng cảm thọ 
hạnh phúc hoan hỷ. Cũng như vậy, vua PÀYÀSI chăng khác nào như 
người khư khư ôm giữ lấy đống gai khô, mà không chịu thay đổi ý kiến 
vậy. Hãy từ bỏ Ác Tà Kiến vì nó dẫn đến sự đau khổ, bất hạnh lâu dài. 


*. Với nhiều luận chứng và thí dụ diễn giải của đại đức MAHÀKASSAPA 
đê vua PAYASI từ bỏ Ác Tà Kiên của mình, nhưng vua PAYASTI vân 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 145 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





nhất định giữ lẫy Ác Tà Kiến. Cuối cùng, Vua cho biết là chính Vua đã 
hoan hỷ ngay với những câu ví dụ đầu tiên, tuy nhiên, vì muốn được 
nghe cho thấu triệt với những câu giải đáp thông minh tuyệt diệu của Đại 
Đức mà Vua đã giả làm như không chấp nhận các câu trả lời. Và sau đó, 
vua PÀYÀSI đã xin quy ngưỡng Tam Bảo và xin Đại Đức làm chỗ y chỉ 
cho đến trọn đời. Vua ngỏ lời xin Đại Đức chỉ dạy việc thiết lễ một đại 
tế đàn đề được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dải. 


I. Đại đức KUMÀRA KASSAPA hướng dẫn vua PÀYÀSI thực hiện đại lễ tế 
đàn đúng theo Chánh Pháp 


*- Với lễ tế đàn được làm Phi Pháp, Tà Đạo thì không đem lại quả báo lớn, 
lợi ích lớn, danh tiếng lớn, và không được quảng bá rộng lớn. Cũng ví 
như người làm ruộng đi vào rừng, đem theo hạt giống và cày. Và trên 
một khoảng đất không cày bừa, không có mầu mỡ, giữa những gốc cây 
chưa được đảo lên, người ấy gieo những hột giống xuống, những hột 
giống ấy bị hư sứt, bị thúi mục, bị gió và sức nóng phá hại, trái mùa, 
không có điều kiện thuận tiện, và thần mưa không cho mưa đúng thời, để 
đâm chồi nầy lộc, và gặt hái không được như ý muốn. 


*- Với lễ tế đàn được làm Chánh Pháp, Chánh Đạo thì đem lại quả báo lớn, 
lợi ích lớn, danh tiếng lớn, và được quảng bá rộng lớn. Cũng ví như 
người làm ruộng đi vào rừng đem theo hạt giống và cày. Và trên một 
khoảng đất có cày bừa, có mâu mỡ, giữa những gôc cây đã được đảo lên, 
người ấy gieo những hột giống xuống, những hột giống ấy không bị hư 
sứt, không bị thúi mục, không bị gió và sức nóng phá hại, thuận mùa, có 
điều kiện thuận tiện, và thần mưa cho mưa đúng thời, để đâm chôi nây 
lộc, và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. 


HIL Vua PÀYÀSI tổ chức lễ tế đàn không hoàn bị và mạng chung thọ sanh vào 
Chúng Tứ Đại Thiên Vương 


* Với những vật phẩm đem cho những người nghèo, người vô gia cư, 
người ăn xin, cho đến các vị Sa Môn, Bà La Môn, vua PÀYÀSI đã bồ thí 
không được hoàn bị vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí 
không có suy tư, vì đã bố thí các đồ vật phế thãi, và sau khi thân hoại 
mạng chung, phải thọ sanh vào Hội Chúng Thiên của Tứ Đại Thiên 
Vương, trong cung điện trống không của SERÌSAKA. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 146 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Cùng lúc ấy, có một thanh niên cũng làm việc bố thí nhưng với việc bố 
thí một cách hoàn bị vì đã bố thí do tự tay mình làm, vì đã bố thí có suy 
tư, vì đã bố thí các đồ vật thượng phẩm, và sau khi thân hoại mạng 
chung, được thọ sanh vào Hội Chúng Thiên của Tam Thập Tam Thiên. 


* Thiên Tử PÀYÀSI đi đến đề thuật lại giữa hai câu chuyện bó thí này cho 
đại đức GAVAMPATI, lúc Đại Đức đang nghỉ trưa tại cung điện 
SERÌSAKA, và muốn nhờ Đại Đức đi trở về thế giới nhân loại loan báo 
cho mọi người được biết qua hai việc bồ thí này, và việc gặt hái nhiều kết 
quả lợi ích. 


D. Kết Luận: 


Đại đức GAVAMPATI đem thuật lại câu chuyện bố thí để tất cả mọi người được 
hiểu biết. 


BÀI 24: KINH BA LÊ (PÀTIKA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết Pháp Thoại này tại Tịnh Xá của du sĩ BHAGGAVA, trong 
thành ANUPIYA, ở giữa bộ lạc MALLA. 


B. Duyên Khởi: 


Do du sĩ BHAGGAVA đem câu chuyện một đệ tử của đức Phật, có tên là 
SUNAKKHATTTA, thuộc bộ lạc LICCHAVI, đã tuyên bô từ bỏ đức Thê Tôn. 


C. Chánh Kinh: 
I_ Đức Phật trả lời về vẫn đề từ bỏ của SUNAKKHATTA 
1. Về vấn đề Thần Thông 


* Thật sự không phải là vẫn đề từ bỏ, mà chỉ là những vấn đề Tà Kiến, 
mà SUNAKKHA TTA đã nuôi dưỡng và khai thác vì không được thỏa 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 147 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





mãn như ý muôn, nên mới đê cập đên vân đê từ bỏ đức Thê Tôn và ra 
đi. 


* Vấn đề Thần Thông, vấn đề khởi nguyên thế giới là những vấn đề cho 
dù đức Phật tuy có thực chứng, thực chứng tri, nhưng Ngài không chú 
trọng vì không lợi ích và không liên quan đến chỗ tận diệt khô đau, 
đưa đến giải thoát khổ đau. 


*. Đức Phật kế lại câu chuyện của lõa thể KORAKKATTIYA và lõa thê 
KANDARAMASUKA sống ở VESÀLI, cùng với lõa thể 
PÀTIKAPUTTA sống ở VESÀLI. 


(1) Lõa thể KORAKKHATTIYA tu theo hạnh chó, đi bốn chân, bò 
lết trên đất, lây miệng mà ăn các vật thực. Đức Phật cho biết sau 
bảy ngày sẽ bị trúng thực mà chết, sẽ bị quăng trong nghĩa địa đặt 
trên đống cỏ BÌRANA, và sau khi chết sẽ tái tục thuộc loại 
KÀLAKAMIÀ, một trong loại ASURÀ thấp kém nhất. 


(2) Lõa thể KANDARAMASUKA phát nguyện thọ trì bảy giới hạnh 
như sau đên trọn đời: 


e_ Theo hạnh lõa thể, không mặc quần áo. 

e© Sống Phạm Hạnh, không có hành dâm. 

e©_ Tự nuôi sống với rượu và thịt, không phải với cháo và cơm. 

e Không bao giờ đi qua tháp UDANA, phía Đông thành 
VESÀLI 

e Không bao giờ đi qua tháp GOTAMAKA, phía Nam thành 
VESÀLI 

e Không bao giờ đi qua tháp SATTAMBA, phía Tây thành 
VESÀLI. 

e Không bao giờ đi qua tháp BAHUPUTTA, phía Bắc thành 
VESÀLI. 


* Nhờ tuân thủ bảy giới hạnh này, mà được sự cúng dường tối 
thượng, được danh xưng tối thượng tại làng VAJJI. Đức Phật cho 
biết không bao lâu, lõa thể KORAKKHATTIYA sẽ sống mặc áo và 
lập gia đình, ăn cơm cháo, đi vượt qua các tháp ở VESÀLI, và bị 
chết mắt hết cả danh xưng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 148 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(3) Lõa thể PÀTIKAPUTTA sống ở VESÀLI, được cúng dường và 
danh xưng tối thượng ở làng VAIJL, khởi lên tư tưởng muốn 
thách đố đức Phật đấu pháp Thượng Nhân Thần Thông nhờ trí 
lực của minh. Tuy nhiên, đức Phật cho biết rằng, 
PÀTIKAPUTTA không dám đối diện với Ngài Vì 
PÀTIKAPUTTA không có Tàm Quý, nói sai sự thật, như đã nói 
không đúng sự thực về việc thọ sanh của vị tướng quân AJITA là 
sẽ phải thác sanh vào Đại Địa Ngục, nhưng thực ra là được thọ 
sanh về cõi Tam Thập Tam Thiên. 


* Tât cả những sự việc mà đức Phật đã tuyên bô trước, đêu có xảy ra 
đúng như thực, đên cả ba vị lõa thê này. 


2. Về vấn đề khởi nguyên thế giới 


* Đức Phật rõ biết khởi nguyên thế giới, nhưng Ngài không có chấp 
trước, tự thân thâu hiệu được sự an tịnh, và chính nhờ chứng ngộ sự 
an tịnh này mà Ngài không rơi vào lâm lôi. 


* Có một số Sa Môn, Bà La Môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới: 


e Theo truyền thống là do Tự Tại Thiên (ISSARA) tạo ra, do Phạm 
Thiên (BRAHMA) tạo ra. 

e Theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc, do bởi những hạng 
Chư Thiên gọi là KHIDDÀPADOSIKÀ (bị nhiễm hoặc bởi dục 
lạc), mê say trong hý tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong 
hý tiếu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, Chư Thiên ấy thác 
sanh, từ bỏ thân thể của chúng. 

e Theo truyền thông là do nhiễm hoặc bởi tâm trí, do có những hạng 
Chư Thiên gọi là MANOPADOSIKÀ (bị nhiễm hoặc bởi tâm trí), 
sống lâu với thời gian và nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sống 
lâu ngày, nung nấu bởi sự đố ky lẫn nhau, tâm trí của chúng oán 
ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên thân tâm chúng 
mệt mỏi. Các hạng Chư Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân của chúng. 

e Theo truyền thống là do sự Vô Nhân sanh, từ Vô Tưởng Hữu Tình. 
Khi một Tưởng niệm khởi sanh lên, thời các Phạm Thiên ây thác 
sanh, từ bỏ thân Phạm Thiên của mình. 


I. Đức Phật xác nhân một vài quan niệm sai lâm của ngoại đạo 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 149 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Ngoại đạo bài xích đức Phật một cách không thật, trống không, hư ngụy, 
giả dối, và cho rằng, “$ø Ä#ôn GOTAMA và các tỳ khưu là điên đảo vì 
Sa Môn GOT4MA đã tuyên bố là khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải 
thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là bất tịnh. ” 


* Tuy nhiên, sự thật là đức Phật đã tuyên bố như sau: “Khi một ai đạt đến 
thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là thanh tịnh. ” 


* Sự xác nhận nảy thật vô cùng quan trọng, vì ở đây, đức Phật đã chứng 
minh thái độ lạc quan, tích cực, hướng thiện, đầy lòng tin tưởng giáo lý 
của Ngài, để trả lời những câu thiên cận cho rằng đạo Phật là bi quan, 
yếm thế, tiêu cực. 


D. Kêt Luận: 


Khi đức Thế Tôn dứt lời Pháp Thoại này, du sĩ BHAGGAVA hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của Ngài. 


_— 00000------------ 
BÀI 25: KINH ƯU ĐÀM BÀ LA SƯ TỬ HÓNG (UDUMBARIKÀ 
SÌHANÀDA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Từ núi GIJHAKÙTA thuộc RÀJAGAHA, đức Phật đi đến vườn nuôi dưỡng chim 
Không Tước, bên bờ sông SUMAGADHÀ, đê đàm thoại với du sĩ NIGODHA, 
liên quan đên vân đê tu Khô Hạnh. 


B. Duyên Khởi: 


Gia chủ SANDHÀNA đi đến vườn của nữ hoàng UDUMBARIKÀ để thăm Hội 
Chúng của du sĩ ngoại đạo NIGODHA, và đã so sánh nếp sống ồn ào của Hội 
Chúng NIGODHA với nếp sống an tịnh của Hội Chúng đức Thế Tôn. Nhân đó, du 
sĩ NIGODHA liền thách đồ đức Phật đến biện luận với mình, và xem có thể chận 
đứng ngay, có thê lăn tròn đức Phật như lăn tròn cái bình không. 


C. Chánh Kinh: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 150 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





L Đức Phật thuyết giảng về sự thành tựu khổ hạnh và sự không thành tựu khô 
hanh 


* Đức Phật đề nghị với du sĩ NIGODHA hãy nên vấn hỏi Ngài về vấn đề 
Tối Thắng Khổ Hạnh theo truyền thống của NIGODHA, đã làm cho Hội 
Chúng của Du Sĩ khởi tâm kinh ngạc, “7á là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
đại thần lực, và đại uy lực của Sa Môn GOTAMA, Ngài không đề cập 
đến giáo lý của mình, mà lại đê nghị thảo luận giáo lý của người khác!” 


Và du sĩ NIGODHA đã vấn hỏi: “7h nào là sự thành tựu Khổ Hạnh? 
Thê nào là sự không thành tựu Khô Hạnh?” 


* Theo đức Phật, các hạnh tu Khô Hạnh có thể đưa đến nhiều loại cấu uế 
cho người thực hành. Và có tât cả 16 trường hợp của sự Khô Hạnh đưa 
đên sự câu uê cho người thực hành: 


(1) Do siêng tu Khô Hạnh, phát sanh hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. 

(2) Do siêng tu Khô Hạnh, khởi lên khen mình chê người. 

(3) Do tu hành Khổ Hạnh, trở thành mê say, nhiễm trước, phóng dật. 

(4) Do tu hành Khô Hạnh, được thọ lãnh cúng dường, cung kính, danh 
vọng, trở thành hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. 

(5) Do tu hành Khổ Hạnh, được cung kính, cúng dường, danh vọng, nên 
khen mình chê người. 

(6) Do tu hành Khổ Hạnh, được cung kính, cúng dường, danh vọng, trở 
thành mê say, chấp trước, phóng dật. 

(7)_ Do tu hành Khổ Hạnh, khởi lên sự phân biệt các thức ăn. Với các 
thức ăn thích hợp thì năm giữ, tham đắm, chấp trước, không thấy sợ 
các sự nguy hiểm và không giải thoát khỏi chúng. Với các thức ăn 
không thích hợp thì cố ý từ bỏ. 

(8) Do tu hành Khổ Hạnh, khởi lên sự mong mỏi được sự cúng dường, 
cung kính, danh vọng ở các vua chúa, đại thần, Sát Đề Ly, Bà La 
Môn, v.v... 

(9) Do tu hành Khổ Hạnh, khởi lên sự chống báng những vị Sa Môn, Bà 
La Môn khác, v.v... 

(10) Do tu hành Khổ Hạnh, khởi sanh tật đó, ganh ty đối với các gia đình 
không cung kính, không cúng dường, không lễ bái mình. 

(11) Do tu hành Khổ Hạnh, muốn trở thành người ngồi giữa công chúng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 151 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(12) Do tu hành Khổ Hạnh, không muốn cho mọi người thấy sự khó khăn 
khi đi khất thực giữa các gia đình. 

(13) Do tu hành Khổ Hạnh, còn có tâm ý gian trá, không như thực, làm 
bộ có vẻ bí mật, cố tình nói láo. 

(14) Khi đức Phật hay đệ tử của Ngài thuyết pháp và dùng một phương 
pháp đáng được chấp nhận thì người tu hành Khổ Hạnh lại không 
chấp nhận. 

(15) Người tu hành Khổ Hạnh lại còn hay tức giận và ôm lòng oán thù. 

(16) Người tu hành Khổ Hạnh thường hay giả dối, lừa đảo, tật đố và hà 
tiện, giáo hoạt và ngụy trá, cứng cỏi và quá mạn, có ác ý và bị ác ý 
chi phối, có tà kiến và có tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh 
nghiệm tự thân, cứng đầu, và khó giải thoát. 


*. Và ngược lại với những điều Khổ Hạnh cấu uề trên, là sự Khô Hạnh đạt 
đên sự thanh tịnh, đạt đên sự tôi thượng, và đạt đên sự căn bản cho người 
thực hành. 


*- Tuy nhiên theo đức Phật, những Khổ Hạnh trên, quả thật chưa đạt đến sự 
tôi thượng, chưa đạt đên căn bản, chúng chỉ mới đạt đên vỏ bên ngoài mà 
thôi. 


II. Đức Phật thuyết giảng về những Khổ Hạnh đạt đến Tối Thượng và Căn Bản 
1. Có vị Khổ Hạnh tu Bốn Pháp Ché Ngự: 


e Không có tự sát sanh, không có bảo người khác sát sanh, không có tùy 
hỷ với việc sát sanh. 

e Không có lấy của không cho, không có khiến người khác lấy của 
không cho, không có tùy hý lấy của không cho. 

e Không có nói láo, không có khiến người khác nói láo, không có tán 
thân sự nói láo. 

e Không có tham vọng dục tình, không có khiến người khác có tham 
vọng dục tình, không có tán thán tham vọng dục tình. 


Với người Khổ Hạnh tu hành Bồn Pháp Chế Ngự như vậy, sự Khổ Hạnh chỉ 
có tiễn lên và không có rơi xuống hạ phẩm. 


2. Vị Khô Hạnh tiếp tục tu tập diệt trừ Ngũ Triền Cái: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 152 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e©_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát ly tham ái, gột sạch tâm 
hết tham ái. 

e_ Vị ấy từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, khởi lòng thương 
tưởng mọi loài chúng sanh, gột sạch tâm hết sân hận. 

e_ Vị ấy từ bỏ hôn trầm thùy miên, an trú với tâm thoát ly hôn trầm thùy 
miên, tưởng niệm đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm 
hết hôn trầm thùy miên. 

e©_ Vị ấy từ bỏ trạo hối, an trú với tâm thoát ly trạo hối, nội tâm an tịnh, 
gột sạch tâm hết trạo hồi. 

e© Vị ấy từ bỏ nghi hoặc, an trú với tâm thoát ly nghi ngờ, không còn 
nghi hoặc, gột sạch tâm không còn nghi hoặc đối với các Thiện Pháp. 


3. Vị Khổ Hạnh tiếp tục tu tập phát triển Tứ Vô Lượng Tâm: 


e VỊ ẫy với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vị ẫy an trú, biến 
mãn từ một phương đến nhiều phương, đến cùng khắp vô biên thế giới 
xa gần, với tâm câu hữu với Từ Ái, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 

e© Vị ấy với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vị ấy an trú, biến 
mãn từ một phương đến nhiều phương, đến cùng khắp vô biên thế giới 
xa gần, với tâm câu hữu với Bi Mẫn, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 

e© Vị ấy với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vị ấy an trú, biến 
mãn từ một phương đến nhiều phương, đến cùng khắp vô biên thế giới 
xa gần, với tâm câu hữu với Tùy Hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 

e VỊ ẫy với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vị ẫy an trú, biến 
mãn từ một phương đến nhiều phương, đến cùng khắp vô biên thế giới 
xa gần, với tâm câu hữu với Hành Xã, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 


4. Vị Khổ Hạnh dẫn Tâm hướng đến Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn 
Minh (Sanh Diệt Trí): 


e Vị ấy dẫn Tâm hướng đến Túc Mạng Minh, nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 

e Vị ấy với Thiên Nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 153 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, 
đêu do hạnh nghiệp của chúng. 


HL Du sĩ NIGODHA tác bạch sám hối với đức Thế Tôn 


*- Gia chủ SANDHÀNA nhắc lại lời thách thức của du sĩ NIGODHA đối 
với đức Phật, khiến cho du sĩ NIGODHA phát tâm hối hận, im lặng, ủ rũ, 
sụp xuống, gục đầu, ưu tư, câm miệng, và cuối cùng tác bạch sám hối tội 
lỗi: “Kính bạch đức Thế Tô ôn, con đã phạm tội một cách ngu sỉ, mờ ám, 
bắt thiện, khi con đã nói về Thế Tôn như vậy. Bạch Thể Tôn, mong Thể 
Tôn chấp nhận cho tội ấy là phạm tội, để con ngăn ngừa về sau. ” 


*. Đức Phật xác nhận hiệu năng phương pháp tu hành của Ngài, nêu rõ mục 
đích của Ngài không phải chiếm đoạt đệ tử của bất luận ai, mà chỉ mong 
đem lại sự tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại Phạm Hạnh và 
mục tiêu Vô Thượng cho những ai chân chánh thực hành. 


* Mặc dầu được sự gợi ý ý của đức Phật, nhưng Hội Chúng ngoại đạo của du 
sĩ NIGODHA đã bị Ác Ma che ám tâm thức của họ, cho nên không biết 
tìm sự lợi ích để đến nương tựa vào Ngài, đặng trau giồi đời sống Phạm 
Hạnh. 


D. Kết Luận: 
Đức Thế Tôn rống lên tiếng sư tử hống trong khu vườn của hoàng hậu 


UDUMBARIKÀ dành cho hàng Du Sĩ, Ngài bay trên hư không, và hạ xuống núi 
GIIHAKÙTA. Còn gia chủ SANDHÀNA trở vào thành RÀJAGAHA. 


Bài 26: KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỎNG 
(CAKKAVATTI SÌHANÀDA SUTTA) 


A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này đến Chư Tỳ Khưu Tăng tại MATULÀ, 
xứ MAGADHA. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 154 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





B. Duyên Khởi: 


Đức Phật khuyến khích Chư Tỳ Khưu hãy nên sống tự mình, là ngọn đèn cho 
chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa vào một ai khác, lầy 
Chánh Pháp làm ngọn đèn, nương tựa vào Chánh Pháp, không nương tựa vào một 
øì khác. 


C. Chánh Kinh: 


IL Đức Phật kế lại câu chuyện vua Chuyên Luân Thánh Vương có tên là 
DALHANEMI 


*- Vua DALHANEMI là một vị Pháp Vương, lấy Chánh Pháp trị nước (xả 
thí, trì giới, ban bố của cải, làm việc công ích, chánh trực, dịu hòa, dứt bỏ 
việc ác, vô hại, nhẫn nại, bất đối lập), có đầy đủ bảy món báu, chinh phục 
bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ. 


*- Vị Pháp Vương này khi được biết tin Thiên Bảo Luân lặn xuống nước 
một ít, tức thời rời khỏi vị trí cũ, liền thoái vị, phong Hoàng Tử lên ngôi 
vương Vị, còn tự mình xuất gia, hành Đạo Sĩ, thành vị Vua ân sĩ. Sau khi 
vị ân sĩ xuất gia được bảy ngày, thì Thiên Bảo Luân liền biến mắt. 


* Vị Vua ấn sĩ khuyên bảo Hoàng Tử chớ có không vui, chớ có sầu muộn. 
Khuyên bảo Hoàng Tử hãy nên thực hành Thánh Vương Chánh Pháp và 
đã làm cho Thiên Bảo Luân xuất hiện trở lại. Khi Thiên Bảo Luân hiện 
ra trở lại, Hoàng Tử đã đi nhiếp phục quốc độ, chinh phục quả đất cho 
đến hải biên với Thiên Bảo Luân này và biết dùng Chánh Pháp trị vì 
quốc độ. 


* Cũng giống như Tiên Đế, vị Vua này trị vì quốc độ cho đến khi Thiên 
Bảo Luân rời khỏi vị trí cũ, liền thoái vị, và phong Hoàng Tử lên ngôi 
Vua, còn mình lại đi xuất gia làm vị Vua ẩn sĩ. 


VỊ Thái Tử sau này trị vì đất nước không được sáng suốt, nên nghẻo đói 
lan rộng, trộm cắp khởi sanh, hình phạt được đặt ra, cướp bóc giết hại, 
sát sanh, vọng ngữ tràn lan. Do các Bất Thiện Pháp này đã làm cho tuôi 
thọ loài người giảm thiêu dần dần từ 80,000 năm cho đến chỉ còn 10 năm 
tuổi thọ. Khi tuôi thọ của loài người chỉ còn 10 năm, thì ác tâm rất mãnh 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 155 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





liệt, sân tâm rât mãnh liệt, dục tâm rât mãnh liệt, và loài người sát hại lân 
nhau hệt sức khủng khiệp. 


* Những người sống sót còn lại mới hồi tâm, tích cực trau giỗi các thiện 
sự. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ chúng sanh được tăng thịnh, 
sắc đẹp được tăng thịnh, tăng dần lên đến 80,000 năm tuổi thọ. Khi tuổi 
thọ loài người lên đến 80,000 năm, ở kinh đô KETUMATTÌ, có vị Chuyển 
Luân Thánh Vương tên là SANKHA ra đời, là một vị Pháp Vương, lẫy 
Chánh Pháp trị vì quốc độ với đầy đủ bảy món báu, chinh phục bốn thiên 
hạ, trị vì các quốc độ. Và khi tuôi thọ loài người lên đến 80,000 năm, có 
đức Phật tên là METTEYYYA hiện hữu trên đời, lây Chánh Pháp độ 
sanh. 


I. Đức Phật khuyên bảo Chư Tỳ Khưu tăng hãy nên tìm cầu sư lợi ích 


*. Đức Phật khuyến khích Chư Tỳ Khưu hãy nên sống tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa vào 
một ai khác, lẫy Chánh Pháp làm ngọn đèn, nương tựa vào Chánh Pháp, 
không nương tựa vào một gì khác. 


* Hãy nên gìn giữ uy nghi Chánh Hạnh, khép mình trong giới hạn cho 
phép của mình, và như thế, sẽ làm cho tuôi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp 
được tăng thịnh, an lạc được tăng thịnh, tài sản được tăng thịnh, thế lực 
được tăng thịnh. 


*. Lấy Chánh Pháp tu tập để được năm điều tăng thịnh: 


e_ Tu tập Tứ Thần Túc làm cho tuôi thọ tăng thịnh. 

° Sông giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
PÀTIMOKKHA, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh, và tu học trong giới pháp, làm cho sắc 
đẹp tăng thịnh. 

e Trau giỗi và phát triển Tứ Thiền Định làm cho sự an lạc được tăng 
thịnh. 

e An trú và biến mãn Tứ Vô Lượng Tâm làm cho tài sản được tăng 
thịnh. 

e_ Diệt tận các Lậu Hoặc làm cho thế lực được tăng thịnh. 


D. Kết Luận: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 156 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Đức Phật quán sát và thấy không có uy lực nào khác, khó nhiếp phục hơn uy lực 
của Ma Vương. Chính do vậy, đức Phật khuyên khích Chư Tỳ Khưu nên chấp 
nhận và thực hành những Thiện Pháp này, mà công đức được tăng thịnh. Sau khi 
đức Phật dứt lời Pháp Thoại này, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của 
Ngài. 


BÀI 27: KINH KHỞI THẺ NHÂN BÓN (AGGAÑÑA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho hai vị Bà La Môn, có tên là 
VÀSETTHA và BHÀRADVÀJÀ, tại PUBBÀRÀMA, ở lầu của MIGÀRAMÀTTU, 
thành SÀVATTHI. 


B. Duyên Khởi: 


Hai vị Bà La Môn, VÀSETTHA và BHÀRADVÀJÀ, khởi tâm muốn xuất gia để 
trở thành hai vị Tỳ Khưu, nhưng đã bị các vị Bà La Môn khác chỉ trích với những 
lời phi báng thật chí tình, phi báng thật toàn diện vì xem như hai người này từ bỏ 
giai cấp tôi thượng là giai cấp Bà La Môn và đi xuống giai cấp hạ tiện là giai cấp 
Sát Đề Ly. 


C. Chánh Kinh: 
IL_ Đức Phật phủ nhận giá trị tối thượng của giai cấp Bà La Môn và xác nhận 
sự bình đăng của bôn giai câp theo hành vi Thiện và Ác của mình 


* Có bốn giai cấp hiện hữu: Sát Để Ly (KHATTIYA), Bà La Môn 
(BRÀHMANÀ), Phệ Xá (VESSÀ), và Thủ Đà La (SUDDA). 


* Bất luận người nào thuộc một trong những giai cấp trên mà thực hành Ác 
Nghiệp, thì quả thật xứng bị chỉ trích, và ngược lại, thực hành những 
Thiện Nghiệp, thì thật xứng được tán thán khen ngợi. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 157 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Nếu có ai trong bốn giai cấp ấy là một vị Tỳ Khưu, một vị A La Hán đã 
diệt tận mọi Lậu Hoặc, thành tựu Phạm Hạnh, đã đạt mục đích tối 
thượng, Hữu Kiết Sử đã diệt, nhờ Chánh Trí đã được giải thoát, vị ấy sẽ 
được xem là tối thượng so với bốn giai cấp vì xứng với Pháp, không phải 
không xứng với Pháp. 


* Đức Phật xác định chính Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong 
đời này và đời sau. Một dẫn chứng điển hình là vua PASENADI, nước 
KOSALA, đã tôn kính, lễ độ, đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, và đối xử với 
đức Phật rất lễ độ, phải phép. Vì răng vua PASENADI của KOSALA 
biết tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp. 


* Đệ tử của đức Phật với lòng tín được an trí, có căn để, một lòng tin 
không bị lôi kéo, an trú, và chắc chắn trong Chánh Pháp, xứng danh là 
“con chính tông của đức Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do Pháp sanh, do 
Pháp tạo, là con cháu thừa tự của Pháp” vì có những chữ đồng nghĩa với 
đức Thế Tôn là “Pháp Thân, Phạm Thân, Pháp Thẻ, Phạm Thể.” 


II. Đức Phật đề cập đến khởi nguyên thế giới và sự hình thành bốn giai cấp 
trong xã hội 


1. Đức Phật đề cập đến khởi nguyên Thế Giới 


*- Khi Thế Giới này được chuyên thành, thì một số lớn chúng sanh từ cõi 
Quang Âm Thiên (ÀBHASSARA) thác sanh qua tại đây. Do Ý sanh, 
nuôi dưỡng bằng Hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống 
trong sự quang vinh, và sống như vậy được một thời gian lâu dài. 


* Lúc bấy giờ, vạn vật trở thành một Thế Giới toàn nước đen sâm, một 
màu đen khiến mắt phải mù. Mặt trời, mặt trăng không hiện ra. Sao và 
chòm sao không hiện ra. Không có ngày và đêm, không có tháng và nửa 
tháng, không có năm và thời tiết, không có đàn ông và đàn bà, chỉ có một 
loài hữu tình mà thôi. 


*- Sau một thời gian khá lâu, vị của đất tan ra trong nước, như bọt nổi lên 
trên mặt cháo, sữa nóng đang nguội dân, cũng vậy đất hiện ra. Đất này 
có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ hay 
thuần túy nhũ tô, vị của đất như mật ong thuần tịnh. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 158 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Có loài hữu tình khởi lên tánh Tham, lấy tay nếm vị của đất, vị ấy thắm 
vào thân, và tham ái khởi lên. Các vị khác cũng bắt chước làm giống 
như vậy. Rồi các hữu tình bắt đầu thưởng thực vị của đất, bằng cách bẻ 
từng cục đất với bàn tay, thì ánh sáng của chúng biến mất. Khi ánh sáng 
của chúng biến mất thì mặt trời, mặt trăng hiện ra, sao, và chòm sao hiện 
ra, ngày và đêm hiện ra, nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện 
ra. Như vậy, thế giới này bắt đần hình thành trở lại. 


* Vì các hữu tình thưởng thức vị của đất, lây đất làm món ăn trong thời 
gian khá lâu, nên sắc thân của chúng trở thành cứng rắn và sắc đẹp của 
chúng trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp và có hạng hữu 
tình không có sắc đẹp. Do đó, chúng khởi sanh kiêu mạn và kiêu ngạo 
sắc đẹp của chúng, vị của đất biến mất. Khi vị đất biến mắt, chúng hội 
họp lại và kêu than: 7i vị ngom! Ôi vị ngon!” 


* Khi vị của đất biễn mất với các hữu tình ẫy, có một loại nắm hiện ra, như 
hình mai con rắn, có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại nắm này 
giống như đề hồ hay thuần túy nhũ tô. Vị của nắm đất như mật ong 
thuần tịnh. Những hữu tình bắt đầu ăn thứ nắm đất này, lây nắm đất làm 
thức ăn, lấy nấm làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên sắc thân 
của chúng trở thành cứng rắn, và sắc đẹp của chúng trở thành sai biệt. 
Có hạng hữu tình có sắc đẹp, và có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Do 
đó, chúng khởi sanh kiêu mạn và kiêu ngạo sắc đẹp của chúng, nắm đất 
biến mắt. 


*- Khi nắm đất biến mất, cỏ và cây leo hiện ra, như loại cây tre hiện ra. 
Loại cây leo này có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây leo này 
giống như đề hỗ, thuần túy nhũ tô. Vị của loại cây leo này như mật ong 
thuần tịnh. Những hữu tình bắt đầu ăn thứ cây leo này, lẫy cây leo làm 
thức ăn, lẫy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên sắc thân 
của chúng trở thành cứng răn, và sắc đẹp của chúng trở thành sai biệt. 
Có hạng hữu tình có sắc đẹp, và có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Do 
đó, chúng khởi sanh kiêu mạn và kiêu ngạo sắc đẹp của chúng, cỏ và cây 
leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, chúng hội họp lại và kêu than: 
“Ôi, cái này thuộc chúng ta. Ôi, hại thay cho chúng ta. Nay cỏ và cây 
leo đã biến mắt. ” 


* Khi cỏ và cây leo biến mắt, cây lúa xuất hiện tại các khoảng trống, không 
có vỏ, không có cám, có mùi thơm, và hột trơn nhăn. Chỗ nào, vào buổồi 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 159 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





chiều chúng mang đi ăn chiều, thì tại chỗ ẫy, vào buôi sáng lúa lại mọc 
lớn và chín. Chỗ nảo, vào buổi sáng chúng mang đi ăn sáng, thì tại chỗ 
Ấy, vào buồi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không gián đoạn. Những hữu 
tình bắt đầu thưởng thức lúa mọc tại khoảng trồng, lẫy lúa làm thức ăn, 
lây lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên sắc thân của chúng 
trở thành cứng rắn, và sắc đẹp của chúng trở thành sai biệt. Về phái nữ, 
nữ tánh xuất hiện. Về phái nam, nam tánh xuất hiện. Phái nữ nhìn phái 
nam hết sức kỹ lưỡng, phải nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng, như vậy 
tình dục khởi lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu. Do sự ái luyến, 
chúng làm các hạnh dâm. Lúc bấy giờ, những hữu tình ấy thấy làm các 
hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, người thì quăng tro, người thì 
quăng phân bò với những lời chỉ trích: “ấy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết 
đi, đồ ô uế! Sao một loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác 
như vậy. ” 


*- Lúc bấy giờ, việc hành dâm được xem là phi pháp, và các loài hữu tình 
ấy hành dâm không được phép vào làng hay xã một tháng, hay cả hai 
tháng. Vì những hữu tình ấy, lúc bấy giờ bị chỉ trích mau chóng vì hành 
động phi pháp, nên chúng bắt đầu làm nhà cửa để che dấu những hành 
động phi pháp của chúng. 


* Có loài hữu tình bản tánh biếng nhác, sợ mỏi mệt, nên đi cắt lúa đem về 
nhà dự trữ để ăn cả một ngày, hai ngày, rất nhiều ngày. Từ việc bắt đầu 
tích trữ lúa để ăn, cám bắt đầu bao bọc hạt gạo trơn nhẫn, và vỏ lúa bao 
bọc hạt lúa. Cây lúa bị cắt không lớn lên được, như vậy có sự gián đoạn 
và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. Các loài hữu tình hội họp 
lại và kêu than, khởi lên sự phân chia lúa và đắp đê ngăn bờ ruộng lúa. 


* Có loài hữu tình với bản tánh biếng nhác, chỉ lo gìn giữ phần của mình, 
đánh cắp phần của người khác, và thưởng thức phần ấy. Loài hữu tình 
đó bị bắt gặp một lần, nhiều lần, chúng bị con người đánh bằng tay, có 
người đánh bằng đá, có người đánh bằng gậy. Như vậy, bắt đầu lẫy của 
không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, và hình phạt 
đánh đập xuất hiện. Các loài hữu tình hội họp lại và kêu than trước cảnh 
trạng của xã hội. 


2. Đức Phật nói đến sự hình thành bốn giai cấp trong xã hội 


a. Hình thành giai cấp KHATTIYÀ (Sát Đề Ly) 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 160 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Các hữu tình hội họp lại và đê cử một người đại diện đê xử lý mọi sự vụ 
trong mọi tình huông và được trả công đức băng lúa. VỊ đại diện ây có 
sắc đẹp nhât, có gương mặt dê nhìn nhât, và được ái luyên nhiêu nhât. 


“Được lựa chọn bởi đại chúng, ” tức là MAHÀ SAMMATTO, đây là danh 
từ đâu tiên được khởi lên. 


“VỊ chủ của ruộng vườn, ” tức là KHATTIVYÀ, đây là danh từ thứ hai 
được khởi lên. 


“Làm cho mọi người hoan hỷ bởi đúng phép tắc” (DHAMMA), tức là 
RAJA (vị vua), đây là danh từ thứ ba được khởi lên. 


Như vậy, là sự khởi lên nguồn gốc của giới vức xã hội của KHATTIYÀ 
theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa những 
loài hữu tình, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, 
không phải phi pháp. Như vậy, Pháp (DHAMMA) là tối thượng ở trên 
đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. 


b. Hình thành giai cấp BRAHMANÀ (Bà La Môn) 


*. Có một số các vị hữu tình từ bỏ các Ác Pháp, Bất Thiện Pháp, tức 
là BRAHMANÀ (Bà La Môn), là danh từ đầu tiên được khởi lên. 
Những vị nảy lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng, tu thiền 
trong những nhà chòi băng lá ấy, và đi vào thành thị hay làng xã để 
sống hạnh khất thực. Chúng suy tư tu tập Thiền, nên danh từ 
JHÀYAKÀ (Thiền Giả) là danh từ thứ hai được khởi lên. 


* Có một số loài hữu tình, không thê tu Thiền trong các chòi bằng lá 
tại khu rừng, liền đi xuống quanh làng, thị xã để làm sách. Các vị 
này không tu Thiền được, nên chúng được gọi là AJHÀYAKÀ 
(Phi Thiền Giả - các vị lập nên các VEDÀ), đây là danh từ thứ ba 
được khởi lên. Khởi đầu, chúng thuộc hạ cấp. Nay chúng được 
xem là cao thượng nhất. 


Như vậy, là sự khởi lên nguồn gộc của giới vức xã hội của 
BRAHMANÀ theo danh từ truyền thống cô xưa. Nguồn gốc của 
chúng là ở giữa những loài hữu tình, không ở ngoài loại nào khác, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 161 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Như vậy, Pháp 
(DHAMMA) là tôi thượng ở trên đời, trong hiện tại và cho cả đời 
sau. 


c. Hình thành giai cấp VESSÀ 


Có một số loại hữu tình sống theo hạnh dâm dục, thiết lập các nghề nghiệp 
sai khác (VISUTFA). Những a1 sông theo pháp dâm dục, thiết lập các nghề 
sai khác nhau, như vậy gọi là VESSÀ, là danh từ đầu tiên được khởi lên. 


Như vậy, là sự khởi lên nguồn gốc của giới vức xã hội của VESSÀ theo 
danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa những loài 
hữu tình, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải 
phi pháp. Như vậy, Pháp (DHAMMA) là tối thượng ở trên đời, trong hiện 
tại và cho cả đời sau. 


d. Hình thành giai cấp SUDDÀ 


Có một số loại hữu tình còn lại, chọn sự săn bắn và theo các nghề hạ liệt, 
nên được gọi là SUDDA, là danh từ đâu tiên được khởi lên. 


Như vậy, là sự khởi lên nguồn gốc. của giới vức xã hội của SUDDÀ theo 
danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa những loài 
hữu tình, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải 
phi pháp. Như vậy, Pháp (DHAMMA) là tối thượng ở trên đời trong hiện 
tại và cho cả đời sau. 


e. Hình thành giai cấp SAMANA (SA MÔN) 


* Từ bốn giai cấp này, tự trách pháp của mình, có một vị xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, sông làm người Sa Môn. Như vậy, giai 
cấp SAMANA (SA MÔN) được khởi lên từ bốn giai cấp này. 


Như vậy, là sự khởi lên nguồn gốc của giới vức xã hội của SAMANA. 
Nguồn gốc của chúng là ở giữa những loài hữu tình, không ở ngoài 
loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Như 
vậy, Pháp (DHAMMA) là tối thượng ở trên đời, trong hiện tại và cho 
cả đời sau. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 162 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Bất luận trong bốn giai cấp trên, có một vị thực hiện Tà Hạnh về 
Thân, Lời, Ý, thì sau khi thân hoại mạng chung, với Tà Nghiệp ấy làm 
nhân duyên sanh vào Khô Thú. Ngược lại, nếu thực hiện Chánh Hạnh 
về Thân, Lời, Ý, thì sau khi thân hoại mạng chung, với Chánh Nghiệp 
làm nhân duyên sanh về Thiện Thú. Nếu làm lẫn lộn, vừa Chánh Kiến 
và Tà Kiến, Chánh Hạnh và Tà Hạnh, thì sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ thọ lãnh vừa khổ thọ và lạc thọ. 


*- Nếu biết sống tự chế về Thân, Lời, Ý, sau khi tu tập Thất Giác Chi, đã 
diệt trừ hoàn toàn các Ác Pháp ngay trong đời hiện tại, các Lậu Hoặc 
đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã 
đạt tới, Hữu Kiết Sử đã diệt trừ, Chánh Trí giải thoát. VỊ â ấy được gọi 
là Tối Thượng trong tất cả giai cấp, đúng với Chánh Pháp, không phải 
phi pháp. 


* Cuối cùng, đức Phật kết luận, nếu luận bàn thì giai cấp Sát Đề Ly là 
tôi thăng, nhưng thật sự chỉ có những ai có giới hạnh và trí tuệ mới 
thật sự Tôi Thượng giữa Chư Thiên và Nhân Loại. 


“Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát Đề Ly tối thắng. 

Ai đu cả Trí Đức, 

Tối thắng giữa Nhân Thiên. ” 


D. Kết Luận: 


Sau khi đức Phật dứt lời Pháp Thoại này, VÀSETTHA và BHÀ-RADVÀIÀ hoan 
hỷ tín thọ lời dạy của đức Thê Tôn. 


Bài 28: KINH TỰ HOAN HỶ (SAMPASÀDANIYA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đại đức SÀRIPUTTA đã nói lên Pháp Thoại này với đức Phật tại NÀLANDÀ, 
trong khu rừng PAVARIKAMBAVANA. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 163 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





B. Duyên Khởi: 


Đại đức SÀRIPUTTA nói lên lòng kính tin vô hạn của mình về phương diện giác 
ngộ đôi với đức Thê Tôn, và đức Phật đã hỏi vì nguyên nhân nào lại có lòng tin 
mãnh liệt như vậy dù chưa rõ biệt hêt chư Phật quá khứ, hiện tại, và vị lai. 


C. Chánh Kinh: 


L Đại đức SÀRIPUTTA khởi niềm tin mãnh liệt do biết truyền thống về 
Chánh Pháp 


* Tất cả bậc Chánh Đăng Giác trong quá khứ, hiện tại, và vị lai đều đã, 
đang, và sẽ diệt trừ Ngũ Triền Cái; đều đã, đang, và sẽ khéo an trú vảo 
Tứ Niệm Xứ: đều đã, đang, và sẽ tu hạnh Thất Giác Chi; đều đã, đang, và 
sẽ chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đắng Giác. 


* Đức Thế Tôn khéo thuyết pháp cao thượng thâm diệu, đề cập. và đối 
chiêu cả hắc pháp và bạch pháp. Đức Thê Tôn khéo thuyêt giảng, và 
Chúng Tăng đã được thành lập tôt đẹp. 


* Lại nữa, đức Thế Tôn thuyết giảng về các Thiện Pháp, ba mươi bảy nhân 
sanh quả giác ngộ, gồm có Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, 
Ngũ Căn, Ngũ Quyên, Thất Giác Chi, và Bát Chánh Đạo. Đưa đến một 
vị ty khưu diệt tận các Lậu Hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, 
đạt đến và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát và tuệ giải thoát Vô 
Lậu này. Tất cả những Pháp này, đức Thế Tôn đã biết và ngoải sự hiều 
biết của Ngài, không có gì còn lại đề hiểu biết hơn nữa. Không có một 
ai, một Sa Môn hay Bà La Môn nào có thê chứng biết hơn đức Thế Tôn 
về vấn đề các Thiện Pháp. 


II. Đại đức SÀRIPUTTA tán dương đức Phật khéo thuyết giảng về các Thiện 
Pháp 


1. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về các Nhập Xứ 


* Sáu nội xứ vả sáu ngoại xứ: mặt và màu sắc, tai và âm thanh, mũi và 
khí hơi, lưỡi và các vỊ, thân và xúc chạm, ý và các pháp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 164 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Tất cả những Pháp này, đức Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu biết của 
Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một 
Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể chứng biết hơn đức Thế Tôn về 
vấn đề các Thiện Pháp. 


2. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vẫn đề nhập thai 


a. Có loại không biết nhập bụng người mẹ, không biết trú trong bụng 
người mẹ, và không biêt mình ra khỏi bụng người mẹ (hạng Thường 
Nhân). 


b. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, nhưng không biết an trú 
trong bụng người mẹ, và không biêt mình ra khỏi bụng người mẹ 
(hạng Đại Thinh Văn). 


c. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ, và không biệt mình ra khỏi bụng người mẹ (hạng Chí 
Thượng Thinh Văn và Độc Giác Phật). 


d. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ, và biêt mình ra khỏi bụng người mẹ (hạng Bô Tát kiêp chót 
sẽ thành Phật). 


3. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vấn đề sai khác nhau 
trong sự ký tâm 


a. Có hạng tự tỏ lộ bằng hình tướng từ nơi tâm ý của người. (Ý của 
ngươi là như thê, Y của ngươi là như vậy, Tâm của ngươi là như vậy. 
Nêu có tỏ lộ nhiêu đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, chăng có chi sai 
khác). 


b. Có hạng không tự tỏ lộ băng hình tướng, nhưng tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên. (Ý của ngươi là như 
thế, Ý của ngươi là như vậy, Tâm của ngươi là như vậy. Nếu có tỏ lộ 
nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, chăng có chị sai khác). 


c. Có hạng không tự tỏ lộ băng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi 
nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên, mà tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, tư duy. (Ý của 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 165 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





ngươi là như thê, Y của ngươi là như vậy, Tâm của ngươi là như vậy. 
Nêu có tỏ lộ nhiêu đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, chăng có chi sai 
khác). 


d. Có hạng không tự tỏ lộ băng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi 
nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiên, cũng không tự 
tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, tư 
duy, nhưng khi chứng được Định, không Tầm không Tứ, có thê biết 
được tâm của người khác với tâm của mình. Tùy ước nguyện, hợp ý 
hành của mình, vị này sẽ hướng tâm mình đến tâm người, Nếu có tỏ 
lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, chăng có chỉ sai khác. 


4. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vẫn đề Kiến Định 
(DASSANASAMAPATTD 


a. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Với Tâm nhập Định, vị này quán sát thấy sắc thân được bao bọc bởi 
da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. 


b. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Với Tâm nhập Định, vị này quán sát thấy sắc thân được bao bọc bởi 
da và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Hơn nữa, vị ấy quán 
sát bộ xương của người, còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu 
và đa. 


c. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tính tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Với Tâm nhập Định, vị này vượt qua sự quán sát về bộ xương của 
người còn kiên kết với nhau, còn dính thịt, máu, và da. Vị này quán 
sát dòng Tâm Thức nối tiếp nhau, không gián đoạn, như là an trú 
cả đời này và an trú cả đời sau. 


d. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Với Tâm nhập Định, vị này vượt qua sự quán sát về bộ xương của 
người, còn kiên kết với nhau, còn dính thịt, máu, và da. Vị này quán 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 166 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





sát dòng Tâm Thức nối tiếp nhau, không gián đoạn, như là không 
an trú cả đời này và an trú cả đời sau. 


5. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vẫn đề phân loại các 
loài người 


Có bảy loại người như sau: 


` 


a 
b. 
C 
e 


I 


Câu giải thoát (UBHATO BHÀGA VIMUTTO) 
Tuệ giải thoát PANNA VIMUTTO) 


. Thân chứng (KÀYA SAKKHI) 
d. 
8 


Kiến chí (DITTHIPPATTO) 


. Tín Thắng Giải (SADDHÀ VIMUTTO) 


Tùy Pháp Hành (DHAMMÀNUSÀRÌ) 


. Tùy Tín Hành (SADDHÀNUSÀRÌ) 


6. Đức Phật là Tối Vô Thượng đã thuyết giảng về vấn đề tỉnh cần 


Có Thất Giác Chi như sau: Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tấn 
Giác Chị, Hỷ Giác Chị, Khinh An Giác Chị, Định Giác Chị, và Xả Giác 


CHI. 


7. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết siáảng về vấn đề tiến hóa 
trong sự tu tập (PATIPADA = Đạo Hành) 


a: 


Hành trì khổ, chứng ngộ chậm: Sự hành trì cả hai phương diện này 
đêu được xem là hạ liệt, vừa khô, vừa chậm. 


. Hành trì khổ, chứng ngộ mau: Sự hành trì vẫn còn khổ, nên vẫn 


xem là hạ liệt. 


. Hành trì lạc, chứng ngộ chậm: Sự hành trì này vẫn còn chậm, nên 


vân xem là hạ liệt. 


. Hành trì lạc, chứng ngộ mau: Sự hành trì cả hai phương diện này 


đêu được xem là cao thượng, vừa lạc, vừa mau. 


8. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vấn đề chánh hạnh 
tronø ngôn ngữ 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 167 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Không những không nói những lời liên hệ đến sự vọng ngữ, mà cũng phải, 
trong khi tìm cách thắng cuộc, không dùng lời vu khống, lời ác khâu, lời ly 
gián, và lời chia rẽ. Một cách ngược lại, lời nói từ hòa, sáng suốt đáng được 
gìn giữ và phải đúng thời. 


9. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vấn đề giới hạnh của 
con người 


Có người chân thật, thành tín, không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, 
không chiêm tướng, không lấy lợi câu lợi, hộ trì các căn, ăn uống tiết độ, 
hành động ôn hòa, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, không chán nản, tính 
cần, trầm tư, ngôn từ lanh lợi, hành vi gan dạ (can đảm), kham nhẫn, thiêu 
dục tri túc, cần trọng phòng hộ, hiểu biết. 


10. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giáng về sự sai biệt trong sự 
giảng dạy. 


Có bốn loại giảng dạy như sau: 


a. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được người nhờ sự giảng dạy, 
hành trì đúng đăn, sẽ diệt trừ ba Kiệt Sử, sẽ chứng quả Thât Lai, 
không còn bị đọa lạc, chăc chăn sẽ được giác ngộ. 


b. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được người nhờ sự giảng dạy, 
hành trì đúng đăn, làm giảm nhẹ Tham và Sân, sẽ chứng quả Nhât Lai, 
phải sanh đời này một lần nữa trước khi diệt tận khô đau. 


c. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được người nhờ sự giảng dạy, 
hành trí đúng đắn, sẽ diệt trừ năm Hạ Phần Kiết Sử, sẽ chứng quả Bất 
Lai, sẽ được Hóa Sanh, và ở tại Cảnh Giới â ây (Ngũ Tịnh Cư Thiên) 
viên tịch Níp Bàn, không còn trở lại thế gian này nữa. 


d. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được người nhờ sự giảng dạy, 
hành trì đúng đắn, sẽ diệt trừ các Lậu Hoặc, tự mình giác tri, chứng 
đạt và an trú ngay trong đời hiện tại, Vô Lậu Tâm giải thoát và Tuệ 
giải thoát. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 168 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





11. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giáng về sự giải thoát trí của 
người 


Có bốn loại giảng dạy như sau: 


a. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được người đã diệt trừ ba Kiết Sử, 
sẽ chứng quả Thât Lai, không còn bị đọa lạc, chắc chăn sẽ được giác ngộ. 


b. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được đã làm giảm nhẹ Tham và 
Sân, sẽ chứng quả Nhât Lai, phải sanh đời này một lân nữa trước khi diệt 
tận khô đau. 


c. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được người đã diệt trừ năm Hạ Phần 
Kiệt Sử, sẽ chứng quả Bât Lai, sẽ được Hóa Sanh và ở tại Cảnh Giới ây 
(Ngũ Tịnh Cư Thiên) viên tịch Níp Bàn, không còn trở lại thê gian này 
nữa. 


d. Đức Thế Tôn nhờ chánh tư duy, biết được người đã diệt trừ các Lậu 
Hoặc, tự tri tự chứng, đạt đạo và an trú ngay trong đời hiện tại, Vô Lậu 
Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 


12. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vấn đề Thường Trú 


Luân 
Có ba loại Thường Trú Luận như sau: 


a. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Khi Tâm nhập Định, vị này nhớ lại được: 


e Nhiều đời kiếp trong quá khứ, từ một kiếp cho đến nhiều kiếp, 
VI 

e_ Biết được thế giới này đang là hoại kiếp hay là thành kiếp. 

e© Nhưng trong vị lai, không biệt được thê giới là trong hoại kiệp hay 
thành kiệp. 


Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, 
như trụ đá. Còn những loại hữu tình khác thì lưu chuyền, luân hồi, 
chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn thường trú. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 169 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





b. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Khi Tâm nhập Định, vị này nhớ lại được: 


e Nhiều đời kiếp trong quá khứ, từ một thành kiếp, hoại kiếp, cho 
đến mười thành kiếp, hoại kiếp. 

e_ Biết được thế giới này đang trong hoại kiếp hay là thành kiếp. 

e Trong vị lai, biết được thế giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. 


Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, 
như trụ đá. Còn những loại hữu tình khác thì lưu chuyên, luân hôi, 
chêt đi sanh lại, tuy vậy, chúng vân thường trú. 


c. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Khi Tâm nhập Định, vị này nhớ lại được: 


e Nhiều đời kiếp trong quá khứ, từ mười thành kiếp hoại kiếp, cho 
đến bốn mươi thành kiếp, hoại kiếp. 

e_ Biết được thế giới này đang trong hoại kiếp hay là thành kiếp. 

e_ Trong vị lai, biết được thế giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. 


Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, 
như trụ đá. Còn những loại hữu tình khác thì lưu chuyền, luân hồi, 
chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn thường trú. 


13. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giáng về vấn đề Túc Mạng 
Trí 


*. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập 
Định. Khi Tâm nhập Định, vị này nhớ lại được nhiều đời sống 
trong quá khứ với đủ các đặc điểm và mọi chỉ tiết lớn nhỏ. 


* Có những Chư Thiên, mà tuổi thọ không thê đếm được hay không 
thê tính được. Nhưng dưới bât cứ Ngã Thê nào có được trong quá 
khứ, hoặc có Săc hay không Sắc, hoặc có Tưởng hay không Tưởng, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 170 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





hoặc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, chúng Chư Thiên đều nhớ đời quá 
khứ với các đặc điêm và chi tiêt như vậy. 


14. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vấn đề Sanh Tử Trí 
của các loài hữu tình 


*. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tính tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. 
Khi Tâm nhập Định, vị này với Thiên Nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. 


* Vị ấy biết rõ chúng sanh là: 


e© Người hạ liệt hay người cao sang 
e© Người xinh đẹp hay người thô xâu 
e© Người may măn hay người bât hạnh 


Tất cả đều là do hạnh nghiệp của chúng sanh. 
* Vị ấy biết rõ chúng sanh: 


e Làm những ác hạnh về thân, lời, ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo 
Tà Kiến, tạo các Nghiệp theo Tà Kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải bị sanh vào Khổ Thú, Ác Thú, Đọa Xứ, Địa Ngục. 

e Làm những thiện hạnh về thân, lời, ý, không phi báng các bậc 
Thánh, theo Chánh Kiến, tạo các Nghiệp theo Chánh Kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các Thiện Thú, Thiên Giới. 


15. Đức Phật là bậc Tối Thượng đã thuyết giảng về vấn đề Thần Túc 
Thông 


Có hai loại Thần Thông như sau: 
e Một loại thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là “không phải 
Thánh.” 


e_ Một loại thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là “bậc Thánh.” 


* Thế nào là thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là “không phải 
Thánh?” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 171 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên Tâm nhập Định. Khi Tâm 
nhập Định, vị này chứng được nhiều loại thần túc thông sai khác, biến 
hóa đủ loại hình thức. Tuy nhiên, chỉ là thần thông hữu lậu, hữu sở y, 
được gọi là “không phải Thánh.” 


* Thế nào là thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là “bậc Thánh?” 


-_ Với Tâm nhập Định, vị Sa Môn an trú với Tưởng không đối nghịch 
với sự vật đối nghịch. 

-_ Với Tâm nhập Định, vị Sa Môn an trú với Tưởng đối nghịch với sự 
vật không đối nghịch. 

-_ Với Tâm nhập Định, vị Sa Môn an trú với Tưởng không đối nghịch 
với sự vật đối nghịch và không đối nghịch. 

-_ Với Tâm nhập Định, vị Sa Môn an trú với Tưởng đối nghịch với sự 
vật không đối nghịch và đối nghịch. 

- _ Với Tâm nhập Định, và loại bỏ cả hai đối nghịch và không đối nghịch, 
vị Sa Môn an trú Xả, Chánh Niệm, và Tỉnh Giác. 


Chính như vậy, là thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là “bậc Thánh.” 


* Tất cả những điểm này, đức Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu biết của 
Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một Sa 
Môn hay Bà La Môn nào có thể chứng biết hơn đức Thế Tôn về vấn đề 
các loại Thần Túc Thông. 


*- Đại đức SÀRIPUTTA tán thán những Thiện Hạnh của đức Thế Tôn như 
là: 


e Không đam mê dục lạc, dục lạc là ty liệt, thấp hèn, thuộc phảm phu, 
không xứng bậc Thánh, không có lợi ích. 

e Không đam mê tu khổ hạnh, khổ hạnh là khổ, không xứng bậc Thánh, 
không có lợi ích. 

e Chứng đắc Tứ Thiền, hưởng lấy sự an vui ngay trong hiện tại. 

e Xác nhận rằng: “Không có trường hợp, không có sự kiện trong thế 
giới, hai vị Chánh Đăng Giác cùng hiện hữu ở trong đời, không trước, 
không sau. Sự kiện như vậy không có thể xây ra.” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 172 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





HI. Đức Phật xác nhận sự nhận xét của đại đức SÀRIPUTTA 


*- Đại đức SÀRIPUTTA đã nói lên đúng ý với đức Thế Tôn, không có sai 
lạc, không có hiểu lầm đức Thế Tôn, đã trả lời thuận pháp và đúng pháp. 
Không có một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do đề chỉ trích 
phê bình. 


*- Đại đức UDÀYI tán thán đức Thế Tôn về hạnh thiểu dục tri túc, nghiêm 
túc, có đại thân lực, có đại uy lực, và không tự mình tỏ lộ khoe khoang. 


* Đức Phật dạy bảo đại đức SÀRIPUTTA nên thuyết giảng Pháp Thoại 
phân biệt này đê đem lại lợi ích cho Tứ Chúng, xóa bỏ mọi nghĩ ngờ vê 
đức Thê Tôn. 

D. Kết Luận: 


Đại đức SÀRIPUTTA nói lên lòng hoan hỷ của mình đối với đức Thế Tôn. Do 
vậy, danh từ SAMPASADIYAM - Tự Hoan Hỷ, được dùng cho câu trả lời này. 


BÀI 29: KINH THANH TỊNH (PÀSÀDIKA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 
Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho đại đức ÀNANDA và sa di CUNDA 


trong khu vườn xoài của một gia đình thuộc dòng tộc SAKKA (Thích Ca) có tên là 
VEDHANNA. 


B. Duyên Khởi: 


Giáo chủ NIGANTHA NÀTHAPUTTA vừa mới tạ thế ở PÀVÀ, các vị 
NIGANTHÀ chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau, 
và sống tàn hại nhau với binh khí bằng miệng. Đại đức ÀNANDA và sa di 
CUNDA đi đến yết kiến đức Thế Tôn và hỏi nguyên nhân của sự tranh chấp ấy. 


C. Chánh Kinh: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 173 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





I.. Đức Phật nêu lên những khuyết điểm gây nên sự tranh chấp 


1. Vị Đạo Sư không là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp Luật đã được tuyên bồ 
một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an 
tịnh. Và người đệ tử trong Pháp này, không thành tựu và an trú trong 
Pháp và Tùy Pháp, sống không theo Chánh Hạnh và Tùy Pháp, sống 
thuận theo Pháp. Như vậy, vị Đạo Sư đáng quở trách, ở đây Pháp đáng 
quở trách, và người đệ tử đáng được tán thán. 


2. Vị Đạo Sư không là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp Luật đã được tuyên bố 
một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an 
tịnh. Và người đệ tử trong Pháp này, sông thành tựu và an trú trong Pháp 
và Tùy Pháp, sống đúng theo Chánh Hạnh và Tùy Pháp, sống thuận theo 
Pháp. Như vậy, vị Đạo Sư đáng quở trách, ở đây Pháp đáng quở trách, 
và người đệ tử cũng đáng quở trách. 


3. Vị Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp Luật đã được khéo thuyết 
giảng, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Và người đệ tử trong 
Pháp này, không thành tựu và an trú trong Pháp và Tùy Pháp, sống 
không theo Chánh Hạnh và Tùy Pháp, sống không thuận theo Pháp. Như 
vậy, vị Đạo Sư đáng được tán thán, ở đây Pháp đáng được tán thắn, và 
người đệ tử đáng bị quở trách. 


4. Vị Đạo Sư là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp Luật đã được khéo thuyết 
giảng, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Và người đệ tử trong 
Pháp này, sống thành tựu và an trú trong Pháp và Tùy Pháp, sống đúng 
theo Chánh Hạnh và Tùy Pháp, sống thuận theo Pháp. Như vậy, vị Đạo 
Sư đáng được tán thán, ở đây Pháp đáng được tán thán, và người đệ tử 
cũng đáng được tán thán. 


5. VỊ Đạo Sư là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp Luật đã được khéo thuyết 
giảng, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Và người đệ tử chưa 
được tỉnh thông Diệu Pháp, và Phạm Hạnh hoàn toàn viên mãn chưa 
được tỏ lộ cho các vị đệ tử, chưa được trình bày rõ ràng với tất cả thứ bậc 
vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày 
cho loài người, và vị Đạo Sư tạ thế. Như vậy, vị Đạo Sư tạ thế làm cho 
các vị đệ tử có sự ưu tư. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 174 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





6. Vị Đạo Sư là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp Luật đã được khéo thuyết 
giảng, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Và người đệ tử được 
tinh thông Diệu Pháp, và Phạm Hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho 
các vị đệ tử, được trình bảy rõ rằng với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được 
trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người, và vị Đạo Sư tạ 
thế. Như vậy, vị Đạo Sư tạ thế và các vị đệ tử không có sự ưu tư. 


7. Nếu Phạm Hạnh được đầy đủ những chi phần, và nếu không có một vị 
Đạo Sư là một vị Trưởng Lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, 
đã đến tuôi trưởng thượng, đã đến tuôi trưởng thành, thì Phạm Hạnh như 
vậy trong trường hợp này là không viên mãn. Và nếu Phạm Hạnh được 
đầy đủ những chi phần, và nêu có một vị Đạo Sư là một vị Trưởng Lão 
có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã 
đến tuổi trưởng thành, thì Phạm Hạnh như vậy trong trường hợp này 
được xem là viên mãn. 


8. Nếu Phạm Hạnh được đầy đủ những chi phần, và có một vị Đạo Sư là 
một vị Trưởng Lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi 
trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, nhưng không có các vị Trưởng 
Lão Tỳ Khưu là những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục, vô úy, đa văn, đã 
đạt đến sự an ồn, có thê thuyết Diệu Pháp, với giáo lý ngoại đạo được 
khởi lên có thể khéo chiết phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết 
Diệu Pháp bắt khả tư nghì. Như vậy, Phạm Hạnh này không thể viên 
mãn bởi chỉ tiết này. 


9. Khi Phạm Hạnh được đầy đủ những chi phần, và có một vị Đạo Sư là 
một vị Trưởng Lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi 
trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và có các vị Trưởng Lão Tỳ 
Khưu nhưng lại thiếu, không đủ một trong Tứ Chúng. Phạm Hạnh như 
vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng 
rãi, khéo tuyên bố giữa các người, nhưng không đạt được danh xưng với 
lợi dưỡng một cách tối thắng. Phạm Hạnh như vậy không được viên mãn 
về phương diện này. 


10.Khi Phạm Hạnh được đây đủ những chi phần, và có một vị Đạo Sư là 
một vị Trưởng Lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi 
trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, có các vị Trưởng Lão Tỳ Khưu, 
và có đầy đủ Tứ Chúng. Phạm Hạnh như vậy được thành công, hưng 
thịnh, phát triển và phố thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 175 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





người, đạt được danh xưng với lợi dưỡng một cách tối thắng. Phạm 
Hạnh như vậy được viên mãn vê phương diện này. 


11.Đức Phật là một bậc Đạo Sư xuất hiện ở đời, là bậc Chánh Đăng Giác, và 
Pháp Luật đã được khéo thuyết giảng, có hiệu năng hướng dẫn, hướng 
đến an tịnh. Và các vị đệ tử của đức Phật được tinh thông Diệu Pháp, và 
Phạm Hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ, được trình bày rõ rằng với tất 
cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày 
cho loài người. Và đức Phật là một vị Đạo Sư, là một vị Trưởng Lão có 
nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến 
tuổi trưởng thành, và Ngài có các vị Trưởng Lão Tỳ Khưu là những vị đệ 
tử sáng suốt, tự điều phục, vô úy, đa văn, đã đạt đến sự an ồn, có thể 
thuyết Diệu Pháp, với giáo lý ngoại đạo được khởi lên có thể khéo chiết 
phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết Diệu Pháp bất khả tư nghì. 
Và đức Phật lại có các vị Trưởng Lão Tỳ Khưu và có đầy đủ Tứ Chúng. 
Phạm Hạnh của Ngài được thành công, hưng thịnh, phát triển và phố 
thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người. 


12.Đức Phật hơn hết tất cả bậc Đạo Sư nảo khác về phương diện lợi dưỡng 
và danh xưng tối thượng. Và hội chúng Tỳ Khưu Tăng hơn tất cả hội 
chúng nào khác về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Đức 
Phật dẫn chứng một câu thí dụ, “Thấy mà không Thấy,” để diễn tả một 
Phạm Hạnh, thành tựu hết thảy tướng, đầy đủ hết thảy tướng, không 
thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được 
khéo trình bày. 


II. Đức Phật khuyên nhủ chư tỳ khưu nên biết sống an trú trong chánh pháp 


1. Đức Phật khuyên chư tỳ khưu không nên có sự tranh luận và kình cãi lẫn 
nhau, mà phải biết sống hội họp lại, và tụng đọc lại những Pháp do Ngài 
đã chứng tri và tuyên bồ chỉ dạy. Phải biết so sánh các nghĩa lý với nhau, 
các câu với nhau để cho Phạm Hạnh này được tôn tại lâu dải, được an trú 
lâu dài vì hạnh phúc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì an lạc cho Chư Thiên và Nhân Loại. Đó là những Pháp: Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Quyền, Ngũ Lực, Thất Giác 
Chị, Bát Chánh Đạo. 


2. Đức Phật khuyên chư tỳ khưu phải biết sống hội họp với nhau trong tính 
thân hòa hợp và tương kính, không có tranh luận lân nhau. Có vị đông 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 176 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Phạm Hạnh nói Pháp giữa Tăng Chúng. Không nên phi báng, không nên 
bác bỏ, mà phải biệt giải thích một cách cân thận cả nghĩa lân cách hành 
văn với ý nghĩa đúng đăn. 


3. Đức Phật thuyết giảng vừa để ngăn chặn các Lậu Hoặc trong hiện tại mà 
cũng để diệt trừ các Lậu Hoặc trong tương lai. Cũng như Tứ Vật Dụng 
(y áo, vật thực, chỗ ở, thuốc men) mà đức Phật cho phép Tăng Chúng 
được thọ dụng là vừa đủ để ngăn chặn các Lậu Hoặc không cho phát 
sanh. 


HIL. Đức Phật giải thích những hiệu lâm khiêm khuyêt về các chỉ trích của ngoại 
đạo đôi với Giáo Pháp của Ngài 


1. Về vẫn đề của bốn loại đam mê hỷ lạc: Thấp kém, ty liệt, thuộc phàm 
phu, không xứng Thánh hạnh, không có lợi ích, không hướng đên yêm 
ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, và Níp Bàn. Đó là: 


Sau khi sát sanh, tự mình sung sướng hoan hỷ. 

Sau khi lẫy của không cho, tự mình sung sướng hoan hỷ. 
Sau khi vọng ngữ, tự mình sung sướng hoan hỷ. 

Đắm say trong ngũ dục lạc. 


*- Với bốn dục lạc kế trên, chư Tỳ Khưu đã xa lìa và an trú vào bốn loại Hỷ 
Lạc, đưa đến yêm ly, vô tham, an tịnh, thù thăng, thắng trí, giác ngộ, và 
Níp Bàn. Đó là Tứ Thiền Định. 


* Kết quả lợi ích của bốn loại Hỷ Lạc, đó là: 


Diệt trừ ba Kiết Sử, chứng quả Dự Lưu — Thất Lai. 

Làm giảm nhẹ Tham thô, Sân thô, chứng quả Nhất Lai. 

Diệt trừ năm Hạ Phần Kiết Sử, chứng quả Bắt Lai. 

Diệt trừ các Lậu Hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ và an trú ngay 
hiện tại Vô Lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, chứng quả Vô S¡nh. 


2. Về vẫn đề các đệ tử của đức Phật không giữ vững lập trường: 


Chư Tỳ Khưu giữ vững lập trường với những Giáo Pháp của đức Phật đã 
khéo thuyết giảng, dẫn đến mục tiêu được thành đạt, hữu kiết sử được diệt 
trừ, chánh trí giải thoát, không còn làm chín việc sai trật như sau: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 177 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Vị tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thê cố ý đoạt mạng sống 
của loài hữu tỉnh. 

Vị tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thể lấy của không cho. 

Vị tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thê hành dâm. 

Vị tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thê biết mà nói láo. 

Vị tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thê cất chứa tiền của để 
hưởng thọ dục lạc. 

Vị tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thể đi con đường hành 
Tham. 

VỊ tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thể đi con đường hành 
Sân. 

Vị tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thể đi con đường hành S¡. 
VỊ tỳ khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc, không thể đi con đường hành 
theo sự sợ hãi. 


3. Về các vân đê quá khứ, hiện tại, và vị lai: 


+ 


Nếu những Pháp thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là hư vọng, không thật, 
không lợi ích, thì đức Phật không trả lời. Tuy nhiên, đức Phật sẽ trả 
lời những việc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là chân chánh, như thật, 
và có lợi ích. 


Đức Phật là vị nói phải thời, nói chân chánh, nói như thật, nói có lợi 
ích, nói đúng Pháp, nói đúng Luật. Do vậy mới gọi là Như Lai. 


Trong thế giới này, Chư Thiên, Phạm Thiên, Ma Vương, Nhân Loại, 
Sa Môn, và Bà La Môn, với những gì được thấy, được nghe, được 
cảm giác, được phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt 
với ý, tất cả đều được đức Phật biết rõ ràng. Do vậy mới gọi là Như 
Lai. 


Trong thời gian giữa đêm đức Phật chứng ngộ Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác và đêm đức Phật nhập Vô Dư Y Níp Bàn, trong thời gian 
ấy những gì đức Phật nói trong khi thuyết giảng, nói chuyện hay trình 
bày, tất cả là như vậy, và không có gì sai khác. Do vậy mới gọi là 
Như Lai. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 178 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Đức Phật nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy, nên được gọi là Như 
Lai. Đức Phật là bậc toàn thăng, không ai có thê thăng nôi, bậc toàn 
kiên, bậc tự tại. 


4. Về một số vấn đề bất khả thuyết 
5. Về một số vẫn đề đức Phật đã đề cập đến và giảng dạy 
* Với những vân đề không liên hệ đến sự lợi ích, không liên hệ đến 
Pháp, không liên hệ đên căn bản. Phạm Hạnh, không hướng đên yêm 
ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, và Níp Bàn; do vậy, 
đức Phật không trả lời. 
* Đức Phật giảng dạy Tứ Niệm Xứ để chỉ dạy chư Tỳ Khưu của Ngài 
Vượt qua mọi biện luận vê các Tà Kiên. liên quan đên quá khứ tôi sơ, 
những biện luận về Tà Kiên liên quan đên tương lai. 
D. Kết Luận: 
Đức Phật nói cho đại đức UPAVÀNA được biết Pháp Thoại này có tên gọi là 


“Thanh Tịnh” (PÀSÀDIKÀ) và hãy nên phụng trì. Sau khi đức Phật dứt lời Pháp 
Thoại này, đại đức UPAVANA hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thê Tôn. 


BÀI 30: KINH THẺ TƯỚNG (LAKKHANA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 
Đức Phật thuyết giảng Pháp Thoại này đến chư Tỳ Khưu Tăng tại vườn của trưởng 


giả ANÀTHAPINDIKA (Cấp Cô Độc), thuộc khu rừng của thái tử JETA, thành 
SÀVATTHIH. 


B. Duyên Khởi: 
Đức Phật thuyết giảng về 32 tướng của một bậc Đại Trượng Phu cùng với hạnh 


nghiệp đã tạo ra trong quá khứ mà được hưởng những hảo tướng tương xứng trong 
kiêp hiện tại. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 179 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





C. Chánh Kinh: 


IL_ Ba Mươi Hai Tướng tốt của bậc Đại Trượng Phu 


1. Đức Phật thuyết giảng về ba mươi hai tướng tốt của một bậc Đại Trượng 
Phu, vị ây sẽ chọn một trong hai con đường, và không có con đường nảo 
khác. 


e Nếu sống tại gia thì sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh Vương, dùng 
Chánh Pháp trị vì thiên hạ, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho 
quốc độ với đầu đủ bảy báu. 

e© Nếu vị này, từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ 
thành bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. 


2. Ba mươi hai tướng tốt như sau: 


(1) Hai lòng bàn chân bằng phăng, không có hũng vô. 

(2) Hai lòng bàn chân hiện ra hình bánh xe, với 1,000 căm xe, trục xe 
và vành xe, với hoàn toàn đầy đủ các bộ phận. 

(3) Gót chân thon dài (bằng ba lần của người bậc trung). 

(4)_ Ngón tay, ngón chân dài và nhọn lần như dùi trồng. 

(5) Bàn tay và bản chân thật mềm mại. 

(6) Bàn tay và bàn chân có nhiều lăn chỉ như màn da lưới thật đẹp. 

(7)_ Có mắt cá nỗi tròn lên như con sò. 

(8) Có ống chân đài và tròn như sơn dương. 

(9) Hai cánh tay thật dài, đứng thăng không co lưng xuống, hai bản tay 
cũng rờ đụng tới đầu gối. 

(10) Có tướng Mã Âm Tàng (ngọc hành ấn vảo trong bọc da như ở loài 
ngựa). 

(11) Màu sắc da sáng như vàng ròng. 

(12) Da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào. 

(13) Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông, đều nhau trong mỗi lỗ. 

(14) Mỗi sợi lông đều mọc xoáy tròn thăng lên, màu xanh biếc, mọc 
xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt. 

(15) Thân mình đều đặn và cao thăng như vị Phạm Thiên. 

(16) Có bảy chỗ tròn đầy và bằng thăng là: thịt cần cổ, hai lưng bản tay, 
hai lưng bàn chân, và hai bả vaI. 

(17) Có thân hình phân nửa phía trước như con sư tử. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 180 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(18) Khoảng giữa hai bả vai không có khuyết lõm, đều bằng thắng. 

(19) Thân thê cân đối như cây đa, bề cao của thân ngang bằng bề dài của 
hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của 
thân. 

(20) Phần nửa thân trên vuông tròn (cần cô tròn đều). 

(21) Có vị giác hết sức bén nhạy, khi vật chi chạm đầu ngọn lưỡi thì 
những cảm giác khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp mọi nơi. 

(22) Có quai hàm như con sư tử. 

(23) Có bốn mươi cái răng (trên và dưới đều có hai mươi cái răng). 

(24) Các răng đều đặn và bằng nhau. 

(25) Các răng đều khít nhau (không khuyết hở). 

(26) Răng cửa trắng trong và sạch láng. 

(27) Tướng lưỡi dài và rộng lớn, có thể le ra che đậy cả mặt. 

(28) Có tiếng nói trong trẻo tuyệt diệu như tiếng Phạm Thiên (Phạm Âm) 
hay tiếng chim KARAVÌKA. 

(29) Hai tròng con mắt màu xanh đậm (như mắt con bò con). 

(30) Có lông mi như lông con bò con. 

(31) Giữa hai lông mày có mọc lên một sợi lông trắng, mịn màng như 


bông gòn. _ 
(32) Tóc trên đầu khoanh tròn lại bên phía mặt như một cái mão (nhục 
kê). 


II. Những hạnh nghiệp quá khứ trổ sanh những hảo tướng hiện tại 


I. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người kiên trì, và không giao 
động đối với các Thiện Pháp, thiện hành về thân, lời, ý, phân định bồ thí, 
thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ phát lồ Bố Tát, hiếu kính mẹ cha, cúng 
dường Sa Môn, Bà La Môn, tôn kính các bậc tôn túc trưởng thượng trong 
gia đình và xã hội. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh về Thiện 
Thú, hưởng mười quả phước thù thắng hơn các Chư Thiên khác: 


(1) Thiên giới thọ mạng 
(2) Thiên Sắc 

(3) Thiên An Lạc 

(4) Thiên giới Danh Xưng 
(5) Thiên giới uy lực 

(6) Thiên giới Sắc Tướng 
(7) Thiên giới Âm Thanh 
(8) Thiên giới Hương 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 181 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





(9) Thiên giới VỊ 
(10) Thiên giới Xúc 


Sau khi Thiên Thọ Mạng diệt, tục sanh về cõi Nhân Loại, có được một 
hảo tướng Đại Trượng Phu là hai lòng bàn chân băng phăng, đưa chân 
lên hay đặt chân trên mặt đât một cách băng phăng. 


2. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường làm cho nhiều 
người được an vui, sống vì hạnh phúc chúng sanh, trừ diệt mọi sợ hãi 
kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng Pháp, bồ thí cho các 
người tùy tùng, xả thí tài sản của cải luôn cả các vật phụ thuộc (cơm, 
nước, vải, xe, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường ghế, chỗ ở, đèn hoặc 
dầu). Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh về Thiện Thú, hưởng 
mười quả phước thù thắng hơn các Chư Thiên khác. Sau khi Thiên Thọ 
Mạng diệt, tục sanh về cõi Nhân Loại, có được một hảo tướng Đại 
Trượng Phu là dưới hai lòng bàn chân hiện ra hình bánh xe, với 1,000 
căm xe, trục xe, và vành xe, với hoàn toàn đây đủ các bộ phận. 


3., 4., và 15. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường xa lánh 
sự sát sanh, hủy bỏ hình phạt và khí giới, biết Tàm Quý, có lòng Từ Ái, 
Bi Mẫn đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nhân 
lành ẫy, khi hết tuôi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc 
thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được ba hảo tướng Đại Trượng 
Phu: Gót chân thon dài (bằng ba lần của người bậc trung); ngón tay, 
ngón chân dài và nhọn lần như dùi trống: thân mình đều đặn và cao thắng 
như vị Phạm Thiên. 


5. và 6. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người có đầy đủ Tứ Nhiếp 
Pháp: Bồ Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự. Do nhân lành ấy, khi hết 
tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái 
sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Bàn 
tay và bàn chân thật mềm mại; bàn tay và bàn chân có nhiều lằn chỉ như 
màn da lưới thật đẹp. 


7. và 14. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay nói 
những lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh, liên hệ đến Pháp, giải thích cho 
đại chúng, đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh, tán dương chánh 
hạnh. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy 
đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 182 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





tướng Đại Trượng Phu: Có mặt cá nôi tròn lên như con sò; mỗi sợi 
lông đêu mọc xoáy tròn thăng lên, màu xanh biệc, mọc xoáy lên từng 
xoáy tròn nhỏ, và xoáy vê hướng mặt. 


8. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường siêng năng học hỏi 
nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, oai nghi hay hành động đều mong 
mỏi làm thế nào để học được mau lẹ, mau được hiểu biết, mau được thâu 
hoạch kết quả, khỏi phải mệt nhọc lâu ngày. Do nhân lành ấy, khi hết 
tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái 
sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là có 
ống chân dài và tròn như sơn đương. 


9. và 19. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người quán sát và hiểu biết 
rõ ràng toàn thê đại chúng, biết mình, biết người, biết sự sai biệt giữa mọi 
người, là người xứng đáng hay không xứng đáng. Làm người thường 
hay suy xét sự tiếp độ công chúng, tự mình biết được, không nhờ chỉ bảo, 
hạng người này có đức lành bằng với hạng người kia, biết rõ bậc hạ, 
trung, thượng để tiếp đãi cho phủ hợp với trình độ, biết rõ đức lành của 
từng môi người đáng thọ lãnh lễ vật cúng dường một cách sai khác nhau. 
Do nhân lành ây, khi hết tuôi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự 
an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng 
Đại Trượng Phu: Hai cánh tay thật dài, đứng thắng không co lưng 
xuống, hai bàn tay cũng rờ đụng tới đầu gối; thân thê cân đối như cây đa, 
bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay 
sải rộng ngang băng bề cao của thân. Hai hảo tướng đại trượng phu này, 
nếu ở tại gia có nhiều của cải đầy kho lâm, còn nếu xuất gia thì có được 
bảy kho báu: Tín, Giới, Tàm, Quý, Văn, Thí, Tuệ. 


10.Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay làm sum hợp 
lại những bà con bạn bè thân tín không gặp nhau lâu ngày, bị đau khổ lâu 
ngày, làm cho sum hợp lại giữa mẹ với con, con với mẹ, làm cho sum 
hợp lại giữa cha với con, con với cha, làm cho sum hợp lại giữa anh em 
với nhau, làm cho sum hợp lại giữa anh và chị, giữa chị và em, làm cho 
hòa hợp lại, sống vui vẻ với nhau. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ 
được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại 
làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là có tướng Mã 
Âm Tàng (ngọc hành ẩn vào trong bọc da như ở loài ngựa). 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 183 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





11.Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người không sân hận, hoản toàn 
không ảo não, dầu có bị nói nhiều cũng không tức tôi, không phẫn nộ, 
không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ sự phần nộ, không 
sân hận phiền muộn. Lại thường hay bó thí các vật che đáp, mang mặc 
mềm mại, nhẹ nhàng, vải quyên, vải bông, vải lụa mềm mại. Do nhân 
lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc 
thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại 
Trượng Phu là màu sắc da sáng như vàng ròng. 


12.Trong bắt luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay đi đến các vị Sa 
Môn hay Bà La Môn để vấn hỏi về “Thế nào là Thiện? là Bất Thiện?”, 
“điều nào nên làm hay không nên làm,” “điều nào làm sẽ đưa đến bất 
hạnh và đau khổ lâu dài,” “điều nào làm sẽ đưa đến an vui và hạnh phúc 
lâu dài.” Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có 
đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một 
hảo tướng Đại Trượng Phu là da trơn mướt khiến bụi không thể bám 
dính vào. 


13. và 31. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ nói láo, tránh 
xa nói láo, nói lời chân thật, chân chánh đáng tin cậy, không thất hứa với 
một ai. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh vẻ Thiện Thú, có 
đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo 
tướng Đại Trượng Phu: Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông, đều 
nhau trong mỗi lỗ; giữa hai lông mày có tướng bạch hào sanh, màu trắng, 
mềm mại tợ như bông. 


16.Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay bố thí các vật 
thực mặn ngọt thanh cao quý giá, thượng vị, và các loại nước uống quý 
trọng. Do nhân lành ấy, khi hết tuôi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy 
đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo 
tướng Đại Trượng Phu là có bảy chỗ tròn đầy: Hai bàn tay tròn đây, 
hai bàn chân tròn đây, hai vai tròn đây, và thân hình tròn đây. 


17., 18., và 20. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường tha 
thiết với sự lợi ích của đại chúng, tha thiết với an vui hạnh phúc, tha thiết 
với sự thoải mái, tha thiết với sự an ủi của đại chúng, và làm thế nào cho 
đại chúng tăng trưởng đức tin, tăng trưởng giới hạnh, tăng trưởng đa văn, 
tăng trưởng bố thí, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng của 
cải tải vật và lúa gạo ruộng vườn, tăng trưởng vợ con, tôi tớ và lao công, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 184 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





tăng trưởng thân bằng quyến thuộc, tăng trưởng bè bạn, tăng trưởng tông 
môn. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy 
đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được ba hảo 
tướng Đại Trượng Phu: Có thân hình phân nửa phía trước như con sư 
tử; khoảng giữa hai bả vai không có khuyết lõm, đều bằng thắng: phần 
nửa thân trên vuông tròn (cần cô tròn đều). 


21.Trong bắt luận kiếp quá khứ, sanh làm người không làm điều chỉ hại các 
loài hữu tình, hoặc bằng tay, bằng đá, bằng gậy, bằng khí giới. Do nhân 
lành Ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc 
thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại 
Trượng Phu là có vị giác hết sức bén nhạy, khi vật chỉ chạm đầu ngọn 
lưỡi thì những cảm giác khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp mọi nơi. 


22.Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ và tránh xa lời nói ỷ 
ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật và có ý nghĩa, nói những lời 
về Chánh Pháp, nói những lời về Luật và đáng được gìn giữ, những lời 
hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, có hệ thống, và có ích lợi. Do nhân lành 
Ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. 
Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu 
là có quai hàm như con sư tử. 


23. và 25. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ và tránh xa 
nói hai lưỡi, nghe điều chỉ tại chỗ này không đi nói chỗ kia để sanh chia 
rẽ ở những người này, nghe điều chi ở chỗ kia không đi nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia, luôn sống hòa hợp giảng 
hòa những kẻ ly gián, tăng trưởng những người đã hòa hợp, hoan hỷ 
trong hòa hợp, vui thích trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, nói lời 
đưa đến hòa hợp. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện 
Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được 
hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Có bốn mươi cái răng (trên và dưới 
đều có hai mươi cái răng); các răng đều khít nhau (không khuyết hở). 


24. và 26. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ tà mạng, 
muốn sống theo chánh hạnh, tránh xa các sự gian lận bằng cân đo đong 
đếm, gian xảo đồ giả nói đồ thiệt, lừa đảo mưu này thế kia để lường gạt 
người đặng nuôi mạng sông, không làm tốn thương, sát hại, câu thúc, bức 
đoạt, trộm cắp, cướp phá. Do nhân lành â ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh 
về Thiện Thú, có đây đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 185 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Các răng đều đặn và bằng 
nhau; răng cửa trăng trong và sạch láng. 


27. và 28. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ và tránh xa 
lời nói độc ác, nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng và vui lòng nhiều người. Do nhân lành 
Ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. 
Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: 
tướng lưỡi dài và rộng lớn, có thê le ra che đậy cả mặt; có tiếng nói trong 
trẻo tuyệt diệu như tiếng Phạm Thiên (Phạm Âm) hay tiếng chim 
KARAVÌKA. 


29. và 30. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người không có thói quen 
ngó liếc ngó xiên, không ngó trộm, nhưng với tâm chánh trực mở rộng, 
cao thượng, và nhìn đại chúng với tâm từ bi. Do nhân lành ấy, khi hết 
tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái 
sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Hai 
tròng con mắt màu xanh đậm (như mắt con bò con); có lông mi như lông 
con bò con. 


32.Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người lãnh đạo đại chúng về các 
Thiện Pháp, là vị tiền phong đại chúng về Thiện Pháp thuộc thân, lời, ý, 
phân phát bố thí, thủ hộ giới luật, tham dự các lễ Bố Tát, hiếu kính cha 
mẹ, lễ kính Sa Môn, cung kính bậc trưởng thượng trong gia đình và các 
Thiện Pháp đặc biệt khác. Do nhân lành ây, khi hết tuổi thọ, được sanh 
về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, 
thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là tóc trên đầu khoanh tròn 
lại bên phía mặt như một cái mão (nhục kế). 


D. Kết Luận: 


Sau khi đức Phật dứt lời Pháp Thoại này, chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của đức Thê Tôn. 


BÀI 31: KINH GIÁO THỌ THỊ CA LA VIỆT (SINGÀLOVÀDA SUTTA) 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 186 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





A. Xuất Xứ: 


Đức Phật thuyết giảng Pháp Thoại này cho thanh niên SINGÀLAKA ở khu vườn 
KALANDAKANIVÀPA, tại VELUVANA, thành RÀJAGAHA. 


B. Duyên Khởi: 


Với lòng kính tín, cung kính tôn trọng theo lời di chúc của thân phụ, thanh niên 
SINGÀLAKA, mỗi sáng dậy sớm, với áo và tóc thấm ướt, đi ra khỏi thành 
RÀJAGAHA (Vương Xá), chắp tay đảnh lễ sáu phương và không hiểu biết ý nghĩa 
của việc làm đảnh lễ này. 


C. Chánh Kinh: 


I. Đức Phật giải thích ý nghĩa lễ bái Lục Phương theo luật pháp của bậc Thánh 
1. Phải từ bỏ mười bốn Ác Pháp 


Đó là diệt trừ bốn Nghiệp phiền não, không làm điều Ác theo bốn lý do, và 
không theo sáu nguyên nhân đê phung phí tài sản. 


(1) Diệt trừ bốn nghiệp phiền não: 


e© Nghiệp phiền não sát sanh 
e© _ Nghiệp phiền não trộm cắp 
e© Nghiệp phiền não tà đâm 
e© Nghiệp phiền não nói láo 


“Sát sanh và trộm cấp, 

Nói láo, lấy vợ người. 

Kẻ trí không tản thản, 
Những hạnh nhiệp như vậy. ” 


(2) Không làm ác theo bốn lý do: 


Ác Nghiệp làm do Tham Dục 
Ác Nghiệp làm do Sân Hận 
Ác Nghiệp làm do Si Mê 

Ác Nghiệp làm do sợ hãi 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 187 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





“Ai phản lại Chánh Pháp, 

Vì Tham, Sân, Bó, Sỉ. 

Thanh danh bị sứt mẻ, 

Như mặt trăng đêm khuyết. 
Ai không phản Chánh Pháp, 
Vì Tham, Sân, Bó, Sỉ. 

Thanh danh không bị sứt mẻ, 
Như mặt trăng đêm đây. ” 


(3) Không theo sáu nguyên nhân đề phung phí tài sản: 


Đam mê âm tửu 

Du hành đường phố phi thời 
La cà đình đám hý viện 
Đam mê cờ bạc 

Giao du với ác hữu 

Quen thói lười biếng 


2. Có sáu điêu nguy hiêm trong việc đam mê âm tửu: 


Tài sản hiện tại bị tổn thất 

Sanh khởi tranh chấp cãi vã 

Bệnh tật dễ xâm nhập 

Tổn thương danh dự 

Đề lộ âm tảng (mất cả sự hồ thẹn: mất nết, nằm bờ té bụi, v.v...) 
Tổn hại trí lực 


3. Có sáu điều nguy hiểm trong việc du hành đường phó phi thời: 


Tự mình không được che chở hộ trì 
Vợ con không được che chở hộ trì 
Tài sản không được che chở hộ trì 
BỊ nghi ngờ là tác giả các ác sự 

Là nạn nhân các tin đồn thất thiệt 
Tự rước vào thân nhiều phiền não 


4. Có sáu điêu nguy hiêm của sự la cà đình đám hý viện: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 188 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Luôn luôn tìm xem chỗ nào có nhảy múa 
Luôn luôn tìm xem chỗ nào có ca hát 
Luôn luôn tìm xem chỗ nào có tiếng nhạc 
Luôn luôn tìm xem chỗ nào có tán tụng 
Luôn luôn tìm xem chỗ nào có nhạc tay 
Luôn luôn tìm xem chỗ nảo có trồng đàn 


5. Có sáu điều nguy hiêm của sự đam mê cờ bạc: 


Nếu thắng thì sanh sự oán thù 

Nếu thua thì sanh tâm sầu muộn 

Tài sản hiện tại bị tốn thất 

Lời nói mất giá trị, không hiệu lực tại hội trường 
Bằng hữu đồng liêu (không cờ bạc) khinh miệt 
Không xứng được người gả con hay cưới làm vợ 


6. Có sáu điều nguy hiềm của sự thân cận các Ác Hữu: 


Bạn cờ bạc 

Bạn loạn hành đàng điểm 
Bạn nghiện rượu 

Bạn gian trả, trá ngụy 

Bạn lường gạt, giựt của người 
Bạn bạo động 


7. Có sáu điều nguy hiểm của thói quen lười biếng: 


Lạnh quá, không làm việc 
Nóng quá, không làm việc 
Trễ quá, không làm việc 
Sớm quá, không làm việc 
Đói quá, không làm việc 
No quá, không làm việc 


Trong khi những công việc phải làm, lại không làm. Tài sản chưa có, lại 
không xây dựng nên. Tài sản có rôi, lại làm tiêu mât. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 189 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





II. Đức Phật thuyết giảng những cách phân định loại Bạn Hữu 
1. Có bốn hạng người không được xem là Bạn Hữu dầu tự cho là Bạn: 


Đó là người vật gì cũng lây, người chỉ biệt nói giỏi, người khéo nịnh hót, 
người tiêu pha xa xi. 


(1) Có bốn trường hợp ở người vật gì cũng lấy, không được xem là bạn: 


Người vật gì cũng lấy 
Cho ít xin nhiều 

Vì sợ mà làm 

Làm vì mưu lợi cho mình 


(2) Có bốn trường hợp ở người chỉ biết nói giỏi, không được xem là bạn: 


Tỏ lộ thân tình việc đã qua 

Tỏ lộ thân tình việc chưa đến 

Mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ 

Khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình 


(3) Có bốn trường hợp ở người khéo nịnh hót, không được xem là bạn: 


Đồng ý với các việc Ác 

Không đồng ý với các việc Thiện 
Trước mặt tân thán 

Sau lưng chỉ trích 


(4) Có bốn trường hợp ở người tiêu pha xa xỉ, không được xem là bạn: 


Là bạn khi mình đam mê âm tửu 

Là bạn khi mình du hành đường phố phi thời 
Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện 

Là bạn khi mình đam mê cờ bạc 


“Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hói, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 190 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Người tiêu pha xa xử, 

Cả bốn, không phải bạn. 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đây sợ hãi. ” 


2. Có bốn hạng người bạn, được xem là bạn chân thật: 


Đó là người bạn giúp đỡ, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui, người bạn khuyên điêu lợi ích, người bạn có lòng thương tưởng. 


(1) Có bốn trường hợp ở người bạn giúp đỡ, được xem là bạn chân thật: 


Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật 

Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật 

Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi 

Khi hữu sự sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn 
đang thiếu. 


(2) Có bốn trường hợp ở người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui, được xem là bạn chân thật: 





Nói cho bạn biết điều bí mật của mình 
Giữ gìn kín điều bí mật của bạn đã nói ra 
Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn 
Dám hy sinh thân mạng vì bạn 


(3) Có bốn trường hợp ở người bạn khuyên điều lợi ích, được xem là bạn 
chân thật: 


Ngăn chặn bạn không cho làm điều ác 
Khuyến khích bạn làm điều thiện 

Cho bạn nghe điều bạn chưa được nghe 

Cho bạn biết con đường đi lên cõi Thiên Giới 


(4) Có bốn trường hợp ở người bạn có lòng thương tưởng. được xem là 
bạn chân thật: 


se. Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn 
e _ Hoan hỷ khi bạn gặp may mắn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 191 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e _ Ngăn chặn những ai nói xấu bạn 
e  Khuyên khích những ai tán thán bạn 


“Bạn sẵn sàng giúp đỡ, 
Bạn chung thủy khổ vui, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng. 
Biết rõ bốn bạn này, 
Người trí phục vụ chúng, 
Như mẹ đối con ruột. 
Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đôi cao. 
Người tích trữ tài sản, 
Như cứ chỉ con ong. 

Tài sản được chông chất, 
Như ụ mỗi đụn cao. 
Người cư xử như vậy, 
Chất chứa các tài sản, 
Vừa đủ để lợi ích, 

Cho chính gia đình mình. 
Tài sản cần chia bốn, 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phân mình an hưởng, 
Hai phân dành công việc, 
Phần tư, phân để dành, 
Phỏng khó khăn hoạn nạn. ` 


, 


II. Đức Phật thuyết giảng phương cách hộ trì sáu phương 


Sáu Phương cân được hiêu biệt như sau: 


Phương Đông cần được hiểu là Cha Mẹ 

Phương Nam cần được hiểu là Giáo Thọ 

Phương Tây cần được hiểu là Vợ Chồng 

Phương Bắc cần được hiểu là Bạn Hữu 

Phương Dưới cần được hiểu là người giúp việc, tôi tớ 
Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La Môn 


1a. Có năm điều người con phải phụng dưỡng Cha Mẹ (Phương Đông): 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 192 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Nuôi dưỡng Cha Mẹ 

Gánh vác công việc thay thế cho Cha Mẹ 

Gìn giữ gia đình và truyền thống 

Xứng đáng người thừa tự tài sản 

Làm tang lễ khi Cha Mẹ qua đời và kiến tạo Thiện Sự để hồi hướng 
Phước Báu đến Cha Mẹ đã quá vãng 


1b. Có năm điều Cha Mẹ có lòng thương tưởng đến con: 


Ngăn chặn con làm điều ác 

Khuyến khích con làm điều thiện 

Dạy cho con nghề nghiệp 

Dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con 
Đúng thời trao tài sản thừa tự cho con 


Như vậy, phương Đông được che chở, được trở thành an ốn và khỏi các 
sự sợ hãi. 


2a. Có năm điều người đệ tử phải biết phụng dưỡng vị Thầy Giáo Thọ 
(Phương Nam): 


Đứng dậy tiếp rước khi Giáo Thọ đến 

Hầu hạ Giáo Thọ theo giờ nhứt định 

Hãng hái siêng năng học hỏi nơi Giáo Thọ 

Tự phục vụ Giáo Thọ những công việc linh tính của Thầy 
Chú tâm kính cần học hỏi nghề nghiệp 


2b. Có năm điều vị Giáo Thọ có lòng thưởng đến người đệ tử: 


Huấn luyện đệ tử những điều mình đã được khéo huấn luyện 
Dạy dỗ bảo trì những điều mình đã được khéo bảo trì 

Dạy bảo thuần thục mọi loại nghề nghiệp (không giấu nghề) 
Khen ngợi đệ tử với các bạn bẻ quen thuộc 

Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt, trong mọi sự việc 


Như vậy, phương Nam được che chở, được trở thành an ồn và khỏi các 
sự sợ hãi. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 193 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





3a. Có năm điều người Chồng đối xử với người Vợ (Phương Tây): 


Kính trọng và yêu thương Vợ 

Không được bắt kính đối với Vợ 

Luôn trung thành (chung thủy) với Vợ 
Giao quyên hành chăm sóc gia đình cho Vợ 
Săm đồ nữ trang thích hợp cho Vợ 


3b. Có năm điều người Vợ có lòng thương tưởng đến Chồng: 


e_ Thi hành tốt đẹp bồn phận của mình và sắp đặt công việc gia đình cho 
được vén khéo 

Khôn khéo tiếp đãi và giúp đỡ quyến thuộc cả hai bên đồng đều nhau 
Thành tín (chung thủy) đôi với Chồng 

Khôn khéo giữ gìn tài sản của Chồng giao cho 

Khéo léo và nhanh nhẹn, thông thạo và siêng năng trong tất cả công 
việc gia đình 


Như vậy, phương Tây được che chở, được trở thành an ốn và khỏi các 
sự sợ hãi. 


4a. Có năm điều Thiện Nam Tử đối xử với bạn bè (Phương Bắc): 


Bồ thí, xả ly 

Ái ngữ 

Lợi Hành 

Đồng Sự 

Không lường gạt và gian dối với bạn hữu 


4b. Có năm điều bạn bè có lòng thương kính vị Thiện Nam Tử: 


Che chở, giúp đỡ những khi Thiện Nam Tử phóng túng dễ duôi 

Bảo trì, gìn giữ tài sản những khi Thiện Nam Tử phóng túng dể duôi 
Trở thành chỗ nương tựa những khi Thiện Nam Tử gặp nguy hiểm 
Không tránh xa khi vị Thiện Nam Tử gặp khó khăn gian khô 

Có lòng thương mến, kính trọng gia đình thân quyến của Thiện Nam 
Tử 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 194 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Như vậy, phương Bắc được che chở, được trở thành an ổn và khỏi các 
sự sợ hãi. 


5a. Có năm điều vị Thánh Chủ Nhân đối xử với hạng nô bộc (Phương 
Dưới): 


Phân cắt, giao việc đúng theo sức lực của chúng 
Lo cho chúng có đủ vật thực và trả tiền công tử tẾ 
Săn sóc và chữa trị khi chúng bị bệnh hoạn 

Chia sẻ các mỹ vị đặc biệt khi có cho chúng 

Nên cho nghỉ ngơi những khi chúng mệt nhọc 


5b. Có năm điều người nô bộc có lòng thương tưởng đối với vị Chủ 
Nhân: 


Phải thức dậy trước khi chủ thức dậy 

ĐI ngủ sau chủ 

Tự bằng lòng với các vật đã được cho 

Chú ý, cần thận, khéo léo làm các công việc 
Làm phô biến danh thơm tiếng tốt cho chủ nhân 


Như vậy, phương Dưới được che chở, được trở thành an ốn và khỏi các 
sự sợ hãi. 


6a. Có năm điêu vị Thiện Nam Tử đôi xử với các vị Sa Môn, Bà La 
Môn: 


Có lòng Từ Ái trong hành động về Thân 

Có lòng Từ Ái trong hành động về Lời 

Có lòng Từ Ái trong hành động về Ý 

Mở rộng cửa để đón các vị Sa Môn 

Cúng dường các vị Sa Môn với các vật dụng cần thiết 


6b. Có năm điều các vị Sa Môn có lòng thương tưởng đến vị Thiện Nam 
T 


e© Ngăn cản chúng không cho làm điều Ác 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 195 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Khuyến khích hướng dẫn chúng làm điều Thiện 
Có lòng trắc ân giúp đỡ chúng với tâm Từ Ái 
Dạy chúng những điều chưa được nghe 

Chỉ bày con đường thực hành đưa đến Thiện Thú 


Như vậy, phương Trên được che chở, được trở thành an ốn và khỏi các 
sự sợ hãi. 


“Cha Mẹ là phương Đông, 
Giáo Thọ là phương Nam, 
Vợ Chông là phương Tây, 
Bạn Bè là phương Bắc, 

Nó Bộc là phương Dưới, 
Sa Môn, Bà La Môn, 

Có nghĩa là phương Trên. 
Cự Sĩ và gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. 
Kẻ trí giữ GIới Luật, 

Từ tốn và biện tài. 

Khiêm nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Dậy sớm không biếng nhác, 
Bất động giữa hiểm nguy. 
Người hiện, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiếp chủng, tạo nên bạn, 
Từ Ái, tâm bao dung. 

Dân Đạo, khuyến hóa Đạo, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Bồ Thí và Ái Ngữ, 

Lợi hành bất cứ ai. 

Đồng sự trong mọi việc, 
Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiếp sự này, 
Khiến thể giới xoay quanh. 
Như bảnh xe quay lăn, 
Vòng theo trục xe chính. 
Nhiếp sự này vắng mặt, 
Không có Mẹ hưởng thọ, 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 196 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Hay không Cha hưởng thọ, 
Sự hiểu kính của con. 

Do vậy bậc có Trí, 

Đối với nhiếp pháp này, 
Như quản sát chấp trì. 

Nhờ vậy thành vĩ đại, 

Được tán thản, danh xưng. ” 


D. Kết Luận: 
Sau khi đức Phật dứt lời Pháp Thoại nảy, thanh niên SINGÀLAKA thốt lên lời tán 


thán cùng với sự thành tín và phát tâm nương nhờ trọn đời quy ngưỡng vào Tam 
Bảo. 


BÀI 32: KINH Á SÁ NĂNG CHÍ (ÀTÀNÀTIYA SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Sau khi đêm gần mãn, đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này đến chư Tỳ Khưu 
Tăng ở tại núi GIJHAKÙTA (Linh Thứu), thành RÀJAGAHA (Vương Xá). 
B. Duyên Khởi: 


Tứ Thiên Vương và các vị Dạ Xoa đi đến yết kiến đức Thế Tôn tại núi 
GIIHAKÙTA (Linh Thứu), đọc lên nội dung bài kinh ÀTÀNÀTIYA với lòng 
mong mỏi Tứ Chúng (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ) hãy nên 
học bài kinh này để có thể sông an lạc, được che chở, được hộ trì không bị tai họa. 


C. Chánh Kinh: 


* Các vị Tứ Đại Thiên Vương cùng với các vị Dạ Xoa đi đến núi 
GIIJIHAKUTA đảnh lê đức Phật trong một đêm tôi thâm sâu. 


*. Thiên Đại Vương VESSAVANA tác bạch với đức Thế Tôn về thực trạng của 
các vị Dạ Xoa: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 197 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- Những vị Thượng Phẩm Dạ Xoa có lòng tin tưởng đức Phật. 

- _ Còn những vị Trung Phẩm và Hạ Phẩm không có lòng tin tưởng đức Phật. 

-_ Phần lớn các Dạ Xoa không có lòng tin tưởng đức Phật do bởi phần lớn 
các Dạ Xoa không hoan hý, bất duyệt ý thọ trì Ngũ Giới. 


* Trong hang cốc thâm sâu, các đệ tử của đức Phật đang tịnh tu thích hợp, 
nhưng các Thượng Phâm Dạ Xoa không tin tưởng đức Thê Tôn. 


* Do đó, Thiên Đại Vương VESSAVANA ngỏ lời đề nghị nên học bài kinh 
ÀTÀNÀTIYA đê khởi lòng tín ngưỡng cho Dạ Xoa, đê che chở hộ trì Tứ 
Chúng, đê có thê sông an lạc, được che chở, được hộ trì không bị ta1 họa. 


*- Sau khi được đức Phật chấp thuận, Thiên Đại Vương đọc lên bài kinh này. 
Đoạn đâu bài kinh là phân tán thán và đảnh lê bảy đức Phật quá khứ và hiện 
tại. Các đoạn sau đê cập các vị vua trị vì mười phương. 


e Phương Đông do Thiên Vương DHATARATTHA (Trì Quốc Thiên 
Vương) trị vì, có các Càn Thát Bà hầu quanh. 

e Phương Nam do Thiên Vương VIRÙLHA (Tỳ Lâu Lặc Thiên Vương) trị 
vì, có các loài KUMBHANDÀ (Cưu Bàn Trà) hầu quanh. 

e Phương Tây do Thiên Vương VIRÙPAKKHA (Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên 
Vương) trị vì, có các loài NÀGA (Rồng) hầu quanh. 

e Phương Bắc được gọi là Bắc Câu Lô Châu (UTTARA KURÙ) do Thiên 
Vương KUVERA trị vì với núi NERU (Tu Di) với đời sống thanh nhàn 
sung túc, với nhiều thành phó lâu đài cao đẹp và ÀLAKAMANDA là kinh 
đô của Vua. 


*- Mỗi vị Vua đều có rất đông hoàng tử, đồng một tên là INDA, và cả Hội 
Chúng đêu đảnh lê đức Phật GOTAMA. 


* Hiệu năng của bài kinh này là che chở cho Tứ Chúng (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu 
NI, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ) thoát khỏi bât luận hàng Càn Thát Bà, Câu 
Bàn Trà, Dạ Xoa, Long Vương, hoặc bât luận một loài Phi Nhân nào hãm 
hại. 


Nôi Dung Bài Kinh ÀTÀNÀTIYA (Hộ Kinh) 


Il. Đánh lễ VIPASSI, Sáng suốt và huy hoàng! 
Đảnh lê đẳng SIKHI, Có lòng thương muôn loài! 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 198 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Đảnh lễ VESSABHA, Thanh tịnh, tụ khổ hạnh! 
Đảnh lễ KAKUSANDHA, Vị nhiếp phục Ma quân! 
Đảnh lễ KONÀGAMANA, Bà La Môn viên mãn! 
Đảnh lễ KASSAPA, Vị giải thoát muôn mặt! 

Đảnh lễ ANGIRASA, Vị Thích Tử huy hoàng. 

Đã thuyết Chán Diệu Pháp, Diệt trừ mọi khổ đau. 
Ai yêm ly thể giới, Nhìn đời đúng như chân. 

Vị ấy không hai lưỡi, Bậc vĩ đại thanh thoái. 
Chúng đảnh lễ GOTAMA, Lo an lạc Nhân Thiên. 
Trì Giới đức viên mãn, Bậc vĩ đại thanh thoát. 


2. Mặt trời sảng mọc lên, Vâng thái dương tròn lớn. 
Khi mặt trời mọc lên, Đêm tối liên biển mất. 
Khi mặt trời mọc lên, Liên được gọi là ngày. 
Biển cả hải triêu động, Như hô nước thâm sâu. 
Ở đây mọi người biết, Chính biển cả hải triểu. 
Dân chúng gọi phương ấy, Là Phương PURIMÀ (phương Đông). 
Vị trị vì phương ấy, Bậc Đại Vương danh xưng. 
Chủ loài Càn Thát Bà, Danh gọi DHATARATTHA. 
(Trì Quốc Thiên Vương), Càn Thát Bà hầu quanh. 
Hưởng múa hát của chúng, Vua này có nhiễu con. 
Ta chỉ nghe một tên, Tám mươi và mưỜi HỘI. 
Đại lực, danh INDA, Chúng chiêm ngưỡng Thể Tôn. 
Thuộc giỏng họ mặt trời, Từ xa, chúng lễ Phật. 
Bậc vĩ đại thanh thoát, Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc T hượng Nhân! Thiện Tám nhìn chúng con. 
Phi nhân cũng lễ Ngài, Đã nhiêu lần, nghe hỏi. 
Nên đảnh lễ như vậy, 
Quy vị xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 
Chủng con xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 
Đảnh lễ GOTAMA, Bậc trí đức viên mãn. ” 


3. Cung được gọi PETA, Nói hai lưỡi, sau lưng. 
Sát sanh và tham đắm, Đạo tặc và man trá. 
Dân chúng gọi phương ấy, Là phương Nam (Phương DAKKHINiÌ). 
Vị trị vì phương ấy, Bậc Đại Vương, danh xưng. 
Chủ loài KUMBHANDA (Cửu Bàn Trà), Danh gọi VIRÙLHA. 
(Tỳ Lâu Lặc Thiên Vương), KUMBHANDÀ hấu quanh. 
Hưởng múa hát của chúng, Vua này có nhiễu con. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 199 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Ta chỉ nghe một tên, Tám mươi và mưỜi HỘI. 

Đại lực, danh INDA, Chúng chiêm ngưỡng Thể Tôn. 
Thuộc giỏng họ mặt trời, Từ xa, chúng lễ Phật. 

Bậc vĩ đại thanh thoát, Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 

Đảnh lễ bậc T hượng Nhân! Thiện Tâm nhìn chúng con. 
Phi nhân cũng lễ Ngài, Đã nhiêu lần, nghe hỏi. 

Nên đảnh lễ như vậy, 

Quy vị, xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 

Chúng con xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 

Đảnh lễ GOTAMA, Bậc trí đức viên mãn. 


4. Mặt trời sáng lặn XuỐng, Vâng thải dương tròn lớn. 
Khi mặt trời lặn xuông, Ban ngày liên biễn mắt. 
Khi mặt trời lặn xuông, Liên được gọi là đêm. 
Biển cả hải triêu động, Như hô nước thâm sâu. 
Ở đây mọi người biết, Chính biển cả hải triểu. 
Dân chúng gọi phương ấy, Là Phương PACCHIMÀ (phương Tây). 
VỊ trị vì phương Ấy, Bậc Đại Vương danh xưng. 
Chủ các loài NÀGÀÄ, Danh gọi VIRÙPAKKHA. 
(Tb Lâu Bác Xoa), Loài NÀGÀ hấu quanh. 
Hưởng múa hát của chúng, Vua này có nhiễu con. 
Ta chỉ nghe một tên, Tám mươi và mưỜi HỘI. 
Đại lực, danh INDA, Chúng chiêm ngưỡng Thể Tôn. 
Thuộc giỏng họ mặt trời, Từ xa, chúng lễ Phật. 
Bậc vĩ đại thanh thoát, Đảnh lễ bậc Siêu Nhân! 
Đảnh lễ bậc T hượng Nhân! Thiện Tâm nhìn chúng con. 
Phi nhân cũng lễ Ngài, Đã nhiêu lần, nghe hỏi. 
Quý vị, xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 
Chủng con xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 
Đảnh lễ GOTAMA, Bậc trí đức viên mãn. 


5.. Bắc Câu Lô Châu (UTTARAKURÀ) an lạc. 
Đại NERU (Tu Dù) đẹp để, Tại đấy, mọi người sống. 
Không sở hữu, chấp trước, Chúng không gieo hột giống. 
Không cân phải kéo cày, Loài người được thọ hưởng. 
Lúa chín khỏi nhọc công, Loại gạo không cảm trấu. 
Thanh tịnh có hương thơm, Được nấu chín trên đá. 
Và chúng ăn gạo ấy, Chỉ cởi loài bò cái. 
Đi phương này phương khác, Chỉ dùng các loài thú. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 200 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Dùng xe đàn bà kéo, Đi phương này phương khác. 

Dùng xe đàn ông kéo, Đi phương này phương khác. 

Dùng xe con gải kéo, Đi phương này phương khác. 

Dùng xe con trai kéo, Đi phương này phương khác. 

Chúng leo trên các xe, Đi khắp mọi phương hướng. 

Để phục vụ Vua mình, Chúng cỡi xe voi kéo. 

Xe ngựa, xe Chư Thiên, Đối với Vua danh xưng. 

Có lâu đài, có kiệu, Nhiễu thành phố của Vua. 

Được xây giữa hư không, Các thành ÀTANATA, KUSINATA. 
PARAKUSINÀTÀ, NÀTTAPURIYÀ, PARAKUSITANÀTÀ. 
KAPIVANTA thuộc phía Bắc, 

Và các thành phố khác như JANOGHA, NAVANAVATIYA, 
AMBARA, AMBARAVATIYA, ÀLAKAMANDìùÌ là kinh đô của Vua. 
Chỗ KUVERA ở, Vị Vua đáng kính này. 

Kinh đô tên VISÀNÀ, Do vậy KUVERA. 

Được danh VESSAVANA, Các Sứ Quản được tên: 

TATOLÀ, TATTALÀ, TATOTALÀ, OJASI, TEJASI, TATOJASI. 
Vua SÙRA, ARITTHA, NEMI, Đây có vùng nước lớn. 

Từ đây mưa đồ xuống, Được tên DHARANÌ. 

Tại đây có giảng đường, Tên BHAGALAVATI. 

Chỗ Dạ Xoa tập hội, Tại đáy nhiễu cây trái. 

Trên cây chỉm tụ hợp, Các loại công, loại cò. 

Diệu âm chữnm KOKILÀ, Ở đây, chim JÌVA. 

Kêu tiếng “Hãy sống đi, ” Và tiếng chìm kêu lên. 

Hãy khởi tâm thích thú, Nhiễu loại chim sai khác. 

Ở rừng và ở hỗ, Với con vẹt ôn ào. 

Và con chim MỸNA, Các loại chim thân thoại. 

Gọi là DANDAMÀNAVAKÀ, Hồ sen KUVERA, chiếu sáng tất cả trời. 
Dân chúng gọi phương ấy, Là phương UTTARÀ (phương Bắc). 
Vị trị vì phương ấy, Bậc Đại Vương danh xưng. 

Chủ các loài Dạ Xoa, Danh gọi KUVERA. 

(Ku Ve Ra), Các Dạ Xoa hẳu quanh. 

Hưởng múa hát của chúng, Vua này có nhiêu con. 

Ta chỉ nghe một tên, Tám mươi và HưỜi HỘI. 

Đại lực, danh INDA, Chúng chiêm ngưỡng Thể Tôn. 

Thuộc giòng họ mặt trời, Từ xa, chúng lễ Phật. 

Bậc vĩ đại thanh thoát, “Đảnh lễ bậc Siêu Nhâm! 

Đảnh lễ bậc T hượng Nhân! Thiện Tâm nhìn chúng con. 

Phi nhân cũng lễ Ngài, Đã nhiêu lần, nghe hỏi. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 201 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Nên đảnh lễ như vậy, 

Quy vị, xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 
Chủng con xin đảnh lễ GOTAMA chiến thắng! 
Đảnh lễ GOTAMA, Bậc trí đức viên mãn. 


*. Đức Thế Tôn khuyến khích Tứ Chúng (Tỳ Khưu, Tỷỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, 
Cận Sự Nữ) hãy nên học thuộc lòng bài kinh ÀTÀNÀTIYÀ này, để được che 
chở, được hộ trì, được ngăn khỏi điều tai hại, được sống an vui hạnh phúc. 


D. Kết Luận: 


Sau khi đức Phật dứt lời Pháp Thoại này, chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của Ngài. 


BÀI 33: KINH PHÚNG TỤNG (SANGÌTI SUTTA) 
A. Xuất Xứ: 


Đại đức SÀRIPUTTA đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho chư Tỳ Khưu Tăng tại 
Hội Trường UBBHATAKA, thành PAVA, xứ MALLA. 


B. Duyên Khởi: 


Dân chúng MALLÀ xây dựng một Hội Trường ở thành phố PÀVÀ, đặt tên là 
UBBHATAKA, và dâng cúng đến đức Phật. Ngài đã nhận lời và đi đến Hội 
Trường để thuyết giảng cho dân chúng MALLÀ cho tới lúc thật khuya. Sau khi 
dân chúng MALLÀ ra về, đức Phật cảm thấy mệt, muốn nằm nghỉ, và liền bảo đại 
đức SÀRIPUTTA hãy nên thuyết giảng cho chư Tỳ Khưu Tăng. 


C. Chánh Kinh: 


*- Do bởi NIGANTHA NÀTHAPUTTA vừa mới từ trần, các NIGANTHA chia 
thành hai phe tranh luận cãi vã, đại đức SÀRIPUTTA mới trùng tuyên lại các 
Pháp do đức Thế Tôn đã giảng dạy để gìn giữ những lời Phật dạy và tránh khỏi 
những tranh chấp về sau, để Phạm Hạnh được trường tồn, được duy trì lâu ngày 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 202 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho Chư Thiên và Nhân Loại. 


* Sau đó, đại đức SÀRIPUTTA đã trùng tuyên tuần tự các Pháp, từ một Pháp cho 
đến mười Pháp, và như vậy tóm tắt lại những Pháp Số đã được đức Phật giảng 
dạy. Sự sắp đặt ở đây dựa theo con sô một Pháp cho đến mười Pháp, và cứ 
trong mỗi con số, thời kế lại tất cả Pháp có cùng một con số. 


IL_ Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự một Pháp 


-_ Tất cả loài hữu tình phải do Vật Thực (ÀHÀRA) mà được an trú (Nhất 
Thiệt Chúng Sanh Duy Thực Tôn). 
- _ Fât cả loài hữu tình phải do các Hành (SANKHARA) mà được an trú. 


II Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự hai Pháp 


-_ Danh và Sắc 

- _ Vô Minh và Hữu Ái 

-_ Hữu Kiến và Vô Hữu Kiến 

- Vô Tàm và Vô Quý 

-  Fàm và Quý 

-_ Ác Ngôn và Ác Hữu 

- _ Thiện Ngôn và Thiện Hữu 

- - Nhập tội thiện xảo và Xuất tội thiện xảo 

- _ Đăng chí thiện xảo và Xuất khởi đắng chí thiện xảo 
-_ Giới thiện xảo và Tác ý thiện xảo 

- _ Xứ thiện xảo và Duyên khởi thiện xảo 

-_ Thiện xảo về Xứ và Thiện xảo về Phi Xứ 

- _ Chân trực và Tàm Quý 

-  Kham nhẫn và Nhu hoà 

-_ Lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình 

-_ Vô hại và Từ Ái 

- _ Thất niệm và Bắt chánh tri 

- _ Chánh niệm và Tỉnh giác 

- _ Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ 
-_ Các căn được chế ngự vả ăn uống có tiết độ 
-  Pư duy lực và Tu tập lực 

- Niệm lực và Định lực 

- _ Chỉ và Quán 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 203 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





-_ Chỉ tướng và Tinh cần tướng 

- _ Tinh cần và không dao động 

- Giới thành tựu và Kiến thành tựu 

-_ Giới suy khuyết và Kiến suy khuyết 

- Giới thanh tịnh và Kiến thanh tịnh 

- _ Kiến thanh tịnh và Tỉnh cân theo tri kiến ấy 

-_ Dao động đối với các Pháp bị dao động và Chánh tinh cần của người bị 
dao động ấy 

-_ Không tri túc với các Thiện Pháp và Không thối thất trong tinh cần 

- Minh tri và giải thoát 

- _ Tận tri và Vô Sanh trí. 


II. Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự ba Pháp 


- Ba Bất Thiện Căn: Tham bất thiện căn, Sân bất thiện căn, và Si bất 
thiện căn. 

- Ba Thiện Căn: Vô Tham thiện căn, Vô Sân thiện căn, và Vô S1 thiện 
can. 

- Ba Ác Hạnh: Thân ác hạnh, Ngữ ác hạnh, và Ý ác hạnh. 

- Ba Thiện Hạnh: Thân thiện hạnh, Ngữ thiện hạnh, và Ý thiện hạnh. 

-_ Ba Bất Thiện Tầm: Dục Tầm, Sân Tầm, và Hại Tầm. 

- Ba Thiện Tầm: Ly Dục Tầm, Vô Sân Tầm, và Vô Hại Tâm. 

-_ Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục tư duy, Sân tư duy, và Hại tư duy. 

- Ba Thiện Tư Duy: Ly Dục tư duy, Vô Sân tư duy, và Vô Hại tư duy. 

-_ Ba Bất Thiện Tưởng: Dục tưởng, Sân tưởng, và Hại tưởng. 

-_ Ba Thiện Tướng: Ly Dục tưởng, Vô Sân tưởng, và Vô Hại tưởng. 

-_ Ba Bất Thiện Giới: Dục giới, Sân giới, và Hại giới. 

-_ Ba Thiện Giới: Ly Dục giới, Vô Sân giới, và Vô Hại giới. 

-_ Ba Cõi Giới: Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới. 

-_ Ba Giới (khác): Sắc Giới, Vô Sắc Giới, và Diệt Giới. 

-_ Ba Giới (khác): Hạ Liệt Giới, Trung Đăng Giới, và Thù Thắng Giới. 

- BaÁi: Dục Ái, Hữu Ái, và Vô Hữu Ái. 

- Ba Ái (khác): Dục Ái, Sắc Ái, và Vô Sắc Ái. 

-_ Ba Ái (khác): Sắc Ái, Vô Sắc Ái, và Diệt Ái. 

-_ Ba Kiết Sử: Thân Kiến, Hoài Nghi, và Giới Cắm Thủ. 

-_ Ba Lậu Hoặc: Dục Lậu, Hữu Lậu, và Vô Minh Lậu. 

-_ Ba Hữu: Dục Hữu, Sắc Hữu, và Vô Sắc Hữu. 

- Ba Cầu: Dục Cầu, Hữu Cầu, và Phạm Hạnh Cầu. 

- Ba Mạn: Thù Thắng Mạn, Trung Đăng Mạn, và Ty Liệt Mạn. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 204 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- Ba Thời: Quá khứ thời, VỊ Lai thời, và Hiện tại thời. 
- Ba Biên: Hữu thân biên, Hữu thân tập biên, và Hữu thân diệt biên. 
- Ba Thọ: Lạc thọ, Khô thọ, và Phi Khổ Phi Lạc thọ. 
-_ Ba Khổ Tánh: Khổ Khổ, Hành Khổ, và Hoại Khô. 
-_ Ba Tụ: Tà Định tụ, Chánh Định tụ, và Bất Định tụ. 
- Ba Hoài Nghỉ: Hoài nghi thuộc quá khứ, Hoài nghi thuộc vị lai, và Hoài 
nghi thuộc hiện tại, do dự, không quyết định, không hài lòng. 
- - Ba điều mà đức Phật không cần øìn giữ: 
e© Ngài luôn thanh tịnh về Thân, không có Thân ác hạnh, do đó, Ngài 
không cần gìn giữ về điều: “Chớ để người khác biết việc này về Ta.” 
e© Ngài luôn thanh tịnh về Lời, không có Ngữ ác hạnh, do đó, Ngài 
không cần gìn giữ về điệu: “Chớ để người khác biết việc này về Ta.” 
e Ngài luôn thanh tịnh về Ý, không có Ý ác hạnh, do đó, Ngài không 
cần gìn giữ về điều: “Chớ để người khác biết việc này về Ta.” 
- Ba Nghịch chướng: Tham chướng, Sân chướng, và S1 chướng. 
-- Ba loại lửa: Lửa Tham, Lửa Sân, và Lửa S1. 
-_ Ba loại lửa (khác): Lửa của người hiếu kính, Lửa của người gia chủ, và 
Lửa của người cúng dường (Cha Mẹ, Vợ Con, và các vị xuất 1a). 
- Ba loại sắc tụ: Hữu kiến hữu đối sắc, Vô Kiến hữu đối sắc, và Vô Kiến 
vô đối sắc. 
-_ Ba Hành: Phúc Hành, Phi Phúc Hành, và Bất Động Hành. 
- Ba loại người: Hữu Học nhân, Vô Học nhân, và Phi Hữu Học Phi Vô 
Học nhân. 
- Ba vị trưởng lão: Sanh trưởng lão, Pháp trưởng lão, và Nhập Định 
trưởng lão. 
- Ba Phúc Hành Tông: Thí phúc hành tông, Giới phúc hành tông, và Tu 
tập phúc hành tông. 
- Ba Cử Tội Sự: Thấy, Nghe, và Nghi. 
-- Ba Dục Sanh: 
e Có những loại hữu tình do Dục an trú, chịu sự an trú, bị chi phối, như 
loài người và Chư Thiên, một SỐ tái tục trong đọa xứ. 
e Có những loài hữu tình có lòng Dục đối với những sự vật do mình tạo 
ra, như là Chư Thiên ở Hóa Lạc Thiên. 
e Có những loài hữu tình có lòng Dục đối với sự vật do các loài khác 
tạo ra, như là Chư Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên. 
- Ba loại lạc sanh: 
e Có những loài hữu tình (trong quá khứ) luôn luôn tạo ra (Thiền Định 
Lạc) hay sông trong sự an lạc, như các vị Phạm Chúng Thiên. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 205 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Có những loài hữu tình thấm nhuân, biến mãn, hưng thịnh với sự an 
lạc, thường thốt lên những lời cảm hứng, như Chúng Quang Âm 
Thiên. 

e Có những loải hữu tình thấm nhuằn, biến mãn, hưng thịnh với an lạc, 
chúng sống mãn túc với sự an lạc ẫy, cảm thọ an lạc, như Chúng Biến 
Tịnh Thiên. 

- Ba Tuệ: Hữu Học Tuệ, Vô Học Tuệ, và Phi Hữu Học Phi Vô Học Tuệ. 

- Ba Tuệ (khác): Tư sanh tuệ, Văn sanh tuệ, và Tu sanh tuệ. 

-- Ba loại binh khí: Nghe, xả ly, và Tuệ. 

- Ba Căn (Quyền): Vị tri đương tri căn, Dĩ tri căn, và Cụ tri căn. 

- Ba Nhãn: Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, và Tuệ Nhãn. 

- Ba Học: Tăng thượng giới học, Tăng thượng tâm học, và Tăng thượng 
tuệ học. 

-- Ba sự tu tập: Thân tu, Tâm tu, và Tuệ tu. 

- Ba Vô Thượng: Kiến Vô Thượng, Hành Vô Thượng, và Giải Thoát Vô 

Thượng. 

-_ Ba Định: Hữu Tầm Hữu Tứ định, Vô Tầm Hữu Tứ định, và Vô Tầm Vô 

Tứ định. 

-- Ba Định (khác): Không định, Vô Tướng định, và Vô Nguyện định. 

- Ba Thanh Tịnh: Thân thanh tịnh, Ngữ thanh tịnh, và Ý thanh tịnh. 

- Ba Tịch Mặc: Thân tịch mặc, Ngữ tịch mặc, và Ý tịch mặc. 

- Ba Thiện Xảo: Tăng ích thiện xảo, Tổn ích thiện xảo, Phương tiện thiện 
xảo. 

-- Ba Kiêu Mạn: Vô bệnh kiêu, Niên trắng kiêu, và Hoạt mạng kiêu. 

- Ba Tăng Thượng: Ngã tăng thượng, Thế tăng thượng, và Pháp tăng 
thượng. 

- Ba Luận Sự: 

e©_ Luận bản về vấn đề xảy ra trong quá khứ. 

e©_ Luận bàn về vấn đề xảy ra trong vị lai. 

e_ Luận bàn về vẫn đề xảy ra trong hiện tại. 

- Ba Minh: Túc mạng trí minh, Hữu tình sanh tử minh, và Lậu tận trí 
minh. 

- Ba Trú: Thiên trú, Phạm trú, và Thánh trú. 

- Ba Thần Thông: Thần túc thông, Tha tâm thông, và Giáo giới thần 
thông. 


IV. Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự bốn Pháp 


- Bốn Niệm Xứ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 206 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- Bốn Chánh Cần: 
e_ Bất Thiện chưa sanh không cho sanh 
e_ Bất Thiện đã sanh có găng diệt 
e Thiện chưa sanh cho sanh khởi 
se Thiện đã sanh cho được tăng trưởng 
- Bốn Thần Túc: Dục như ý thần túc, Cần như ý thần túc, Tâm như ý 
thần túc, Thâm như ý thần túc. 
- Bốn Thiền: 
e Sơ Thiền do ly dục sanh, với Tầm, với Tứ. 
e_ Nhị Thiền do định sanh, vô Tầm vô Tứ. 
e Tam Thiền do Xả niệm lạc trú. 
e_ Tứ Thiền do Xả niệm thanh tịnh, phi khổ phi lạc. 
-_ Bốn Tu Tập Thiền Định: 
e Do tu tập thiền định và hành trì nhiều lần đưa đến Lạc trú ngay hiện 
{ạ1. 
e_ Do tu tập thiền định và hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc Tri Kiến. 
e Do tu tập thiền định và hành trì nhiều lần đưa đến Chánh Niệm Tỉnh 
Giác. 
e_ Do tu tập thiền định và hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các Lậu 
Hoặc. 
- Bốn Vô Lượng Tâm: Từ Ái, Bi Mẫn, Tùy Hỷ, Hành Xả. 
- Bốn Vô Sắc: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
- Bốn Y Chỉ: Thọ dụng, Nhẫn thọ, Viễn ly, Khiển trừ. 
- Bốn Thánh Chủng: Tự hoan hỷ và bằng lòng với Tứ Vật Dụng (Y áo, 
Vật thực, Chỗ ở, Thuốc men). 
- Bốn Tỉnh Cần: Chế ngự tính cần, Đoạn trừ tinh cần, Tu tập tỉnh cần, Hộ 
trì tinh cần. 
e_ Chế ngự tỉnh cần đối với Căn tiếp xúc với Trần. 
e_ Đoạn trừ tinh cần đối với Dục tầm, Sân tầm, và Hại tầm. 
e_ Tu tập tinh cần với Thất Giác Chi. 
e_ Hộ trì tinh cần đối với quán pháp Tử Thi bắt tịnh. 
-_ Bốn Trí: Pháp trí, Loại trí, Tha tâm trí, Thế tục trí. 
-_ Bốn Trí (khác): Khổ trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí. 
- Bốn Dự Lưu Hướng Chỉ: Thiện nhân thân cận, Diệu Pháp thính thọ, 
Như Lý Tác Ý (Tác ý khôn khéo), Pháp tùy pháp hành. 
-_ Bốn Dự Lưu Quả Chỉ: 
e_ Thánh đệ tử lòng tìn tuyệt đối với đức Phật. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 207 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Thánh đệ tử lòng tin tuyệt đối với Pháp Bảo. 
e Thánh đệ tử lòng tin tuyệt đối với Tăng Bảo. 
se. Thánh đệ tử thành tựu giới đức được các bậc Thánh ái mộ. 
- Bốn Sa Môn Quả: Dự Lưu Quả, Nhứt Lai Quả, Bất Lai Quả, Vô Sinh 
Quả. 
- Bốn Giới: Địa giới, Thủy giới, Hỏa giới, Phong giới. 
- Bốn Thực: Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư Niệm Thực, Thức Thực. 
- Bốn Thức Trú: 
e© Do duyên Sắc, Thức được khởi lên. 
e® Do duyên Thọ, Thức được khởi lên. 
e® Do duyên Tưởng, Thức được khởi lên. 
e® Do duyên Hành, Thức được khởi lên. 
-_ Bốn Bất Hành Xứ Hạnh: 
e_ Tham dục bất hành xứ hạnh 
e_ Sân bất hành xứ hạnh 
e Si bất hành xứ hạnh 
e Bồ Úy bất hành xứ hạnh 
-_ Bốn Ái Sanh: 
e© Do nhân y phục, Tham ái khởi sanh. 
e_ Do nhân vật thực, Tham ái khởi sanh. 
e© Do nhân trú xứ, Tham ái khởi sanh. 
e©_ Do nhân hữu và phi hữu, Tham ái khởi sanh. 
- Bốn Hành: Khổ hành trì chứng, Khổ hành tốc chứng, Lạc hành trì 
chứng, Lạc hành tốc chứng. 
- Bốn Hành (khác): Bất kham nhẫn hành, Kham nhẫn hành, Điều phục 
hành, Tịch tịnh hành. 
- Bốn Pháp Túc: Vô Tham Pháp Túc, Vô Sân Pháp Túc, Chánh Niệm 
Pháp Túc, Chánh Định Pháp Túc. 
-_ Bốn Pháp Thọ: 
e_ Hiện tại Khổ và vị lai quả báo Khổ. 
e_ Hiện tại Khổ và vị lai quả báo Lạc. 
e_ Hiện tại Lạc và vị lai quả báo Khô. 
e_ Hiện tại Lạc và vị lai quả báo Lạc. 
-_ Bốn Pháp Uẫn: Giới uân, Định uẫân, Công đức uấn, Giải thoát uấn. 
-_ Bốn Lực: Tấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, Tuệ Lực. 
- Bốn Thắng Xứ: Tuệ thắng xứ, Đế thắng xứ, Xả thăng xứ, Chỉ Tức 
thắng xứ (Bốn Nguyện). 
-_ Bốn Cách Trả Lời Câu Hỏi: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 208 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát. 
Trả lời câu hỏi bằng cách phân tích. 
Trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn. 
Trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua. 
- Bốn Nghiệp: 
Hắc Nghiệp, Hắc Báo. 
Bạch Nghiệp, Bạch Báo. 
Hắc Bạch Nghiệp, Hắc Bạch Báo. 
Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp, Phi Hắc Phi Bạch Báo, và đưa đến sự tận 
diệt các Nghiệp. 
-_ Bốn Pháp Cần Phải Chứng Ngộ: 
e  Túc mạng cần phải chứng ngộ bởi Niệm. 
e© Sanh Tử cần phải chứng ngộ bởi Nhãn. 
e Tâm giải thoát cần phải chứng ngộ bởi Thân. 
e©  Lậu tận cần phải chứng ngộ bởi Tuệ. 
- Bốn Bộc Lưu: Dục bộc lưu, Hữu bộc lưu, Kiến bộc lưu, Vô Minh bộc 
lưu. 
- Bốn Ách: Dục ách, Hữu ách, Kiến ách, Vô Minh ách. 
-_ Bốn Ly Ách: Ly Dục ách, Ly Hữu ách, Ly Kiến ách, Ly Vô Minh ách. 
-_ Bốn Hệ Phược: Tham thân hệ, Sân thân hệ, Giới Cắm Thủ thân hệ, Thử 


Thực Chấp thân hệ. 
- Bồn Sanh: Noãn Sanh, Thai Sanh, Thâp Sanh, Hóa Sanh. 
-- Bên Nhập Thai: 


e Có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, 
không tỉnh giác xuất mẫu thai. 
e Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không 
tỉnh giác xuất mẫu thai. 
e Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh 
giác xuất mẫu thai. 
e Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất 
mẫu thai. 
- Bốn Phương Cách Được Tự Thể Mới: 
e_ Có tự thể mới do ý chí của mình và không do ý chí của người khác. 
e_ Có tự thể mới do ý chí của người khác, không do ý chí của mình. 
e_ Có tự thể mới do ý chí của mình và ý chí của người khác. 
e Có tự thể mới không do ý chí của mình và không do ý chí của người 
khác. 
- Bốn Sự Cúng Dường Thanh Tịnh: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 209 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Có sự cúng dường, người cúng dường thanh tịnh, và người nhận cúng 


dường không thanh tịnh. 

e Có sự cúng dường, người nhận cúng dường thanh tịnh, và người cúng 
dường không thanh tịnh. 

e Có sự cúng dường, cả người cúng dường, và người nhận cúng dường 
đêu không thanh tịnh. 

e Có sự cúng dường, cả người cúng dường, và người nhận cúng dường 
đều thanh tịnh. 


- Bốn Nhiếp Pháp: Bồ Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự. 

- Bốn Phi Thánh Ngôn: Vọng Ngữ, Lưỡng Thiệt, Ác Khẩu, Ÿ Ngữ. 

-_ Bốn Thánh Ngôn: Ly vọng ngữ, Ly lưỡng thiệt, Ly ác khâu, Ly ÿỷ ngữ. 

- Bốn Phi Thánh Ngôn (khác): Không thấy nói thấy, Không nghe nói 
nghe, Không nghĩ nói nghĩ, Không biết nói biết. 

- Bốn Thánh Ngôn (khác): Không thấy nói không thấy, Không nghe nói 
không nghe, Không nghĩ nói không nghĩ, Không biết nói không biết. 

- Bốn Thánh Ngôn (khác): Thấy nói thấy, Nghe nói nghe, Nghĩ nói 

Nghĩ, Biết nói biết. 

-_ Bốn Loại Người: 

e_ Có loại người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. 

e_ Có loại người làm khổ người khác và siêng năng làm khổ người khác. 

e Có loại người làm khô mình và siêng năng làm khổ mình; làm khổ 
người khác và siêng năng làm khô người khác. 

e Có loại người không làm khô mình và không siêng năng làm khổ 
mình; không làm khô người khác và không siêng năng làm khổ người 
khác. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong 
hiện tại, sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc thánh thiện. 

-_ Bốn Loại Người (khác): 

se. Có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. 

e_ Có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. 

se. Có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. 

e_ Có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 

-_ Bốn Loại Người (khác): 

e© Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. 

° Sông trong bóng tối và hướng đến ánh sáng. 

° Sông trong ánh sáng và hướng đến bóng tối. 

e© Sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. 

- Bốn Loại Người (khác): Bất Động Sa Môn, Xích Liên Hoa Sa Môn, 

Bạch Liên Hoa Sa Môn, Diệu Thiện Sa Môn. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 210 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





V. Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự năm Pháp 


- Năm Uấn: Sắc uân, Thọ uân, Tưởng uân, Hành uân, Thức uấn. 
- Năm Thủ Uẫn: Sắc thủ uẫn, Thọ thủ uân, Tưởng thủ uẫn, Hành thủ uân, 
Thức thủ uẫn. 
- _ Năm Dục Công Đức: 
e© Sắc do Nhãn nhận thức cảm xúc, là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục . 
e Thinh do Nhĩ nhận thức cảm xúc, là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục. 
e Khí do Tỷ nhận thức cảm xúc, là khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục. 
se VỊ do Thiệt nhận thức cảm xúc, là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục. 
e Xúc do Thân nhận thức cảm xúc, là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục. 
- Năm Thú: Địa Ngục, Bàng Sanh, Ngạ Quỷ, Nhân Loại, Chư Thiên. 
- Năm Xan Tham: 
Xan tham đối với trú xứ. 
Xan tham đối với gia đình. 
Xan tham đối với các vật thâu hoạch. 
Xan tham đối với sắc. 
Xan tham đối với Pháp. 
- Năm Triền Cái: Tham dục triền cái, Sân độc triền cái, Hôn trầm Thùy 
miên triền cái, Trạo Hối triền cái, Hoài nghĩ triển cái. 
- Năm Hạ Phần Kiết Sử: Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ, Tham, 
Sân. 
- Năm Thượng Phần Kiết Sử: Ái sắc, Ái vô sắc, Ngã mạn, Trạo cử, Vô 
minh. 
- Năm Học Xứ: Không sát sanh, không thâu đạo, không tà dâm, không 
vọng ngữ, không uống các loại rượu. 
- Năm Bất Năng Xứ: 
e Một vị Lậu tận không thể có ý sát hại đời sông loài hữu tỉnh. 
Một vị Lậu tận không thê cô ý lấy của không cho gọi là thâu đạo. 
Một vị Lậu tận không thê cố ý hành dâm. 
Một vị Lậu tận không thê cô ý tự mình biết mà nói láo. 








Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 211 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Một vị Lậu tận không thể tiêu dùng các vật chứa cất (rượu) vào các 
thú vui dục lạc. 
- Năm Sự Tổn Thất: Thân quyền tồn thất, Tài sản tốn thất, Tật bệnh tôn 
thất, Giới hạnh tôn thất, Tri Kiến tốn thất. 
- Năm Sự Thành Tựu: Thân quyền thành tựu, Tài sản thành tựu, Tật 
bệnh thành tựu, Giới hạnh thành tựu, Tri Kiến thành tựu. 
-_ Năm Điều Nguy Hiểm Của Người Ác Giới, Phạm Giới: 
e© Người ác giới, phạm giới luật, do phóng dật làm thiệt hại nhiều tài 
sản. 
e©_ Người ác giới, phạm giới luật, bị tiếng xấu đồn khắp. 
e Người ác giới, phạm giới luật, bị sợ sệt, và dao động khi vào hội 
chúng. 
Người ác giới, phạm giới luật, khi cận tử lâm chung bị mê loạn. 
Người ác giới, phạm giới luật, khi thân hoại mạng chung phải tái tục 
vào Khổ Thú, Ác Thú, Địa Ngục. 
-_ Năm Điều Lợi Ích Của Người Cụ Giới, Trì Giới: 
e© Người cụ giới, trì giới luật, do không phóng dật nên được nhiều tài 
sản. 
Người cụ giới, trì giới luật, được tiếng tốt đồn khắp. 
Người cụ giới, trì giới luật, không sợ sệt, và dao động khi vào hội 
chúng. 
Người cụ giới, trì giới luật, khi cận tử lâm chung không bị mê loạn. 
Người cụ giới, trì giới luật, khi thân hoại mạng chung được tái tục vào 
Thiện Thú, Thiên Giới. 
- Năm Pháp Cần Phải Có Khi Muốn Chỉ Trích Người: 
Phải nói đúng thời, không phải phi thời. 
Phải nói đúng sự thật, không nói sai sự thật. 
Phải nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. 
Phải nói lời có lợi ích, không nói lời vô ích. 
Phải nói lời với lòng từ ái, không phải lời sân hận. 
- Năm Cần Chỉ: 
se VỊ tỳ khưu có lòng tin tưởng vào sự giác ngộ của đức Từ Phụ. 
e© Vị ấy thiêu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh 
quá, không nóng quá, quân bình thích hợp với sự tinh tấn. 
e© Vị ấy không lường đảo, không dối gạt, nêu rõ tự mình như chân đối 
với bậc Đạo Sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng Phạm 
Hạnh. 











Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 212 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Vị ấy sống siêng năng, tính tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện 
pháp, cương quyết, kiên trì nỗ lực, không tránh né với các thiện pháp. 
Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, 
là bậc Thánh hướng đến phân tích, đưa đến đoạn diệt một cách chân 
chánh các khổ đau. 


- Năm Tịnh Cư: Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, 
Thiện Kiên Thiên, Săc Cứu Cánh Thiên. 
- Năm Bât Lai: 


Trung Bát Níp Bàn: Khi sanh lên cõi Phạm Thiên chưa đến phân nửa 
tuôi thọ thì chứng đắc Quả Vô Sinh và viên tịch lúc ấy. 

Sanh Bát Níp Bàn: Khi sanh lên cõi Phạm Thiên được tuôi thọ hơn 
phân nửa, gần hết tuôi thọ thì chứng đắc Quả Vô Sinh và viên tịch lúc 
ây. 

Vô Hành Bát Níp Bàn: Là chứng đắc Quả Vô Sinh, diệt trừ Năm 
Thượng Phần Kiết Sử một cách dễ dàng. 

Hữu Hành Bát Níp Bàn: Là chứng đắc Quả Vô Sinh và diệt trừ Năm 
Thượng Phần Kiết Sử một cách khó khăn. 

Thượng Lưu Níp Bàn: Là vị Bất Lai phải tiễn tu từng bậc theo Ngũ 
Quyền và các tầng Trời của Ngũ Tịnh Cư Thiên, từ thấp lên cao, và 
sau đó diệt Năm Thượng Phần Kiết Sử, chứng đắc Quả Vô Sinh, viên 
tịch lúc ấy. 


- Năm Tâm Hoang Vu: 


Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối 
với vị Đạo Sư. 

Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối 
với Pháp Bảo. 

Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối 
với Tăng Bảo. 

Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối 
với Điều Học. 

Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối 
với các vị đồng Phạm Hạnh. 


-_ Năm Tâm Triền Phược: 


VỊ tỳ khưu ái luyến, ái nhiễm, khao khát với các dục vọng. 

Vị tỳ khưu ái luyến, ái nhiễm, khao khát về tự thân thẻ. 

Vị tỳ khưu ái luyến, ái nhiễm, khao khát với sắc pháp. 

Vị tỳ khưu hưởng thọ sung sướng về ăn uống no nê, về ngủ nghỉ, về 
xúc chạm, về thụy miên. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 213 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e_ Vị tỳ khưu ái luyến, ái nhiễm, khao khát được sanh về Chư Thiên. 

- Năm Quyền: Nhãn Quyền, Nhĩ Quyền, Tỷ Quyền, Thiệt Quyền, Thân 
Quyên. 

-_ Năm Quyền (khác): Lạc Quyền, Khổ Quyền, Hỷ Quyền, Ưu Quyền, Xả 
Quyên. 

- Năm Quyền (khác): Tín Quyền, Tấn Quyền, Niệm Quyền, Định 
Quyền, Tuệ Quyên. 

-_ Năm Xuất Ly Giới: 

e Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc. 
Và các lậu hoặc, các tốn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục 
lạc, vị tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

e© Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các sân hận. 
Và các lậu hoặc, các tốn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các sân 
hận, vị tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

e© Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các hại tâm. 
Và các lậu hoặc, các tốn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các hại 
tâm, vị tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

e_ Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các sắc. Và 
các lậu hoặc, các tôn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các sắc, vị 
tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

e_ Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với tự thân. Và 
các lậu hoặc, các tôn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân, 
vị tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

- Năm Giải Thoát Xứ: 

e©_ Vị tỳ khưu được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng Phạm Hạnh 
đáng kính thuyết giảng, và được thấu hiểu nghĩa lý Giáo Pháp. Như 
vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, thân khinh an phát sanh, lạc 
thọ phát sanh, nhờ đó, Tâm được định tỉnh. 

e Vị tỳ khưu theo điều đã nghe, theo điều đã học, đem thuyết giảng 
một cách rộng rãi cho người khác, và được thấu hiểu nghĩa lý Giáo 
Pháp. Như vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, thân khinh an 
phát sanh, lạc thọ phát sanh, nhờ đó, Tâm được định tỉnh. 

se VỊ tỳ khưu, dù không được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng 
Phạm Hạnh đáng kính thuyết giảng, cũng không theo điều đã nghe, 
theo điều đã học, nhưng tụng đọc Pháp một cách rõ ràng, và được 
thấu hiểu nghĩa lý Giáo Pháp. Như vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý 
phát sanh, thân khinh an phát sanh, lạc thọ phát sanh, nhờ đó, tâm 
được định tỉnh. 








Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 214 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





VỊ tỳ khưu, dù không được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng 
Phạm Hạnh đáng kính thuyết giảng, cũng không theo điều đã nghe, 
theo điều đã học, tụng đọc Pháp một cách rõ ràng, chỉ dùng tâm tầm 
cầu, suy tư, quán sát Pháp ấy, và được thấu hiểu nghĩa lý Giáo 
Pháp. Như vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, thân khinh an 
phát sanh, lạc thọ phát sanh, nhờ đó, tâm được định tỉnh. 

VỊ tỳ khưu, dù không được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng 
Phạm Hạnh đáng kính thuyết giảng, cũng không theo điều đã nghe, 
theo điều đã học, tụng đọc Pháp một cách rõ ràng, dùng tâm tầm cầu, 
suy tư, quán sát Pháp ấy, nhưng khéo nắm giữ một định tướng, 
khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, và được thấu 
hiểu nghĩa lý Giáo Pháp. Như vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát 
sanh, thân khinh an phát sanh, lạc thọ phát sanh, nhờ đó, tâm được 
định tỉnh. 


- Năm Giải Thoát Thành Thục Tưởng: Vô Thường Tưởng, Khổ Tưởng 
trong Vô Thường, Vô Ngã Tưởng trong Khô Đau, Đoạn Trừ Tưởng, Vô 
Tham Tưởng. 


VI. Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự sáu Pháp 


- Sáu Nội Xứ: Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ, Ý Xứ. 
- Sáu Ngoại Xứ: Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, VỊ Xứ, Xúc Xứ, Pháp Xứ. 
- Sáu Thức Thân: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Ty Thức, Thiệt Thức, Thân 


Thức, Ý Thức. 
- Sáu Xúc Thân: Nhãn Xúc, Nhĩ Xúc, Tỷ Xúc, Thiệt Xúc, Thân Xúc, Y 
Xúc. 


- Sáu Thọ Thân: Nhãn Xúc sở sanh thọ, Nhĩ Xúc sở sanh thọ, Tỷ Xúc sở 
sanh thọ, Thiệt Xúc sở sanh thọ, Thân Xúc sở sanh thọ, Ý Xúc sở sanh 
thọ. 

- Sáu Tưởng Thân: Sắc tưởng, Thinh tưởng, Khí tưởng, Vị tưởng, Xúc 
tưởng, Pháp tưởng. 

- Sáu Tư Thân: Sắc tư, Thinh tư, Khí tư, Vị tư, Xúc tư, Pháp tư. 

- Sáu Ái Thân: Sắc ái, Thinh ái, Khí ái, Vị ái, Xúc ái, Pháp ái. 

-_ Sáu Bất Cung Kính Pháp: 


VỊ tỳ khưu sống bất cung kính, bất tùy thuận với bậc Đạo Sư. 

Vị tỳ khưu sống bắt cung kính, bắt tùy thuận với Pháp Bảo. 

Vị tỳ khưu sống bắt cung kính, bắt tùy thuận với Tăng Bảo. 

Vị tỳ khưu sống bắt cung kính, bất tùy thuận với Điều Học. 

Vị tỳ khưu sống bắt cung kính, bất tùy thuận với không phóng dật. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 215 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e_ Vị tỳ khưu sống bắt cung kính, bắt tùy thuận với sự lễ phép, xã giao. 
- Sáu Cung Kính Pháp: 
VỊ tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với bậc Đạo Sư. 
Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với Pháp Bảo. 
Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với Tăng Bảo. 
Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với Điều Học. 
Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với không phóng dật. 
Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với sự lễ phép, xã giao. 
-_ Sáu Suy Tư Đến Hỷ: 
Khi mắt thấy Sắc, hoan hỷ khởi lên, Sắc ấy được suy tư. 
Khi tai nghe Thinh, hoan hỷ khởi lên, Thinh ấy được suy tư. 
Khi mũi ngửi Khí, hoan hỷ khởi lên, Khí ấy được suy tư. 
Khi lưỡi nếm Vị, hoan hỷ khởi lên, Vị ấy được suy tư. 
Khi thân chạm Xúc, hoan hÿ khởi lên, Xúc ấy được suy tư. 
Khi ý nhận Pháp, hoan hỷ khởi lên, Pháp ấy được suy tư. 
-_ Sáu Suy Tư Đến Ưu: 
Khi mắt thấy Sắc, ưu tư khởi lên, Sắc ấy được suy tư. 
Khi tai nghe Thinh, ưu tư khởi lên, Thinh ấy được suy tư. 
Khi mũi ngửi Khí, ưu tư khởi lên, Khí ấy được suy tư. 
Khi lưỡi nếm VỊ, ưu tư khởi lên, Vị ấy được suy tư. 
Khi thân chạm Xúc, ưu tư khởi lên, Xúc ấy được suy tư. 
Khi ý nhận Pháp, ưu tư khởi lên, Pháp ấy được suy tư. 
- Sáu Suy Tư Đến Xả: 
Khi mắt thấy Sắc, xả khởi lên, Sắc ẫây được suy tư. 
Khi tai nghe Thinh, xả khởi lên, Thinh ẫy được suy tư. 
Khi mũi ngửi Khí, xả khởi lên, Khí ấy được suy tư. 
Khi lưỡi nếm VỊ, xả khởi lên, Vị ấy được suy tư. 
Khi thân chạm Xúc, xả khởi lên, Xúc ấy được suy tư. 
Khi ý nhận Pháp, xả khởi lên, Pháp ấy được suy tư. 
-_ Sáu Hòa Kính Pháp: 

e_ Vị tỳ khưu thành tựu từ thân nghiệp, sông hòa kính, cung kính với các 
vị đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn 
kết, hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 

e_ Vị tỳ khưu thành tựu từ ngữ nghiệp, sống hòa kính, cung kính với các 
VỊ đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn 
kết, hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 216 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Vị tỳ khưu thành tựu từ ý nghiệp, sống hòa kính, cung kính với các vị 
đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ á1, sự đoàn kết, 
hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 

VỊ tỳ khưu chia sẻ những vật thực được cúng dường một cách hợp 
pháp đến các vị tỳ khưu có giới hạnh. Vị ấy sống với các vị đồng 
Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn kết, hòa 
hợp, tâm đồng ý hợp. 

Vị tỳ khưu sống giữ Giới Luật, không bị hư hoại, không vi phạm, kiên 
trì tuân hành, không tỳ vết, làm con người được giải thoát, được người 
trí tán thán, không uề tạp, hướng đến Thiền Định. Vị ấy sống với các 
VỊ đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn 
kết, hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 

Vị tỳ khưu sống đời sống được Thánh Kiến hướng dẫn, chân chánh, 
đoạn diệt khổ đau. Vị ấy sống thành tựu với Chánh Kiến như vậy, 
sống với các vị đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ 
ái, sự đoàn kết, hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 


- Sáu Ác Tránh Căn: 


Vị tỳ khưu cố gắng đoạn trừ phẫn nộ và uất hận Ác tránh căn giữa 
các vị đồng Phạm Hạnh. Cố găng ngăn chặn nguy hại ác tránh căn 
này xảy ra trong vị lai, vì lợi ích an vui và hạnh phúc của Chư Thiên 
và Nhân Loại. 

Vị tỳ khưu cỗ gắng đoạn trừ che dấu và giả dối Ác tránh căn giữa các 
vị đồng Phạm Hạnh. Cố gắng ngăn chặn nguy hại ác tránh căn này 
xảy ra trong vị lai, vì lợi ích an vui và hạnh phúc của Chư Thiên và 
Nhân Loại. 

Vị tỳ khưu cố gắng đoạn trừ tật đồ và xan tham Ác tránh căn giữa 
các vị đồng Phạm Hạnh. Cố găng ngăn chặn nguy hại ác tránh căn 
này xảy ra trong vị lai, vì lợi ích an vui và hạnh phúc của Chư Thiên 
và Nhân Loại. 

Vị tỳ khưu cô găng đoạn trừ lừa đảo và lường gạt Ác tránh căn giữa 
các vị đồng Phạm Hạnh. Cố găng ngăn chặn nguy hại ác tránh căn 
này xảy ra trong vị lai, vì lợi ích an vui và hạnh phúc của Chư Thiên 
và Nhân Loại. 

Vị tỳ khưu cô gắng đoạn trừ ác dục và tà kiến Ác tránh căn giữa các 
vị đồng Phạm Hạnh. Cố gắng ngăn chặn nguy hại ác tránh căn này 
xảy ra trong vị lai, vì lợi ích an vui và hạnh phúc của Chư Thiên và 
Nhân Loại. 

Vị tỳ khưu có gắng đoạn trừ chấp trước sở kiến Ác tránh căn, kiên trì 
gìn giữ rất khó rời bỏ, giữa các vị đồng Phạm Hạnh. Cố gắng ngăn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 217 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





chặn nguy hại ác tránh căn này xảy ra trong vị lai, vì lợi ích an vui và 
hạnh phúc của Chư Thiên và Nhân Loại. 


- Sáu Giới: Địa Giới, Thủy Giới, Hỏa Giới, Phong Giới, Không Giới, 
Thức GIới. 
- Sáu Xuât Ly Giới: 


Tu tập Từ Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an 
trú, chất chứa và khéo léo tinh cần thì có khả năng giải thoát Sân 
Tâm. 

Tu tập Bi Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an trú, 
chất chứa và khéo léo tỉnh cần thì có khả năng giải thoát Hại Tâm. 

Tu tập Hỷ Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an 
trú, chất chứa và khéo léo tinh cần thì có khả năng giải thoát Bất Lạc 
Tâm. 

Tu tập Xảá Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an 
trú, chất chứa và khéo léo tinh cần thì có khả năng giải thoát Tham 
Tâm. 

Tu tập Vô Tướng Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn 
cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần thì có khả năng giải thoát tất 
cả Tướng. 

Tu tập khước từ sự ngạo mạn “lôi có mặt,” “Tôi là cái này,” mà mũi 
tên do dự nghi ngờ được giải thoát. 


- Sáu Vô Thượng: Kiến Vô Thượng, Văn Vô Thượng, Lợi Đắc Vô 
Thượng, Học Giới Vô Thượng, Hành Vô Thượng, Ức Niệm Vô Thượng. 

- Sáu Niệm Xứ: Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm 
Thí, Niệm Thiên. 

- Sáu Hằng Trú Pháp: 


Vị tỳ khưu với mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiên, an 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Vị tỳ khưu với tai nghe tiếng, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

VỊ tỳ khưu với mũi ngửi mùi hơi, không có hoan hỷ, không có ưu 
phiền, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Vị tỳ khưu với lưỡi nếm các vị, không có hoan hý, không có ưu phiên, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Vị tỳ khưu với thân cảm xúc, không có hoan hỷ, không có ưu phiên, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

VỊ tỳ khưu với ý nhận thức Pháp, không có hoan hỷ, không có ưu 
phiền, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 


-_ Sáu Sanh Loại: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 218 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Có người Hắc Sanh và sống tạo Hắc Pháp. 

Có người Hắc Sanh và sống tạo Bạch Pháp. 

Có người Hắc Sanh và sống tạo Níp Bàn, Phi Hắc Phi Bạch Pháp. 

Có người Bạch Sanh và sống tạo Bạch Pháp. 

Có người Bạch Sanh và sống tạo Hắc Pháp. 
e_ Có người Bạch Sanh và sống tạo Níp Bàn, Phi Hắc Phi Bạch Pháp. 

- Sáu Quyết Trạch Phần Tưởng: Vô Thường Tưởng, Khổ Tưởng trên 
Vô Thường, Vô Ngã Tưởng trên Khổ, Đoạn Tưởng, Vô Tham Tưởng, 
Diệt Tưởng. 


VII. Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự bảy Pháp 


- Bảy Tài Sản: Tín Tài, Giới Tài, Tàm Tài, Quý Tài, Văn Tài, Thí Tài, 
Tuệ Tài. 
- Bảy Giác Chỉ: Niệm Giác Chị, Trạch Pháp Giác Chị, Tĩnh Tấn Giác 
Chị, Hỷ Giác Chị, Khinh An Giác Chị, Định Giác Chị, Xả Giác Chi. 
- Bảy Định Cụ: Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm. 
- Bảy Phi Diệu Pháp: Bất Tín, Vô Tàm, Vô Quý, Thiểu Văn, Giải Đãi, 
Thất Niệm, Liệt Tuệ. 
- Bảy Diệu Pháp: Tín, Tàm, Quý, Đa Văn, Tính Tấn, Niệm An Trú, Trí 
Tuệ. 
- Bảy Thượng Nhân: Tri Pháp, Trí Nghĩa, Tự Tri, Trí Lượng, Trị Thời, 
Trị Chúng, và Trị Nhân (người). 
-_ Bảy Thù Diệu Sự: 
e_ Vị tỳ khưu tha thiết hành trì Học Pháp và khao khát hành trì Học Pháp 
trong vị lai. 
e_ Vị tỳ khưu tha thiết Quán Pháp và khao khát Quán Pháp trong vị lai. 
se VỊ tỳ khưu tha thiết điều phục các dục vọng và khao khát điều phục 
các dục vọng trong vị lai. 
e_ Vị tỳ khưu tha thiết sống an tịnh và khao khát sống an tịnh trong vị 


la. 
e_ Vị tỳ khưu tha thiết sống tinh tấn và khao khát sống tinh tấn trong vị 
la. 


e© Vị tỳ khưu tha thiết quán sát tự niệm và khao khát quán sát tự niệm 
trong vị lai. 

®©_ VỊ tỳ khưu tha thiệt với kiên giải và khao khát hiệu biệt sở kiên trong 
VỊ lai. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 219 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- Bảy Tưởng: Vô Thường Tưởng, Vô Ngã Tưởng, Bất Tịnh Tưởng, Hoạn 
Nạn Tưởng, Đoạn Tưởng, Ly Tham Tưởng, Diệt Tưởng. 

- Bảy Lực: Tín Lực, Tấn Lực, Tàm Lực, Quý Lực, Niệm Lực, Định Lực, 
Tuệ Lực. 

- Bảy Thức Trú: 

e THÂN DỊ TƯỞNG DỊ: Thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, 
như là Nhân Loại, Chư Thiên, và một số trong Địa Ngục. 

° THÂN DỊ TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình khác nhau, nhưng tư tưởng 
giống nhau, như là các vị Phạm Chúng Thiên ở tầng Sơ Thiền. 

e THÂN ĐÔNG TƯỞNG DỊ: Thân hình giống nhau, nhưng tư tưởng 
khác nhau, như là các vị Quang Âm Thiên ở tầng Nhị Thiền. 

e THÂN ĐÔNG TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình giống nhau và tư tưởng 
cũng giống nhau, như là các vị Biến Tịnh Thiên ở tầng Tam Thiền. 

e KHÔNG VÔ BIÊN XỨ: Vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn trừ tất cả 
hữu đối tưởng, không còn suy tư đến bất luận một dị loại tưởng, như 
là các vị Không Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

e THỨC VÔ BIÊN XỨ: Vượt khỏi Không Vô Biên Xứ, chỉ có tưởng 
“Thức là vô biên,” như là các vị Thức Vô Biên Xứ Thiên ở Cối Vô 
Sắc Giới. 

e«e VÔ SỞ HỮU XỨ: Vượt khỏi Thức Vô Biên Xứ, chỉ có tưởng “Vô 
Sở Hữu” (lấy đề mục “không có chi cả” làm cảnh giới), như các vị Vô 
Sở Hữu Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

- Bảy Loại Người Đáng Kính Trọng: Câu Phần giải thoát, Tuệ giải 
thoát, Thân Chứng, Kiến Chí, Tín giải thoát, Tùy Pháp Hành, Tùy Tín 
Hành. 

- Bảy Tùy Miên: Dục Ái tùy miên, Sân Độc tùy miên, Tà Kiến tùy miên, 
Hoài Nghỉ tùy miên, Hữu Ái tùy miên, Vô Minh tùy miên. 

- Bảy Kiết Sử: Ái kiết sử, Sân kiết sử, Kiến kiết sử, Nghi kiết sử, Mạn 
kiết sử, Hữu Ái kiết sử, Vô Minh kiết sử. 

- Bảy Diệt Tránh Pháp: Ưng dữ hiện tiền tỳ ni, Ưng dữ ức niệm tỳ ni, 
Ưng đữ bất si tỳ ni, Ưng đữ tự ngôn trị, Đa mích tội tướng, Đa nhân mích 
tội, Như thảo phú địa. 





VIII Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự tám Pháp 


- Tám Tà: Tà Tri Kiến, Tà Tư Duy, Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mạng, Tà 
Tinh Tắn, Tà Niệm, Tà Định. 

- Tám Chánh: Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh Tắn, Chánh Niệm, Chánh Định. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 220 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





- Tám Người Đáng Cung Kính: 

e© _ Hạng Dự Lưu (Thất Lai), hạng đã thành tựu và chứng Dự Lưu Quả. 

e©_ Hạng Nhất Lai, hạng đã thành tựu và chứng Nhất Lai Quả. 

e© _ Hạng Bất Lai, hạng đã thành tựu và chứng Bất Lai Quả. 

e Hạng Vô S¡nh, hạng đã thành tựu và chứng Vô Sinh Quả. 

-_ Tám Giải Đãi Sự: 

e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi sắp có công việc phải làm. 
Do đó, không có tỉnh tấn đề đạt được điều chưa đạt được, đề thành tựu 
điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc năm nghỉ khi đã làm một công việc. Do đó, 
không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều 
chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc năm nghỉ khi sắp phải lên đường đi xa. Do 
đó, không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu 
điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi vừa mới đi xa trở về. Do đó, 
không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều 
chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi đi khất thực và không có 
được vật thực như ý. Do đó, không có tinh tấn để đạt được điều 
chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều 
chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc năm nghỉ khi đi khất thực và có được vật 
thực như ý. Do đó, không có tính tấn để đạt được điều chưa đạt 
được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi vừa mới ngã bệnh nhẹ. Do 
đó, không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu 
điều chưa thành tựu, đề chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

se VỊ tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi vừa mới hết bệnh. Do đó, 
không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều 
chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

- Tám Tỉnh Tấn Sự: 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới sắp có công việc phải làm, và khi làm công việc 
thì không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư Phật. Do đó, cô 
găng tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e® VỊ tỳ khưu nghĩ tới công việc đã làm xong, và khi làm công việc thì 
không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư Phật. Do đó, cố 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 221 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





găng tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc sắp phải lên đường đi xa, và khi phải lên 
đường đi xa, thì không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư 
Phật. Do đó, cố găng tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để 
thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ 
được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc khi vừa đã đi xa trở về, và khi đã đi xa thì 
không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư Phật. Do đó, cố 
găng tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, đề thành tựu điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc đi khất thực và không có được vật thực 
như ý. Sắc Thân được nhẹ nhàng và có thể làm việc. Do đó, cố găng 
tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành 
tựu, đỀ chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e© Vị tỳ khưu nghĩ tới việc đi khất thực và có được vật thực như ý. 
Sắc Thân được khỏe mạnh và có thê làm việc. Do đó, cố găng tinh 
tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, 
để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc vừa mới ngã bệnh nhẹ. Tâm liền nghĩ đến 
căn bệnh có thể trở nặng thêm. Do đó, cô găng tinh tân để đạt được 
điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ được. 

e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc vừa mới hết bệnh. Tâm liền nghĩ đến căn 
bệnh có thê tái phát. Do đó, cô găng tinh tấn để đạt được điều chưa 
đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được. 

-_ Tám Bồ Thí Sự: 

Bồ Thí vì có người tới nhà mình. 

Bồ Thí vì sợ người chê bai, biếm nhẽ, hoặc cảnh khổ. 

Bồ Thí vì nghĩ rằng sẽ được cho lại. 

Bồ Thí vì nghĩ rằng sẽ làm cho có điều lợi ích và tốt đẹp. 

Bồ Thí vì nghĩ rằng có vật để cho đến người không có (nêu không cho 
quả thật là không nên). 

e_ Bồ Thí vì nghĩ răng sẽ có được danh thơm tiếng tối. 

e_ Bồ Thí vì nghĩ rằng là vật phụ thuộc để trang điểm, trau giỗi cho tâm 
được tốt đẹp. 

- Tám Thí Sanh: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 222 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bố thí trở lại, trở thành người Sát Đề Ly có nhiều tài 
sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài 
sản. 

e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bồ thí trở lại, trở thành một trong hàng Tứ Đại Thiên 
Vương với thọ mạng lâu dài, có Thiên Sắc xinh đẹp, và nhiều an lạc. 

e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bồ thí trở lại, trở thành Chư Thiên Tam Thập Tam Thiên 
với thọ mạng lâu dải, có Thiên Sắc xinh đẹp, và nhiều an lạc. 

e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bồ thí trở lại, trở thành Chư Thiên Dạ Ma với thọ mạng 
lâu dài, có Thiên Sắc xinh đẹp, và nhiều an lạc. 

e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bó thí trở lại, trở thành Chư Thiên Đâu Suất Đà với thọ 
mạng lâu dài, có Thiên Sắc xinh đẹp, và nhiều an lạc. 

e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bố thí trở lại, trở thành Chư Thiên Hóa Lạc với thọ 
mạng lâu dài, có Thiên Sắc xinh đẹp, và nhiều an lạc. 

e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bồ thí trở lại, trở thành Chư Thiên Tha Hóa Tự Tại với 
thọ mạng lâu dài, có Thiên Sắc xinh đẹp, và nhiều an lạc. 

e Có người bố thí đến Sa Môn hay Bà La Môn. Khởi Tâm mong được 
đón nhận quả bồ thí trở lại, trở thành Phạm Chúng Thiên với thọ mạng 
lâu đài, có Thiên Sắc xinh đẹp, và nhiều an lạc. 

- Tám Chúng: Chúng Sát Đế Ly, Chúng Bà La Môn, Chúng Gia Chủ, 
Chúng Sa Môn, Chúng Tứ Đại Thiên Vương, Chúng Tam Thập Tam 
Thiên, Chúng Thiên Ma, Chúng Phạm Thiên. 

- Tám Thế Pháp: Đắc —- Bất Đắc, Danh Văn — Ác Văn, Phi Báng - Tán 
Thán, Lạc và Khô. 

- Tám Thắng Xứ: 

e Hành giả quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, và xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, có sự 
nhận biết, có sự nhận thấy.” 

se Hành giả quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, và 
xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thăng chúng, có sự nhận 
biết, có sự nhận thấy.” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 223 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn 
lượng, đẹp, và xấu. Vị ấy nhận thức răng: “Sau khi nhiếp thăng 
chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

se Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc VÔ 
lượng, đẹp, và xấu. Vị ấy nhận thức rắng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

e_ Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc với sắc 
tướng xanh, hình sắc xanh, với cả hai mặt láng trơn. VỊ ây nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

e_ Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc với sắc 
tướng vàng, hình sắc vàng, với cả hai mặt láng trơn. VỊ ây nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

se. Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc VỚI sắc 
tướng đỏ, hình sắc đỏ, với cả hai mặt láng trơn. Vị ấy nhận thức răng: 
“Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thây.” 

e_ Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc với sắc 
tướng trăng, hình sắc trắng, với cả hai mặt láng trơn. VỊ ây nhận thức 
răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

-_ Tám Giải Thoát: 

Tự mình có sắc, thấy các sắc. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc. 

Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không 

suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư “hư không là vô 

biên,” chứng và trú Không Vô Biên Xứ. 

® Vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, với suy tư “thức là vô 
biên,” chứng và trú Thức Vô Biên Xứ. 

® Vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, với suy tư “không có chi 
cả,” chứng và trú Vô Sở Hữu Xứ. 

e©_ Vượt khỏi hoàn toàn Vô Sở Hữu Xứ, với suy tư “chăng phải tưởng 
chăng phải chẳng phải tưởng,” chứng và trú Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. 

® Vượt khỏi hoàn toàn Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứng và trú 
Diệt Thọ Tưởng Định. 


IX. Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự chín Pháp 


- _ Chín Xung Đột Sự: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 224 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





“Nó đã làm hại tôi,” do đó, xung đột khởi lên. 

Nó đang làm hại tôi,” do đó, xung đột khởi lên. 

Nó sẽ làm hại tôi,” do đó, xung đột khởi lên. 

“Nó đã làm hại người tôi thương, tôi mến,” do đó, xung đột khởi lên. 
Nó đang làm hại người tôi thương, tôi mến,” do đó, xung đột khởi 
lên. 

#Nó sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến,” do đó, xung đột khởi lên. 
“Nó đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến,” do đó, xung 
đột khởi lên. 

“Nó đang làm lợi cho người tôi không thương, không mến,” do đó, 
xung đột khởi lên. 

“Nó sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến,” do đó, xung 
đột khởi lên. 


€ 


€ 


€ 


€ 


€ 





-_ Chín Sự Điều Phục Xung Đột: 


€ 


“Nó đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột 
được điều phục. 

“Nó đang làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung 
đột được điều phục. 

“Nó sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột 
được điều phục. 

“Nó đã làm hại người tôi thương, tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

“Nó đang làm hại người tôi thương, tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ 
như thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

“Nó sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

“Nó đã làm lợi người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

“Nó đang làm lợi người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì 
mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

#Nó sẽ làm lợi người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì mà 


r 


nghĩ như thê,” nhờ vậy xung đột được điêu phục. 





- Chín Trú Xứ Của Loài Hữu Tình: 


THÂN DỊ TƯỞNG DỊ: Thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, 
như là Nhân Loại, Chư Thiên, và một số trong Địa Ngục. 

THÂN DỊ TƯỞNG ĐÒNG: Thân hình khác nhau, nhưng tư tưởng 
giống nhau, như là các vị Phạm Chúng Thiên ở tầng Sơ Thiền. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 225 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





THÂN ĐÔNG TƯỞNG DỊ: Thân hình giống nhau, nhưng tư tưởng 
khác nhau, như là các vị Quang Âm Thiên ở tâng. Nhị Thiên. 

THÂN ĐÔNG TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình giống nhau và tư tưởng 
cũng giống nhau, như là các vị Biến Tịnh Thiên ở tầng Tam Thiên. 

VÔ TƯỞNG VÔ THỌ: Chúng Phạm Thiên Vô Tưởng Sắc Giới. 
KHÔNG VÔ BIỂN XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc tưởng, đoạn 
trừ tất cả hữu đối tưởng, không còn suy tư đến bất luận một dị loại 
tưởng, như là các vị Không Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 
THỨC VÔ BIẾN XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, chỉ 
có tưởng “hức là vô biên,” như là các vị Thức Vô Biên Xứ Thiên ở 
cõi Vô Sắc Giới. 

VÔ SỞ HỮU XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, chỉ có 
tưởng “Vô Sở Hữu” (lấy đề mục “không có chi cả” làm cảnh giới), 
như là các vị Vô Sở Hữu Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn Vô Sở 
Hữu Xứ, chỉ có tưởng “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ,” như là các vị 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 


-_ Phạm Hạnh Trú với chín bắt thời bắt tiết: 


Có những hữu tình sanh trong địa ngục, ngay khi bậc Chánh Đăng 
Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

Có những hữu tình sanh vào hàng bàng sanh, ngay khi bậc Chánh 
Đăng Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

Có những hữu tình sanh vào hàng ngạ quỷ, ngay khi bậc Chánh 
Đăng Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

Có những hữu tình sanh vào hàng A-tu-la, ngay khi bậc Chánh Đăng 
Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

Có những hữu tình sanh vào hàng Chư Thiên hướng thọ mạng lâu 
dài, ngay khi bậc Chánh Đăng Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết 
giảng Chánh Pháp. 

Có những hữu tình sanh vào các biên địa, giữa những chúng sanh 
hoang dã vô trí, và không có hàng Tứ Chúng (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu 
Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ) sinh sống, ngay khi bậc Chánh Đăng 
Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

Có những hữu tình sanh vào các trung quốc, nhưng lại theo các tà 
kiến điên đảo, ngay khi bậc Chánh Đăng Giác hiện hữu trong đời và 
khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 226 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Có những hữu tình sanh vào các trung quốc, nhưng lại Ác Tuệ, 
sanh làm người Nhị Nhân, ngay khi bậc Chánh Đắng Giác hiện hữu 
trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

Có những hữu tình sanh vào các trung quốc, nhưng có Trí Tuệ, 
sanh làm người Tam Nhân, ngay khi không có bậc Chánh Đăng 
Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 


- Chín Bậc Chứng Trú: 


Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Sơ Thiền, hữu Tầm 
hữu Tứ do ly Dục sanh. 

Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Nhị Thiền, vô Tầm 
vô Tứ. 

Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Tam Thiên. 

Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Tứ Thiền. 

VỊ tỳ khưu vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối 
tưởng, không còn suy tư đến bất luận một dị loại tưởng, chứng và trú 
Không Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

VỊ ty khưu vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, chứng và trú 
Thức Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

VỊ tỳ khưu vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, chứng và trú Vô 
Sở Hữu Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

VỊ ty khưu vượt khỏi hoàn toàn Vô Sở Hữu Xứ, chứng và trú Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

VỊ tỳ khưu vượt khỏi hoàn toàn Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứng 
và trú Diệt Thọ Tưởng Định. 


- Chín Bậc Diệt Trừ: 


Thành tựu Sơ Thiền, các Dục Tưởng bị đoạn diệt. 

Thành tựu Nhị Thiền, các Tầm Tứ bị đoạn diệt. 

Thành tựu Tam Thiền, Hỷ bị đoạn diệt. 

Thành tựu Tứ Thiên, hơi thở vô bị đoạn diệt. 

Thành tựu Không Vô Biên Xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. 

Thành tựu Thức Vô Biên Xứ, Không Vô Biên Tưởng bị đoạn diệt. 
Thành tựu Vô Sở Hữu Xứ, Thức Vô Biên Tưởng bị đoạn diệt. 

Thành tựu Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Vô Sở Hữu Tưởng bị đoạn 
diệt. 

Thành tựu Diệt Thọ Tưởng Định, các Tưởng và Thọ bị đoạn diệt. 


X. Đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tuần tự mười Pháp 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 227 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





-_ Mười Hộ Trì Nhân Pháp: 

e_ Vị tỳ khưu sống và thọ trì giới hạnh trang nghiêm, thu thúc và chế ngự 
theo giới bổn của PÀTIMOKKHA (Biệt Biệt Giải Thoát Giới), oai 
nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lời nhỏ nhặt, thọ lãnh 
và tu học trong Giới Pháp. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

e_ Vị tỳ khưu được lắng nghe, gìn giữ, và tích lũy những điều đã được 
nghe. Những Pháp thuộc Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, nghĩa lý 
văn cú cụ túc, Phạm Hạnh tăng thượng, thanh tịnh hoàn mãn. VỊ tỳ 
khưu nắm giữ, ghi nhớ, trùng tụng nhiều lần, chú tâm quán sát, khéo 
thành tựu nhờ Chánh Kiến. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

se VỊ tỳ khưu nào là Thiện Hữu, Thiện bạn lữ, là hảo bằng hữu, Thiện 
đạo hữu. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

e_ Vị tỳ khưu thiện ngôn, nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự 
chỉ trích một cách cung kính. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

e_ Vị tỳ khưu tinh cần, không biếng nhác, khéo léo, suy tư một cách đầy 
đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ đề tổ chức, làm tròn bốn 
phận đôi với các vị đồng Phạm Hạnh hạnh niên lạp cao hơn. Chính 
Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

®©_ VỊ tỳ khưu ưa thích Pháp, duyệt ý với Pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ 
đối với Vô Tỷ Pháp, Vô Tỷ Luật. Chính Pháp như vậy là một hộ trì 
nhân. 

e_ Vị tỳ khưu tự hoan hỷ, bằng lòng và thích hợp với điều kiện về Tứ Vật 
Dụng. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

se VỊ tỳ khưu tính cần nỗ lực đoạn trừ các Ác Pháp, thành tựu các Thiện 
Pháp, cương quyết, kiên trì cỗ gắng, nhẫn nại không lìa xa Thiện 
Pháp. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

e© Vị tỳ khưu có đầy đủ chánh niệm và tỉnh giác, luôn ghi nhớ những 
điều đã nói và đã làm từ trước. Chính Pháp như vậy là một hộ trì 
nhân. 

e_ Vị tỳ khưu có đầy đủ Trí Tuệ, Sanh Diệt Trí, hướng Tâm đến sự quyết 
trạch của các bậc Thánh, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ. Chính 
Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

- Mười Biến Xứ: 

e© Hành giả biết được về Địa Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

e Hành giả biết được về Thủy Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

e© Hành giả biết được về Hỏa Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 228 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e© Hành giả biết được về Phong Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bắt nhị, vô 
lượng. 

e© Hành giả biết được về Thanh Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

e© Hành giả biết được về Hoàng Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

se Hành giả biết được về Xích Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

se Hành giả biết được về Bạch Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

e Hành giả biết được về Hư Không Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất 
nhị, vô lượng. 

e Hành giả biết được về Thức Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

- Mười Bất Thiện Nghiệp Đạo: Sát Sanh, Thâu Đạo, Tà Dâm, Vọng 
Ngữ, Lưỡng Thiệt, Ác Ngữ, Ÿ Ngữ, Tham, Sân, Tà Kiến. 

- Mười Thiện Nghiệp Đạo: Ly Sát Sanh, Ly Thâu Đạo, Ly Tà Dâm, Ly 
Vọng Ngữ, Ly Lưỡng Thiệt, Ly Ác Ngữ, Ly Ÿ Ngữ, Ly Tham, Ly Sân, 
Ly Tà Kiến. 

- Mười Thánh Cư: Đoạn trừ năm chị, đầy đủ sáu chi, một hộ, thực hiện 
bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ 
phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. 


* Và thê nào là “Đoạn trừ năm chỉ?” 


Đoạn trừ Dục Vọng, 
Đoạn trừ Sân Hận, 
Đoạn trừ Hôn Thùy, 
Đoạn trừ Trạo Hối, 
Đoạn trừ Hoài Nghi. 


* Và thê nào là “Đây đủ sáu chỉ?” 


e Mắt thấy Sắc, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 
giác. 

e Tai nghe Âm Thanh, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm 
tỉnh giác. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 229 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Mũi ngửi Mùi Hơi, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm 
tỉnh giác. 

e Lưỡi nếm VỊ, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 
giác. 

e Thân cảm Xúc, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 
giác. 

e_ Ý hiểu biết Pháp, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 
giác. 


Và thế nào là “Một Hộ?” Là thành tựu sự hộ trì về Niệm. 
Và thế nào là “Thực Hiện Bốn Y?” 

e_ Vị tỳ khưu sau khi suy tư, Tầm Cầu một Pháp. 

Vị tỳ khưu sau khi suy tư, Nhẫn Thọ một Pháp. 

VỊ tỳ khưu sau khi suy tư, Đoạn Trừ một Pháp. 

VỊ tỳ khưu sau khi suy tư, Tránh Xa một Pháp. 


*- Và thế nào là “Loại bỏ các giáo điều?” Tất cả những giáo điều thông 
thường mà các vị Sa Môn thông thường chủ trương, vị Tỳ Khưu đêu loại 
bỏ, bỏ qua một bên, không châp nhận, tân xuât, từ bỏ, phóng xả. 


* Và thê nào là “Đoạn tận các mong câu?” 


se _ VỊ tỳ khưu đoạn tận các mong câu về Dục Vọng. 
e_ VỊ tỳ khưu đoạn trừ các mong câu vê Hiện Hữu. 
se VỊ tỳ khưu làm cho an tịnh các mong câu vê Phạm Hạnh. 


* Và thế nào là “Tâm tư không trệ phược?” 


se VỊ tỳ khưu đoạn trừ các tâm tư dục vọng. 
se _ VỊ tỳ khưu đoạn trừ các tâm tư sân hận. 
e_ VỊ tỳ khưu đoạn trừ các tâm tư não hại. 


*- Và thế nào là “Thân hành được khinh an?” Vị tỳ khưu đoạn trừ lạc, 
đoạn trừ khô, diệt các Hỷ Ưu từ trước, chứng và an trú Thiên Thứ Tư, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


* Và thế nào là “Tâm Thiện giải thoát?” Tâm giải thoát khỏi Tham, giải 
thoát khỏi Sân, giải thoát khỏi S1. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 230 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Và thế nào là “Huệ Thiện giải thoát?” 


e© Vị tỳ khưu đã đoạn trừ tận gốc rễ về Tâm Tham, như cây Ta La bị 
chặt đầu, không còn hiện hữu, không còn khả năng sanh khởi trong vị 
lai. 

e_ Vị tỳ khưu đã đoạn trừ tận gốc rễ về Tâm Sân, như cây Ta La bị chặt 
đầu, không còn hiện hữu, không còn khả năng sanh khởi trong vị lai. 

se VỊ tỳ khưu đã đoạn trừ tận sốc rễ về Tâm Sỉ, như cây Ta La bị chặt 
đầu, không còn hiện hữu, không còn khả năng sanh khởi trong vị lai. 


-_ Mười Vô Học Pháp: 


Vô Học Chánh Tri Kiến 
Vô Học Chánh Tư Duy 
Vô Học Chánh Ngữ 

Vô Học Chánh Nghiệp 
Vô Học Chánh Mạng 

Vô Học Chánh Tĩnh Tân 
Vô Học Chánh Niệm 

Vô Học Chánh Định 

Vô Học Chánh Trí 

Vô Học Chánh Giải Thoát 


“Như vậy, này các Hiền Giả, tất cả các pháp do đức Thế Tôn đã giảng dạy là để 
được gìn giữ, để tránh khỏi những tranh chấp vẻ sau, để Phạm Hạnh được trường 
tồn, được duy trì lâu ngảy vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho Chư Thiên và Nhân Loại.” 


D. Kết Luận: 
Sau khi đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tất cả những Pháp Số vừa xong, đã làm 


cho đức Thế Tôn hoan hỷ duyệt ý, và chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy 
của đại đức SARIPƯTTTA. 


BÀI 34: KINH THẬP THƯỢNG (DASUTTARA SUTTA) 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 231 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





A. Xuất Xứ: 


Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng Pháp Thoại này cho 500 vị chư Tỳ Khưu Tăng 
tại CAMPÀ, trên bờ hồ GAGGARA. 


“1a nói Thập Thượng Pháp, 


Diệt trừ mọi khổ đau, 
Giải thoát mọi triên phược. ` 


B. Duyên Khởi: 
Kinh này được đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng tương tự với Kinh Phúng Tụng 
(bài 33), nhưng với Pháp Sô có phân loại sai khác hơn. Thập Thượng Pháp đưa 
đên Níp Bàn, diệt trừ mọi khô đau, và giải thoát mọi triên phược. 
C. Chánh Kinh: 

I._ Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Một Pháp 


* Một Pháp có nhiều tác dụng. Một Pháp cần phải tu tập. Một Pháp cần phải 
biên tri. Một Pháp cân phải đoạn trừ. Một Pháp chịu phân tai hại. Một 
Pháp đưa đên thù thăng. Một Pháp rât khó thê nhập. Một Pháp cân được 
sanh khởi. Một Pháp cân được thăng tri. Một Pháp cân được tác chứng. 

1. Thế nào la một Pháp có nhiều tác dụng? 
Bắt Phóng Dật đối với các Thiện Pháp. 

2. Thế nào là một Pháp cần được tu tập? 
Niệm Thân câu hữu với khả ý. 

3. Thế nào là một Pháp cần phải biến tri? 
Xúc Hữu Lậu Hữu Thủ 

4. Thế nào là một Pháp cần phải đoạn trừ? 


Ngã Mạn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 232 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





5. Thế nào là một Pháp chịu phần tai hại? 
Bất Chánh Tác Ý 

6. Thế nào là một Pháp đưa đến thù thắng? 
Chân Chánh Tác Ý 

7. Thế nào là một Pháp rất khó thể nhập? 
Vô Gián Tâm Định 

8. Thế nào là một Pháp cần được sanh khởi? 
Bất Động Trí 

9. Thế nào là một Pháp cần được thắng trí? 
Tất cả loài hữu tình do ăn uống mà an trú. 

10.Thế nào là một Pháp cần được tác chứng? 
Bất Động Tâm giải thoát 

* Như vậy, mười Pháp này là chân thực, như thị, không phải không như 
thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng Chánh 
Giác. 

II. Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Hai Pháp 


* Hai Pháp có nhiều tác dụng. Hai Pháp cần phải tu tập. Hai Pháp cần 
phải biến tri. Hai Pháp cần phải đoạn trừ. Hai Pháp chịu phần tai hại. 
Hai Pháp đưa đến thù thắng. Hai Pháp rất khó thể nhập. Hai Pháp cần 
được sanh khởi. Hai Pháp cần được thắng tri. Hai Pháp cần được tác 
chứng. 


1. Thế nào là hai Pháp có nhiều tác dụng? 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 233 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Chánh Niệm và Tỉnh Giác 

2. Thế nào là hai Pháp cần được tu tập? 
Chỉ và Quán 

3. Thế nào là hai Pháp cần phải biến tri? 
Danh và Sắc 

4. Thế nào là hai Pháp cần phải đoạn trù? 
Vô Minh và Hữu Ái 

5. Thế nào là hai Pháp chịu phần tai hại? 
Ác Ngôn và Ác Hữu 

6. Thế nào là hai Pháp đưa đến thù thắng? 
Thiện Ngôn và Thiện Hữu 

7. Thế nào là hai Pháp rất khó thể nhập? 


- Nhân và Duyên làm Ác Nhiễm các loài hữu tình. 
- Nhân và Duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. 


8. Thế nào là hai Pháp cần được sanh khởi? 
Tận Trí và Vô Sanh Trí 

9. Thế nào là hai Pháp cần được thắng trí? 
Hữu VI Giới và Vô VI Giới 

10.Thế nào là hai Pháp cần được tác chứng? 


Minh và Giải Thoát 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 234 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Như vậy, hai mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không như 
thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng Chánh 
Giác. 
II. Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Ba Pháp 


*- Ba Pháp có nhiều tác dụng. Ba Pháp cần phải tu tập. Ba Pháp cần phải 
biến tri. Ba Pháp cần phải đoạn trừ. Ba Pháp chịu phần tai hại. Ba Pháp 
đưa đến thù thắng. Ba Pháp rất khó thê nhập. Ba Pháp cần được sanh 
khởi. Ba Pháp cân được thăng tri. Ba Pháp cân được tác chứng. 

1. Thế nào la ba Pháp có nhiều tác dụng? 
se. Giao thiệp với Thiện Nhân 
e Được nghe Chân Diệu Pháp 
e Hành trì Pháp và Tùy Pháp 

2. Thế nào là ba Pháp cần được tu tập? 

e Hữu Tầm Hữu Tứ Định 
e Vô Tầm Hữu Tứ Định 
e_ Vô Tầm Vô Tứ Định 
3. Thế nào là ba Pháp cần phải biến tri? 
Lạc Thọ, Khổ Thọ, Bất Lạc Bất Khô Thọ 
4. Thế nào là ba Pháp cần phải đoạn trừ? 
Dục Ái, Hữu Ái, và Phi Hữu Ái 

5. Thế nào là ba Pháp chịu phần tai hại? 

Tham Bắt Thiện Căn, Sân Bất Thiện Căn, S¡ Bất Thiện Căn 

6. Thế nào là ba Pháp đưa đến thù thắng? 


Vô Tham Bắt Thiện Căn, Vô Sân Bắt Thiện Căn, Vô S¡ Bất Thiện Căn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 235 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





7. Thế nào là ba Pháp rất khó thể nhập? Ba Xuất Yếu Giới: 


e Xuất ly khỏi các Dục vọng, tức là Ly Dục. 

e Xuất ly khỏi các Sắc pháp, tức là Vô Sắc. 

e Xuât ly khỏi các Pháp hiện hữu, Pháp Hữu VI, do duyên khởi, tức là 
Diệt. 


8. Thế nào là ba Pháp cần được sanh khởi? 


e_ Trí đôi với quá khứ 
e Trí đôi với vỊị lai 
e_ Trí đôi với hiện tại 


9. Thế nào là ba Pháp cần được thắng trí? 
Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới 

10.Thế nào là ba Pháp cần được tác chứng? 

e© Túc Mạng Trí Minh 

e Hữu Tình Sanh Diệt Trí Minh 

e Chư Lậu Tận Trí Minh 

* Như vậy, ba mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không như 
thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng Chánh 
Giác. 

IV. Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Bốn Pháp 


* Bốn Pháp có nhiều tác dụng. Bốn Pháp cần phải tu tập. Bốn Pháp cần 
phải biến tri. Bốn Pháp cần phải đoạn trừ. Bốn Pháp chịu phần tai hại, 
Bốn Pháp đưa đến thù thắng. Bốn Pháp rất khó thê nhập. Bốn Pháp cần 
được sanh khởi. Bốn Pháp cần được thắng tri. Bốn Pháp cần được tác 
chứng. 


1. Thế nào là bốn Pháp có nhiều tác dụng? 


e Trú ở trung quốc 
e Thân cận bậc Thắng Nhân 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 236 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Chánh nguyện tự thân 
e© _ Kiến tạo phước báu trong quá khứ 


2. Thế nào là bốn Pháp cần được tu tập? Tứ Niệm Xứ: 


e Quán Thân trên Thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để diệt Tham 
Sân ở đời. 
e Quán Thọ trên các cảm thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để diệt 
Tham Sân ở đời. 
e Quán Tâm trên Tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm đề diệt Tham Sân 
ở đời. 
e Quán Pháp trên các Pháp, tính cần, tỉnh giác, chánh niệm để diệt 
Tham Sân ở đời. 
3. Thế nào là bốn Pháp cần phải biến tri? 
Đoàn Thực loại cứng hay loại mềm 
Xúc Thực 


Tư Niệm Thực 
Thức Thực 


4. Thế nào là bốn Pháp cần phải đoạn trừ? 
Dục Bộc Lưu, Hữu Bộc Lưu, Kiến Bộc Lưu, Vô Minh Bộc Lưu 
5. Thế nào là bốn Pháp chịu phân tai hại? 
Dục Ách, Hữu Ách, Kiến Ách, Vô Minh Ách 
6. Thế nào là bốn Pháp đưa đến thù thắng? 
Ly Dục Ách, Ly Hữu Ách, Ly Kiến Ách, Ly Vô Minh Ách 
7. Thế nào là bốn Pháp rất khó thể nhập? 


Bốn Định: Xả phần định, Chỉ phần định, Thắng phần định, Quyết trạch 
phân định. 


8. Thế nào là bốn Pháp cần được sanh khởi? 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 237 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Bốn Trí: Pháp Trí, Loại Trí, Tha Tâm Trí, Thế Tục Trí. 
9. Thế nào là bốn Pháp cần được thắng trí? 


Tứ Thánh Đề: Khổ Thánh Đề, Khô Tập Thánh Đé, Khô Diệt Thánh Đẻ, 
Khô Diệt Đạo Thánh Đê. 


10.Thế nào là bốn Pháp cần được tác chứng? 


Bốn Sa Môn Quả: Dự Lưu Quả, Nhất Lai Quả, Bất Lai Quả, và Vô 
Sinh Quả. 


* Như vậy, bốn mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không 
như thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


V. Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Năm Pháp 


* Năm Pháp có nhiều tác dụng. Năm Pháp cần phải tu tập. Năm Pháp cần 
phải biến tri. Năm Pháp cần phải đoạn trừ. Năm Pháp chịu phân tai hại. 
Năm Pháp đưa đến thù thắng. Năm Pháp rất khó thể nhập. Năm Pháp cần 
được sanh khởi. Năm Pháp cần được thắng tri. Năm Pháp cần được tác 
chứng. 


1. Thế nào là năm Pháp có nhiều tác dụng? 


se VỊ Tỳ khưu có lòng tin tưởng vảo sự giác ngộ của đức Từ Phụ. 

e_ Vị ấy thiêu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, 
không nóng quá, quân bình thích hợp với sự tỉnh tấn. 

e©_ VỊ ây không lường đảo, không dối gạt, nêu rõ tự mình như chân đối với 
bậc Đạo Sư, đối với các vị sáng suốt, hay đối với các vị đồng Phạm 
Hạnh. 

e© Vị ấy sống siêng năng, tính tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện 
pháp, cương quyết, kiên trì nỗ lực, không tránh né với các thiện pháp. 

e_ VỊ ây có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng, đến sự sanh diệt của các pháp, là 
bậc Thánh hướng đến phân tích, đưa đến đoạn diệt một cách chân chánh 
các khổ đau. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 238 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





2. Thế nào là năm Pháp cần được tu tập? Tứ Niệm Xứ: 


Năm Chánh Định Chỉ: Hỷ biên mãn, Lạc biên mãn, Tâm biên mãn, Quang 
biên mãn, Quán sát tướng. 


3. Thế nào là năm Pháp cần phải biến tri? 


Năm Thủ Uấn: Sắc Thủ Uấn, Thọ Thủ Uấn, Tưởng Thủ Uấn, Hành Thủ 
Uân, Thức Thủ Uân. 


4. Thế nào là năm Pháp cần phải đoạn trừ? 


Năm Triên Cái: Tham Dục triên cái, Sân Độc triên cái, Hôn Thùy triên cái, 
Trạo Hôi triên cái, Hoài Nghi triên cái. 


5. Thế nào là năm Pháp chịu phân tai hại? Năm Tâm Hoang Vu: 


e© Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối với 
vị Đạo Sư. 

e© Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối với 
Pháp Bảo. 

e Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối với 
Tăng Bảo. 

e© Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối với 
Điều Học. 

e© Vị tỳ khưu nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không thỏa mãn đối với 
các vị đồng Phạm Hạnh. 


6. Thế nào là năm Pháp đưa đến thù thăng? 
Năm Căn: Tín Căn, Tân Căn, Niệm Căn, Định Căn, Tuệ Căn. 


7. Thế nào là năm Pháp rất khó thể nhập? Năm Giới hướng đến sự giải 
thoát: 


®_ VỊ tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đôi với các dục lạc. Và 
các lậu hoặc, các tôn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc, vị 
tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ây. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 239 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





se _ VỊ tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các sân hận. Và 
các lậu hoặc, các tôn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các sân hận, vị 
tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

e_ Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các hại tâm. Và 
các lậu hoặc, các tôn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các hại tâm, vị 
tỳ khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

e© Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các sắc. Và các 
lậu hoặc, các tốn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên các sắc, Vị tỳ khưu 
được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 

e_ Vị tỳ khưu khéo tu, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với tự thân. Và các 
lậu hoặc, các tốn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân, vị tỳ 
khưu được giải thoát và không còn cảm thọ cảm giác ấy. 


8. Thế nào là năm Pháp cần được sanh khởi? Năm Chánh Định Trí: 


Định đưa hiện tại Lạc và Lạc quả vị lai. Tự mình khởi trí như vậy. 

Định này thuộc bậc Thánh, xuất thế. Tự mình khởi trí như vậy. 

Định này thuộc hàng Hiền Thiện thực hành. Tự mình khởi trí như vậy. 
Định này là thanh lương, thù thăng, hướng đến an tịnh, quy về nhất tâm, 
không cần nhắc bảo, không bị chống đối, không bị thất bại. Tự mình 
khởi trí như vậy. 

e Chánh niệm và nhập định nảy, cũng như chánh niệm và xuất định này. 
Tự mình khởi trí như vậy. 


9. Thế nào là năm Pháp cần được thắng trí? Năm Giải Thoát Xứ: 


e© Vị tỳ khưu được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng Phạm Hạnh 
đáng kính thuyết giảng, và được thấu hiểu nghĩa lý Giáo Pháp. Như vậy, 
hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, thân khinh an phát sanh, lạc thọ phát 
sanh, nhờ đó, Tâm được định tỉnh. 

e© Vị tỳ khưu theo điều đã nghe, theo điều đã học, đem thuyết giảng một 
cách rộng rãi cho người khác, và được thấu hiểu nghĩa lý Giáo Pháp. 
Như vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, thân khinh an phát sanh, 
lạc thọ phát sanh, nhờ đó, Tâm được định tỉnh. 

e Vị tỳ khưu, dù không được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng 
Phạm Hạnh đáng kính thuyết giảng, cũng không theo điều đã nghe, theo 
điều đã học, nhưng tụng đọc Pháp một cách rõ ràng, và được thấu 
hiểu nghĩa lý Giáo Pháp. Như vậy, hýỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, 
thân khinh an phát sanh, lạc thọ phát sanh, nhờ đó, Tâm được định tỉnh. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 240 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e® VỊ ty khưu, dù không được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng 


Phạm Hạnh đáng kính thuyết giảng, cũng không theo điều đã nghe, theo 
điều đã học, tụng đọc Pháp một cách rõ ràng, chỉ dùng tâm tầm cầu, 
suy tư, quán sát Pháp ấy, và được thấu hiểu nghĩa lý Giáo Pháp. Như 
vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, thân khinh an phát sanh, lạc thọ 
phát sanh, nhờ đó, Tâm được định tỉnh. 

VỊ ty khưu, dù không được nghe từ bậc Đạo Sư, hay từ một vị đồng 
Phạm Hạnh đáng kính thuyết giảng, cũng không theo điều đã nghe, theo 
điều đã học, tụng đọc Pháp một cách rõ ràng, dùng tâm tầm cầu, suy tư, 
quán sát Pháp ấy, nhưng khéo nắm giữ một định tướng, khéo tác ý, 
khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, và được thấu hiểu nghĩa lý 
Giáo Pháp. Như vậy, hỷ tâm phát sanh, duyệt ý phát sanh, thân khinh an 
phát sanh, lạc thọ phát sanh, nhờ đó, Tâm được định tỉnh. 


10. Thế nào là năm Pháp cần được tác chứng? 


+ 


Năm Pháp Uấn: Giới Uấn, Định Uấn, Tuệ Uấn, Giải Thoát Uấn, Giải 
Thoát Tri Kiên Uân. 


Như vậy, năm mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không như 
thị, không thể sai khác, được đức Thế Tôn giác ngộ Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 


VI. Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Sáu Pháp 


+ 


Sáu Pháp có nhiều tác dụng. Sáu Pháp cần phải tu tập. Sáu Pháp cần phải 
biến tri. Sáu Pháp cần phải đoạn trừ. Sáu Pháp chịu phân tai hại. Sáu Pháp 
đưa đến thù thắng. Sáu Pháp rất khó thê nhập. Sáu Pháp cần được sanh 
khởi. Sáu Pháp cần được thăng tri. Sáu Pháp cần được tác chứng. 


1. Thế nào là sáu Pháp có nhiều tác dụng? Sáu Hòa Kính Pháp: 


e_ Vị tỳ khưu thành tựu từ thân nghiệp, sống hòa kính, cung kính với các vị 


đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn kết, 
hòa hợp, tâm đông ý hợp. 


e_ Vị tỳ khưu thành tựu từ ngữ nghiệp, sống hòa kính, cung kính với các vị 


đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn kết, 
hòa hợp, tâm đông ý hợp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 241 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Vị tỳ khưu thành tựu từ ý nghiệp, sống hòa kính, cung kính với các vị 
đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn kết, 
hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 

se VỊ tỳ khưu chia sẻ những vật thực được cúng dường một cách hợp pháp 
đến các vị tỳ khưu có giới hạnh. Vị ấy sống với các vị đồng Phạm Hạnh, 
như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn kết, hòa hợp, tâm đồng ý 
hợp. 

e_ Vị tỳ khưu sống giữ Giới Luật, không bị hư hoại, không vi phạm, kiên trì 
tuân hành, không tỳ vết, làm con người được giải thoát, được người trí 
tán thán, không uế tạp, hướng đến Thiền Định. Vị ấy sống với các vị 
đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn kết, 
hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 

e_ Vị tỳ khưu sống đời sống được Thánh Kiến hướng dẫn, chân chánh, đoạn 
diệt khổ đau. Vị ấy sống thành tựu với Chánh Kiến như vậy, sống với 
Các vị đồng Phạm Hạnh, như là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, sự đoàn 
kết, hòa hợp, tâm đồng ý hợp. 


2_ Thế nào là sáu Pháp cần được tu tập? Sáu Tùy Niệm Xứ: 


Phật Tùy Niệm, Pháp Tùy Niệm, Tăng Tùy Niệm, Giới Tùy Niệm, Thí Tùy 
Niệm, Thiên Tùy Niệm. 


3. Thế nào là sáu Pháp cần phải biến tri? Sáu Nội Xứ: 
Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ, Ý Xứ. 
4. Thế nào là sáu Pháp cần phải đoạn trừ? Sáu Ái Thân: 
Sắc Ái, Thinh Ái, Khí Ái, Vị Ái, Xúc Ái, Pháp Ái. 
5. Thế nào là sáu Pháp chịu phần tai hại? Sáu Bất Cung Kính Pháp: 
VỊ tỳ khưu sống bất cung kính, bất tùy thuận với bậc Đạo Sư. 
VỊ tỳ khưu sông bât cung kính, bât tùy thuận với Pháp Bảo. 
VỊ tỳ khưu sông bât cung kính, bât tùy thuận với Tăng Bảo. 
VỊ tỳ khưu sông bât cung kính, bât tùy thuận với Điêu Học. 


Vị tỳ khưu sống bắt cung kính, bất tùy thuận với không phóng dật. 
Vị tỳ khưu sống bắt cung kính, bắt tùy thuận với sự lễ phép, xã giao. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 242 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





6. Thế nào là sáu Pháp đưa đến thù thắng? Sáu Cung Kính Pháp: 


VỊ tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với bậc Đạo Sư. 

Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với Pháp Bảo. 

Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với Tăng Bảo. 

Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với Điều Học. 

Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với không phóng dật. 
Vị tỳ khưu sống cung kính, tùy thuận với sự lễ phép, xã giao. 


7. Thế nào là sáu Pháp rất khó thể nhập? Sáu Xuất Ly Giới: 


e© Tu tập Từ Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an trú, 
chất chứa và khéo léo tỉnh cần thì có khả năng giải thoát Sân Tâm. 

e© Tu tập Bi Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an trú, 
chất chứa và khéo léo tỉnh cần thì có khả năng giải thoát Hại Tâm. 

e© Tu tập Hỷ Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an trú, 
chất chứa và khéo léo tinh cần thì có khả năng giải thoát Bất Lạc Tâm. 

e© Tu tập Xả Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, an trú, 
chất chứa và khéo léo tinh cần thì có khả năng giải thoát Tham Tâm. 

se Tu tập Vô Tướng Tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành căn cứ, 
an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần thì có khả năng giải thoát tất cả 
Tướng. 

e Tu tập khước từ sự ngạo mạn “Tôi có mặt,” “Tôi là cái này,” mà mũi tên 
do dự nghi ngờ được giải thoát. 


8. Thế nào là sáu Pháp cần được sanh khởi? Sáu Hằng Trú Pháp: 


e Vị tỳ khưu với mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

e_ Vị tỳ khưu với tai nghe tiếng, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

e_ Vị tỳ khưu với mũi ngửi mùi hơi, không có hoan hỷ, không có ưu phiên, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

e_ Vị tỳ khưu với lưỡi nếm các vị, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an 
trú xs3, chánh niệm, tỉnh giác. 

e_ Vị tỳ khưu với thân cảm xúc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 243 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Vị tỳ khưu với ý nhận thức Pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiên, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 


9, Thế nào là sáu Pháp cần được thắng trí?” Sáu Vô Thượng Chỉ: 
Kiên Vô Thượng, Văn Vô Thượng, Lợi Đặc Vô Thượng, Giới Vô Thượng, 
Hành Vô Thượng, Ức Niệm Vô Thượng. 


10. Thế nào là sáu Pháp cần được tác chứng? Sáu Thắng Trí: 


Thần Túc Thắng Trí, thân có thể đi đến Phạm Thiên Giới. 

Thiên Nhĩ Thắng Trí, vượt khỏi loài người, nghe được hai loại âm thanh, 
Chư Thiên và Nhân Loại, xa và gần. 

Tha Tâm Thắng Trí, biết được tâm tánh của chúng Hữu Tình. 

Túc Mạng Thăng Trí, biết được rất nhiều đời quá khứ, với đầy đủ các chi 
tiết và các hình thức. 

Thiên Nhãn Thắng Trí, vượt khỏi loài người, biết được các loài hữu tình 
tùy theo nghiệp của mình. 

Lậu Tận Thắng Trí, với sự diệt trừ các Lậu Hoặc, sau khi tự tri, tự chứng 
ngay trong kiếp hiện tại, đạt đến và an trú Vô Lậu, tâm được giải thoát, 
huệ giải thoát. 


* Như vậy, sáu mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không như 
thị, không thê sai khác, được đức Thế Tôn giác ngộ, Chánh Đăng Chánh 
Giác. 


VII. Đại Đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Bảy Pháp 


+ 


Bảy Pháp có nhiều tác dụng. Bảy Pháp cần phải tu tập. Bảy Pháp cần 
phải biến tri. Bảy Pháp cân phải đoạn trừ. Bảy Pháp chịu phần tai hại. 
Bảy Pháp đưa đến thù thăng. "Bảy Pháp rất khó thể nhập. Bảy Pháp cần 
được sanh khởi. Bảy Pháp cần được thắng tri. Bảy Pháp cần được tác 
chứng. 


. Thế nào là bảy Pháp có nhiều tác dụng? Bảy Tài Sản: 


Tín Tài, Giới Tài, Tàm Tài, Quý Tài, Văn Tài, Thí Tài, Tuệ Tài. 


2. Thế nào là bảy Pháp cần được tu tập? Thất Giác Chi: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 244 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Niệm Giác Chị, Trạch Pháp Giác Chị, Tĩnh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chị, 
Khinh An Giác Chị, Định Giác Chị, Xả Giác Chi. 


3. Thế nào là bảy Pháp cần phải biến tri? Bảy Thức Trú: 


e THÂN DỊ TƯỞNG DỊ: Thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, 
như là Nhân Loại, Chư Thiên, và một số trong Địa Ngục. 

e THÂN DỊ TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình khác nhau, nhưng tư tưởng 
giống nhau, như là các vị Phạm Chúng Thiên ở tầng Sơ Thiền. 

e THÂN ĐÔNG TƯỞNG DỊ: Thân hình giống nhau, nhưng tư tưởng 
khác nhau, như là các vị Quang Âm Thiên ở tầng Nhị Thiền. 

e THÂN ĐÒNG TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình giống nhau và tư tưởng 
cũng giống nhau, như là các vị Biến Tịnh Thiên ở tầng Tam Thiền. 

e KHÔNG VÔ BIÊN XỨ: Vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn trừ tất cả 
hữu đối tưởng, không còn suy tư đến bất luận một dị loại tưởng, như 
là các vị Không Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

e THỨC VÔ BIÊN XỨ: Vượt khỏi Không Vô Biên Xứ, chỉ có tưởng 
“Thức là vô biên,” như các vị Thức Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc 
GIới. 

e«e VÔ SỞ HỮU XỨ: Vượt khỏi Thức Vô Biên Xứ, chỉ có tưởng “Vô 
Sở Hữu” (lây đề mục “không có chi cả” làm cảnh giới), như là các vị 
Vô Sở Hữu Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 





4. Thế nào là bảy Pháp cần phải đoạn trù? Thất Tùy Miên: 


Tham Dục tùy miên, Sân Độc tùy miên, Tà Kiến tùy miên, Hoài Nghi tùy 
miên, Ngã Mạn tùy miên, Hữu À1 tùy miên, Vô Minh tùy miên. 


5. Thế nào là bảy Pháp chịu phần tai hại? Bảy Phi Diệu Pháp: 
Bắt Tín, Vô Tàm, Vô Quý, Thiêu Văn, Giải Đãi, Thất Niệm, Ác Tuệ. 
6. Thế nào là bảy Pháp đưa đến thù thắng? Bảy Chân Diệu Pháp: 
Tín, Tàm, Quý, Đa Văn, Tinh Cần, Niệm hiện tiền, Trí Tuệ. 


7. Thế nào là bảy Pháp rất khó thể nhập? Bảy Thượng Nhân Pháp: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 245 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Tri Pháp, Trí Nghĩa, Tri Ngã, Trị Lượng, Trị Thời, Trị Chúng, và Tri 
Nhân. 


8. Thế nào là bảy Pháp cần được sanh khởi? Bảy Tưởng: 
Vô Thường Tưởng, Vô Ngã Tưởng, Bât Tịnh Tưởng, Quá Hoạn Tưởng, 
Đoạn Trừ Tưởng, Ly Tham Tưởng, và Diệt Tưởng. 


9. Thế nào là bảy Pháp cần được thắng trí? Bảy Thù Diệu Sự: 


e_ Vị tỳ khưu tha thiết hành trì Học Pháp và khao khát hành trì Học Pháp 
trong vị lai. 

e_ Vị tỳ khưu tha thiết Quán Pháp và khao khát Quán Pháp trong vị lai. 

se VỊ tỳ khưu tha thiết điều phục các dục vọng và khao khát điều phục 
các dục vọng trong vị lai. 

e_ Vị tỳ khưu tha thiết sống an tịnh và khao khát sống an tịnh trong vị 
la. 

e_ Vị tỳ khưu tha thiết sống tinh tấn và khao khát sống tinh tấn trong vị 
la. 

e© Vị tỳ khưu tha thiết quán sát tự niệm và khao khát quán sát tự niệm 
trong vị lai. 

e©_ Vị tỳ khưu tha thiết với kiến giải và khao khát hiểu biết sở kiến trong 
VỊ lai. 


10.Thế nào là bảy Pháp cần được tác chứng? Bảy Lậu Tận Lực: 


e©_ Vị Lậu Tận tỳ khưu với Chánh Tuệ, quán sát chân chánh về đặc tướng 
Vô Thường của tất cả Pháp Hữu Vi với Chánh Tuệ. Với Chánh Quán 
thành sức mạnh, vị tỳ khưu biết được sự diệt tận các lậu hoặc. 

e©_ Vị Lậu Tận tỳ khưu với Chánh Tuệ, quán sát chân chánh thấy các Dục 
Vọng như lửa than hừng. Với Chánh Quán thành sức mạnh, vị tỳ 
khưu biết được sự diệt tận các lậu hoặc. 

e©_ Vị Lậu Tận tỳ khưu với Chánh Tuệ, với tâm hướng xuất ly, tâm thiên 
về xuất ly, tâm hoan hỷ ly dục, đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu hoặc. Với 
Chánh Quán thành sức mạnh, vị tỳ khưu biết được sự diệt tận các lậu 
hoặc. 

se VỊ Lậu Tận tỳ khưu với Chánh Tuệ, bốn niệm an trú được tu tập, khéo 
tu tập. Với Chánh Quán thành sức mạnh, vị tỳ khưu biết được sự diệt 
tận các lậu hoặc. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 246 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





se VỊ Lậu Tận tỳ khưu với Chánh Tuệ, năm quyền được tu tập, khéo tu 
tập. Với Chánh Quán thành sức mạnh, vị tỳ khưu biết được sự diệt 
tận các lậu hoặc. 

se VỊ Lậu Tận tỳ khưu với Chánh Tuệ, bảy giác chi được tu tập, khéo tu 
tập. Với Chánh Quán thành sức mạnh, vị tỳ khưu biết được sự diệt 
tận các lậu hoặc. 

se VỊ Lậu Tận tỳ khưu với Chánh Tuệ, tám Thánh Đạo được tu tập, khéo 
tu tập. Với Chánh Quán thành sức mạnh, vị tỳ khưu biết được sự diệt 
tận các lậu hoặc. 


*- Như vậy, bảy mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không 
như thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


VIII Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Tám Pháp 


* Tám Pháp có nhiều tác dụng. Tám Pháp cần phải tu tập. Tám Pháp cần 
phải biến tri. Tám Pháp cần phải đoạn trừ. Tám Pháp chịu phần tai hại. 
Tám Pháp đưa đến thù thắng. Tám Pháp rất khó thê nhập. Tám Pháp 
cần được sanh khởi. Tám Pháp cần được thắng tri. Tám Pháp cần được 
tác chứng. 


1. Thế nào là tám Pháp có nhiều tác dụng? 


- _ Có tám nhân, tám duyên đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh 
nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên 
mãn nếu đã chứng được. 


e VỊ tỳ khưu, do sông gần bậc Đạo Sư, hoặc một vị đồng Phạm Hạnh 
đáng tôn kính, nhờ vậy Tàm Quý được sắc xảo, ái lạc và cung kính 
được an trú. 

e©_ Vị tỳ khưu, do được học hỏi và vấn đáp với bậc Đạo Sư, hoặc vị đồng 
Phạm Hạnh đáng tôn kính, như vậy những øì bị che khuất được phơi 
bày, những gì bị dấu kín được giải tỏ, và diệt trừ mọi nghi ngờ đối với 
những vẫn đề đang còn nghi ngờ. 

e® Sau khi được nghe Pháp, vị tỳ khưu có được hai sự an tịnh, Thân an 
tịnh và Tâm an tịnh. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 247 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e_ Vị tỳ khưu thọ trì và giữ giới, sống chế ngự thu thúc với sự chế ngự 
giới bổn PÀTIMOKKHA, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh, và tu học trong các học pháp. 

e_ Vị tỳ khưu đa văn, ghi nhớ điều đã được nghe, tích lũy điều đã được 
nghe. Với các Pháp Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, nghĩa văn cụ 
túc, đề cao Phạm Hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Với những 
Pháp ấy, vị tỳ khưu nghe nhiều, gìn giữ, ghi nhớ, nhờ lặp đi lặp lại, 
tâm ý suy tư, khéo thành đạt nhờ Chánh Trí. 

se VỊ tỳ khưu sông tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các Ác Pháp, thành tựu 
các Thiện Pháp, vững chắc, kiên trì đối với Thiện Pháp. 

e_ Vị tỳ khưu có chánh niệm, có chánh niệm tối thượng và phân tích rõ 
ràng ghi nhận, nhớ rõ những việc đã được làm, những lời đã nói. 

e_ Vị tỳ khưu sống quán sát sự sanh diệt của Ngũ Thủ Uấn, như đây là 
Sắc, là Tập của Sắc, là Diệt của Sắc, là Con Đường diệt của Sắc, 
V.V... 


2. Thế nào là tám Pháp cần được tu tập? Bát Thánh Đạo: 


Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tình Tân, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Thế nào là tám Pháp cần phải biến tri? Tám Thế Pháp: 


Đắc và không đắc, có thanh danh và không có thanh danh, chê và khen, 
lạc và khô. 


4. Thế nào là tám Pháp cần phải đoạn trù? Tám Tà: 


Tà Kiến, Tà Tư Duy, Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mạng, Tà Tinh Tấn, Tà 
Niệm, Tà Định. 


5. Thế nào là tám Pháp chịu phần tai hại? Tám Giải Đãi Sự: 


e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi sắp có công việc phải làm. 
Do đó, không có tỉnh tấn đề đạt được điều chưa đạt được, đề thành tựu 
điều chưa thành tựu, đề chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc năm nghỉ khi đã làm một công việc. Do đó, 
không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều 
chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 248 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi sắp phải lên đường đi xa. Do 
đó, không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu 
điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi vừa mới đi xa trở về. Do đó, 
không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều 
chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi đi khất thực và không có 
được vật thực như ý. Do đó, không có tinh tấn để đạt được điều 
chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều 
chưa chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc năm nghỉ khi đi khất thực và có được vật 
thực như ý. Do đó, không có tính tấn để đạt được điều chưa đạt 
được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi vừa mới ngã bệnh nhẹ. Do 
đó, không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu 
điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

se VỊ tỳ khưu nghĩ tới việc nằm nghỉ khi vừa mới hết bệnh. Do đó, 
không có tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều 
chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 


6. Thế nào là tám Pháp đưa đến thù thắng? Tám Tinh Tấn Sự: 


e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới sắp có công việc phải làm, và khi làm công việc 
thì không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư Phật. Do đó, cô 
găng tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

®© VỊ tỳ khưu nghĩ tới công việc đã làm xong, và khi làm công việc thì 
không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư Phật. Do đó, cố 
găng tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e Vị tỳ khưu nghĩ tới việc sắp phải lên đường đi xa, và khi phải lên 
đường đi xa, thì không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư 
Phật. Do đó, cố găng tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để 
thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ 
được. 

e_ Vị tỳ khưu nghĩ tới việc khi vừa đã đi xa trở về, và khi đã đi xa thì 
không có thời gian để suy tư đến Giáo Pháp Chư Phật. Do đó, cố 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 249 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





găng tỉnh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa 
thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e© Vị tỳ khưu nghĩ tới việc đi khất thực và không có được vật thực 
như ý. Sắc Thân được nhẹ nhàng và có thể làm việc. Do đó, cố găng 
tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành 
tựu, đỀ chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e© Vị tỳ khưu nghĩ tới việc đi khất thực và có được vật thực như ý. 
Sắc Thân được khỏe mạnh và có thê làm việc. Do đó, cố găng tinh 
tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, 
để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. 

e© Vị tỳ khưu nghĩ tới việc vừa mới ngã bệnh nhẹ. Tâm liền nghĩ đến 
căn bệnh có thể trở nặng thêm. Do đó, cô găng tinh tân để đạt được 
điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ được. 

se VỊ tỳ khưu nghĩ tới việc vừa mới hết bệnh. Tâm liền nghĩ đến căn 
bệnh có thê tái phát. Do đó, cô gắng tinh tấn để đạt được điều chưa 
đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ được. 


7. Thế nào là tám Pháp rất khó thể nhập? Phạm Hạnh Trú với tám bất 
thời bắt tiết: 


e Có những hữu tình sanh trong địa ngục, ngay khi bậc Chánh Đăng 
Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

e Có những hữu tình sanh vào hàng bàng sanh, ngay khi bậc Chánh 
Đăng Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

e Có những hữu tình sanh vào hàng ngạ quỷ, ngay khi bậc Chánh 
Đăng Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

e Có những hữu tình sanh vào hàng Chư Thiên hướng thọ mạng lâu 
dài, ngay khi bậc Chánh Đăng Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết 
giảng Chánh Pháp. 

e Có những hữu tình sanh vào các biên địa, giữa những chúng sanh 
hoang dã vô trí và không có hàng Tứ Chúng (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu 
Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ) sinh sống, ngay khi bậc Chánh Đắng 
Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

e Có những hữu tình sanh vào các trung quốc, nhưng lại theo các tà 
kiến điên đảo, ngay khi bậc Chánh Đăng Giác hiện hữu trong đời và 
khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 250 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Có những hữu tình sanh vào các trung quốc, nhưng lại Ác Tuệ, 
sanh làm người Nhị Nhân, ngay khi bậc Chánh Đăng Giác hiện hữu 
trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 

e Có những hữu tình sanh vào các trung quốc, nhưng có Trí Tuệ, 
sanh làm người Tam Nhân, ngay khi không có bậc Chánh Đăng 
Giác hiện hữu trong đời và khéo thuyết giảng Chánh Pháp. 


8. Thế nào là tám Pháp cần được sanh khởi? Tám Đại Nhân Tầm: 


e_ Pháp này cho người thiểu dục, Pháp này không phải cho người đa dục. 

Pháp này cho người tri túc, Pháp này không phải cho người không trì 

túc. 

e Pháp này cho người an tịnh độc cư, Pháp này không phải cho người 
ưa tụ hội. 

e Pháp này cho người siêng năng tinh tấn, Pháp này không phải cho 
người giải đãi. 

e Pháp này cho người có niệm hiện tiền, Pháp này không phải cho 
người thất niệm. 

e Pháp này cho người có định tâm, Pháp này không phải cho người 
không có định tâm. 

e Pháp này cho người có trí tuệ, Pháp này không phải cho người có ác 
tuệ. 

e Pháp này cho người không ưa thích lý luận, Pháp này không phải cho 
người ưa thích lý luận. 


9. Thế nào là tám Pháp cần được thắng trí? Tám Thăng Xứ: 


e© Hành giả quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, và xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự 
nhận biết, có sự nhận thây.” 

e© Hành giả quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, và 
xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận 
biết, có sự nhận thấy.” 

se _ Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn 
lượng, đẹp, và xấu. Vị ấy nhận thức Tăng. “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

e Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, “thấy các loại ngoại sắc VÔ 
lượng, đẹp, và xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 251 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc với sắc 
tướng xanh, hình sắc xanh, với cả hai mặt láng trơn. Vị ấy nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

se. Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc với sắc 
tướng vàng, hình sắc vàng, với cả hai mặt láng trơn. VỊ ây nhận thức 
rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 

e_ Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc VỚI sắc 
tướng đỏ, hình sắc đỏ, với cả hai mặt láng trơn. Vị ấy nhận thức răng: 
“Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thây.” 

e_ Hành giả quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc với sắc 
tướng trắng, hình sắc trắng, với cả hai mặt láng trơn. VỊ ây nhận thức 
răng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, có sự nhận biết, có sự nhận thấy.” 


10. Thế nào là tám Pháp cần được tác chứng? Tám Giải Thoát: 


Tự mình có sắc, thấy các sắc. 

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc. 

Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy. 

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy 

tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư “hư không là vô biên,” 

chứng và trú Không Vô Biên Xứ. 

® Vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, với suy tư “thức là vô biên,” 
chứng và trú Thức Vô Biên Xứ. 

® Vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, với suy tư “không có chị cả,” 
chứng và trú Vô Sở Hữu Xứ. 

e© Vượt khỏi hoàn toàn Vô Sở Hữu Xứ, với suy tư “chẳng phải tưởng, 
chăng phải chăng phải tưởng,” chứng và trú Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ. 

® Vượt khỏi hoàn toàn Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứng và trú Diệt 

Thọ Tưởng Định. 


* Như vậy, tắm mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không 
như thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


IX. Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Chín Pháp 


* Chín Pháp có nhiều tác dụng. Chín Pháp cần phải tu tập. Chín Pháp cần 
phải biên trị. Chín Pháp cân phải đoạn trừ. Chín Pháp chịu phân tai hại. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 252 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Chín Pháp đưa đến thù thắng. Chín Pháp rất khó thể nhập. Chín Pháp 
cân được sanh khởi. Chín Pháp cân được thăng tri. Chín Pháp cân được 
tác chứng. 


1. Thế nào là chín Pháp có nhiều tác dụng? Chín Chánh Tư Duy Căn 
Pháp: 


Do Chánh Tư Duy, hân hoan sanh. 

Do hân hoan, hỷ sanh. 

Do Tâm hoan hỷ, Thân được khinh an. 

Do Thân khinh an, Lạc thọ sanh. 

Do Lạc thọ, Tâm được định tỉnh. 

Nhờ Tâm định tỉnh, biết được, thấy được sự vật như chân. 
Nhờ biết, nhờ thấy như chân, yếm ly sanh. 

Do yêm ly sanh, ly dục sanh. 

Nhờ ly dục sanh, vị tỳ khưu được giải thoát. 


2. Thế nào là chín Pháp cần được tu tập? Chín Thanh Tịnh Cần Chi: 


Giới thanh tịnh cần chi 

Tâm thanh tịnh cần chỉ 

Kiến thanh tịnh cần chi 

Đoạn nghỉ thanh tịnh cần chi 

Đạo Phi Đạo Tri Kiến thanh tịnh cần chi 
Hành Tri Kiến thanh tịnh cần chi 

Tri Kiến thanh tịnh cần chi 

Tuệ thanh tịnh cần chi 

Giải thoát thanh tịnh cần chi 


3. Thế nào là chín Pháp cần được biến tri? Chín Trú Xứ Của Loài Hữu 
Tình: 


e THÂN DỊ TƯỞNG DỊ: Thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, 
như là Nhân Loại, Chư Thiên, và một số trong Địa Ngục. 

e THÂN DỊ TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình khác nhau, nhưng tư tưởng 
giống nhau, như là các vị Phạm Chúng Thiên ở tầng Sơ Thiên. 

e THÂN ĐÒNG TƯỞNG DỊ: Thân hình giống nhau, nhưng tư tưởng 
khác nhau, như là các vị Quang Âm Thiên ở tầng Nhị Thiền. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 253 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e THÂN ĐỎNG TƯỞNG ĐÔNG: Thân hình giống nhau và tư tưởng 
cũng giống nhau, như là các vị Biến Tịnh Thiên ở tầng Tam Thiền. 

e VÔ TƯỞNG VÔ THỌ: Chúng Phạm Thiên Vô Tửởng Sắc Giới. 

e KHÔNG VÔ BIÊN XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc tưởng, đoạn 
trừ tất cả hữu đối tưởng, không còn suy tư đến bất luận một dị loại 
tưởng, như là các vị Không Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

e THỨC VÔ BIẾN XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, chỉ 
có tưởng “Thức là vô biên,” như là các vị Thức Vô Biên Xứ Thiên ở 
cõi Vô Sắc Giới. 

e VÔ SỞ HỮU XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, chỉ có 
tưởng “Vô Sở Hữu” (lấy đề mục “không có chi cả” làm cảnh giới), 
như các vị Vô Sở Hữu Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

e PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ: Vượt khỏi hoàn toàn Vô Sở 
Hữu Xứ, chỉ có tưởng “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ,” như các vị Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 


4. Thế nào là chín Pháp cần phải đoạn trù? Chín Ái Căn Pháp: 


Do duyên Ái, Tầm cầu sanh. 

Do duyên Tầm cầu, Đắc lợi sanh. 

Do duyên Đắc lợi, Phân biệt sanh. 

Do duyên Phân biệt, Tham dục sanh. 

Do duyên Tham dục, Thủ trước sanh. 

Do duyên Thủ trước, Chấp trì sanh. 

Do duyên Chấp trì, Xan tham sanh. 

Do duyên Xan tham, Hộ trì sanh. 

Do duyên Hộ trì, Chấp trượng, chấp kiến, tranh tụng, tranh luận, 
tương phản, ly gián ngữ, vọng ngữ, và các bất thiện pháp sanh khởi. 


5. Thế nào là chín Pháp chịu phần tai hại? Chín Xung Đột (Hại Tâm) 





Sự: 

e “Nó đã làm hại tôi,” do đó, xung đột khởi lên. 

e® “Nó đang làm hại tôi,” do đó, xung đột khởi lên. 

e® “Nó sẽ làm hại tôi,” do đó, xung đột khởi lên. 

e_ “Nó đã làm hại người tôi thương, tôi mến,” do đó, xung đột khởi lên. 

e© “Nó đang làm hại người tôi thương, tôi mến,” do đó, xung đột khởi 


lên. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 254 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e® “Nó sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến,” do đó, xung đột khởi lên. 
e© “Nó đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến,” do đó, xung 
đột khởi lên. 

e© “Nó đang làm lợi cho người tôi không thương, không mến,” do đó, 
xung đột khởi lên. 


e “Nó sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến,” do đó, xung 
đột khởi lên. 





6. Thế nào là chín Pháp đưa đến thù thắng? Chín Sự Điều Phục Xung 
Đột: 


e© “Nó đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột 
được điều phục. 

e© “Nó đang làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung 
đột được điều phục. 

e “Nó sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột 
được điều phục. 

e© “Nó đã làm hại người tôi thương, tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

e© “Nó đang làm hại người tôi thương, tôi mến. Có ích lợi gì mà nghĩ 
như thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

e “Nó sẽ làm hại người tôi thương, tôi mễn. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

e© “Nó đã làm lợi người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 

e© “Nó đang làm lợi người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì 
mà nghĩ như thế,” nhờ vậy xung đột được điều phục. 


e “Nó sẽ làm lợi người tôi không thương, không mến. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như thê,” nhờ vậy xung đột được điêu phục. 





7. Thế nào là chín Pháp rất khó thể nhập? Chín loại sai biệt: 


Do duyên GIới sai biệt, Xúc sai biệt sanh. 

Do duyên Xúc sai biệt, Thọ sai biệt sanh. 

Do duyên Thọ sai biệt, Tưởng sai biệt sanh. 

Do duyên Tưởng sai biệt, Tư duy sai biệt sanh. 

Do duyên Tư duy sai biệt, Dục sai biệt sanh. 

Do duyên Dục sai biệt sanh, Nhựt tình sai biệt sanh. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 255 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





® Do duyên Nhựt tình sai biệt, Tầm cầu sai biệt sanh. 
se Do duyên Tâm câu sai biệt, Đặc lợi sai biệt sanh. 
e® Do duyên Đắc lợi sai biệt sanh, Phân biệt sai biệt sanh. 


8. Thế nào là chín Pháp cần được sanh khởi? Chín Tưởng: 


Bất Tịnh Tưởng 

Tử Vong Tưởng 

Thực Yêm Ly Tưởng 

Nhứt Thiết Thế Gian Bất Lạc Tưởng 
Vô Thường Tưởng 

Khổ Tưởng trên Vô Thường 

Vô Ngã Tưởng trên Ngã 

Đoạn Trừ Tưởng 

Vô Tham Tưởng 


9. Thế nào là chín Pháp cần được thắng trí? Chín Bậc Chứng Trú: 


e_ Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Sơ Thiền, hữu Tầm 
hữu Tứ do ly Dục sanh. 

e_ Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Nhị Thiền, vô Tầm 
vô Tứ. 

e_ Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Tam Thiên. 

e_ Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào Tứ Thiên. 

se VỊ tỳ khưu vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối 
tưởng, không còn suy tư đến bất luận một dị loại tưởng, chứng và trú 
Không Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

se VỊ tỳ khưu vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, chứng và trú 
Thức Vô Biên Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

se VỊ tỳ khưu vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, chứng và trú Vô 
Sở Hữu Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

se VỊ ty khưu vượt khỏi hoàn toàn Vô Sở Hữu Xứ, chứng và trú Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên ở cõi Vô Sắc Giới. 

e©_ VỊ tỳ khưu vượt khỏi hoàn toàn Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chứng 
và trú Diệt Thọ Tưởng Định. 


10. Thế nào là chín Pháp cần được tác chứng? Chín Bậc Diệt Trừ: 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 256 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Thành tựu Sơ Thiên, các Dục Tưởng bị đoạn diệt. 

Thành tựu Nhị Thiền, các Tầm Tứ bị đoạn diệt. 

Thành tựu Tam Thiền, Hỷ bị đoạn diệt. 

Thành tựu Tứ Thiền, hơi thở vô bị đoạn diệt. 

Thành tựu Không Vô Biên Xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. 

Thành tựu Thức Vô Biên Xứ, Không Vô Biên Tưởng bị đoạn diệt. 

Thành tựu Vô Sở Hữu Xứ, Thức Vô Biên Tưởng bị đoạn diệt. 

Thành tựu Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Vô Sở Hữu Tưởng bị đoạn diệt. 
Thành tựu Diệt Thọ Tưởng Định, các Tưởng và Thọ bị đoạn diệt. 


* Như vậy, chín mươi Pháp này là chân thực, như thị, không phải không 
như thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


X. Đại đức SÀRIPUTTA thuyết giảng về Mười Pháp 


*- Mười Pháp có nhiều tác dụng. Mười Pháp cần phải tu tập. Mười Pháp 
cần phải biến tri. Mười Pháp cần phải đoạn trừ. Mười Pháp chịu phần 
tai hại. Mười Pháp đưa đến thù thắng. Mười Pháp rất khó thể nhập. 
Mười Pháp cần được sanh khởi. Mười Pháp cần được thăng tri. Mười 
Pháp cần được tác chứng. 


1. Thế nào là mười Pháp có nhiều tác dụng? Mười Hộ Trì Nhân Pháp: 


e_ Vị tỳ khưu sống và thọ trì giới hạnh trang nghiêm, thu thúc và chế ngự 
theo giới bổn của PÀTIMOKKHA (Biệt Biệt Giải Thoát Giới), oai 
nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lời nhỏ nhặt, thọ lãnh 
và tu học trong Giới Pháp. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

e Vị tỳ khưu được lắng nghe, gìn giữ và tích lũy những điều đã được 
nghe. Những Pháp thuộc Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, nghĩa lý 
văn cú cụ túc, Phạm Hạnh tăng thượng, thanh tịnh hoàn mãn. VỊ tỳ 
khưu nắm giữ, ghi nhớ, trùng tụng nhiều lần, chú tâm quán sát, khéo 
thành tựu nhờ Chánh Kiến. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

se VỊ tỳ khưu nào là Thiện Hữu, Thiện bạn lữ, là hảo bằng hữu, Thiện 
đạo hữu. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

se VỊ tỳ khưu thiện ngôn, nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự 
chỉ trích một cách cung kính. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

e_ Vị tỳ khưu tinh cần, không biếng nhác, khéo léo, suy tư một cách đầy 
đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ đề tổ chức, làm tròn bốn 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 257 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





phận đối với các vị đồng Phạm Hạnh hạnh niên lạp cao hơn. Chính 
Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

® VỊ tỳ khưu ưa thích Pháp, duyệt ý với Pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ 
đối với Vô Tỷ Pháp, Vô Tỷ Luật. Chính Pháp như vậy là một hộ trì 
nhân. 

e© Vị tỳ khưu tự hoan hý, bằng lòng, và thích hợp với điều kiện về Tứ 
Vật Dụng. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

se VỊ tỳ khưu tính cần nỗ lực đoạn trừ các Ác Pháp, thành tựu các Thiện 
Pháp, cương quyết, kiên trì cố gắng, nhẫn nại không lìa xa Thiện 
Pháp. Chính Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 

e Vị tỳ khưu có đầy đủ chánh niệm và tỉnh giác, luôn ghi nhớ những 
điều đã nói và đã làm từ trước. Chính Pháp như vậy là một hộ trì 
nhân. 

e_ Vị tỳ khưu có đầy đủ Trí Tuệ, Sanh Diệt Trí, hướng Tâm đến sự quyết 
trạch của các bậc Thánh, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ. Chính 
Pháp như vậy là một hộ trì nhân. 


2. Thế nào là mười Pháp cần được tu tập? Mười Biến Xứ: 


e Hành giả biệt được vê Địa Biên Xứ: trên, dưới, ngang, bât nhị, vô 


lượng. 

e Hành giả biết được về Thủy Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

e Hành giả biết được về Hỏa Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

e© Hành giả biết được về Phong Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bắt nhị, vô 
lượng. 

e© Hành giả biết được về Thanh Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

se Hành giả biết được về Hoàng Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

se Hành giả biết được về Xích Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 

e© Hành giả biết được về Bạch Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 


e© Hành giả biết được về Hư Không Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất 
nhị, vô lượng. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 258 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Hành giả biết được về Thức Biến Xứ: trên, dưới, ngang, bất nhị, vô 
lượng. 


3. Thế nào là mười Pháp cần phải biến tri? 


Mười Xứ: Nhãn Xứ, Sắc Xứ, Nhĩ Xứ, Thinh Xứ, Tỷ Xứ, Khí Xứ, Thiệt 
Xứ, VỊ Xứ, Thân Xứ, Xúc Xứ, Y Xúc, Pháp Xứ. 


4. Thế nào là mười Pháp cần phải đoạn trừ? 


Mười Tà Pháp: Tà Kiến, Tà Tư Duy, Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mạng, Tà 
Tình Tân, Tà Niệm, Tà Định, Tà Trì, Tà Giải Thoát. 


5. Thế nào là mười Pháp chịu phần tai hại? 


Mười Bắt Thiện Nghiệp Đạo: Sát Sanh, Thâu Đạo, Tà Dâm, Vọng 
Ngữ, Lưỡng Thiệt, Ác Ngữ, Ÿ Ngữ, Tham, Sân, Tà Kiến. 


6. Thế nào là mười Pháp đưa đến thù thăng? 


Mười Thiện Nghiệp Đạo: Ly Sát Sanh, Ly Thâu Đạo, Ly Tà Dâm, Ly 
Vọng Ngữ, Ly Lưỡng Thiệt, Ly Ác Ngữ, Ly Y Ngữ, Ly Tham, Ly Sân, 
Ly Tà Kiên. 


7. Thế nào là mười Pháp rất khó thể nhập? 


Mười Thánh Cư: Đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi, một hộ, thực hiện 
bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ 
phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. 


* Và thê nào là “Đoạn trừ năm chỉ?” 


Đoạn trừ Dục Vọng 
Đoạn trừ Sân Hận 
Đoạn trừ Hôn Thùy 
Đoạn trừ Trạo Hối 
Đoạn trừ Hoài Nghi 


* Và thê nào là “Đây đủ sáu chỉ?” 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 259 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Mắt thấy Sắc, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 


giác. 

e© Tai nghe Âm Thanh, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm 
tỉnh giác. 

e Mũi ngửi Mùi Hơi, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm 
tỉnh giác. 

e Lưỡi nếm VỊ, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 
giác. 

e Thân cảm Xúc, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 
giác. 

e_ Ý hiểu biết Pháp, bất duyệt ý, vô ưu phiền, xả an trú, chánh niệm tỉnh 
giác. 


Và thế nào là “Một Hộ?” Là thành tựu sự hộ trì về Niệm. 
Và thê nào là “Thực Hiện Bôn Y?” 


Vị tỳ khưu sau khi suy tư, Tầm Cầu một Pháp. 
Vị tỳ khưu sau khi suy tư, Nhẫn Thọ một Pháp. 
VỊ tỳ khưu sau khi suy tư, Đoạn Trừ một Pháp. 
VỊ tỳ khưu sau khi suy tư, Tránh Xa một Pháp. 


*- Và thế nào là “Loại bỏ các giáo điều?” Tất cả những giáo điều thông 
thường mà các vị Sa Môn thông thường chủ trương, vị Tỳ Khưu đêu loại 
bỏ, bỏ qua một bên, không châp nhận, tân xuât, từ bỏ, phóng xả. 


* Và thê nào là “Đoạn tận các mong câu?” 

se _ VỊ tỳ khưu đoạn tận các mong câu về Dục Vọng. 

se _ VỊ tỳ khưu đoạn trừ các mong câu về Hiện Hữu. 

se VỊ tỳ khưu làm cho an tịnh các mong câu vê Phạm Hạnh. 
* Và thê nào là “Fâm tư không trệ phược?” 

se VỊ tỳ khưu đoạn trừ các tâm tư dục vọng. 


se VỊ tỳ khưu đoạn trừ các tâm tư sân hận. 
e_ VỊ tỳ khưu đoạn trừ các tâm tư não hại. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 260 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





*- Và thế nào là “Thân hành được khinh an?” Vị tỳ khưu đoạn trừ lạc, 
đoạn trừ khô, diệt các Hỷ Ưu từ trước, chứng và an trú Thiên Thứ Tư, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


* Và thế nào là “Tâm Thiện giải thoát?” Tâm giải thoát khỏi Tham, giải 
thoát khỏi Sân, giải thoát khỏi S1. 


* Và thế nào là “Huệ Thiện giải thoát?” 


e© Vị tỳ khưu đã đoạn trừ tận gốc rễ về Tâm Tham, như cây Ta La bị 
chặt đầu, không còn hiện hữu, không còn khả năng sanh khởi trong vị 
lai. 

e_ Vị tỳ khưu đã đoạn trừ tận gốc rễ về Tâm Sân, như cây Ta La bị chặt 
đầu, không còn hiện hữu, không còn khả năng sanh khởi trong vị lai. 

se VỊ ty khưu đã đoạn trừ tận sốc rễ về Tâm Sỉ, như cây Ta La bị chặt 
đầu, không còn hiện hữu, không còn khả năng sanh khởi trong vị lai. 


8. Thế nào là mười Pháp cần được sanh khởi? Mười Tưởng: 


Bất Tịnh Tưởng 

Tử Vong Tưởng 

Thực Yêm Ly Tưởng 

Nhứt Thiết Thế Gian Bất Lạc Tưởng 
Vô Thường Tưởng 

Khổ Tưởng trên Vô Thường 

Vô Ngã Tưởng trên Ngã 

Đoạn Trừ Tưởng 

Vô Tham Tưởng 

Diệt Tưởng 


`© 


. Thế nào là mười Pháp cần được thăng trí? Mười đoạn tận sự: 


e Tà Kiến do Chánh Kiến đoạn tận. Do duyên Tà Kiến, các Ác Bất 
Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên Chánh 
Kiến, các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

e Tà Tư Duy do Chánh Tư Duy đoạn tận. Do duyên Tà Tư Duy, các Ác 
Bất Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên 
Chánh Tư Duy, các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 261 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





e Tà Ngữ do Chánh Ngữ đoạn tận. Do duyên Tà Ngữ, các Ác Bắt Thiện 
Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên Chánh Ngữ, 
các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

e Tà Nghiệp do Chánh Nghiệp đoạn tận. Do duyên Tà Nghiệp, các Ác 
Bất Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên 
Chánh Nghiệp, các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

se Tà Mạng do Chánh Mạng đoạn tận. Do duyên Tà Mạng, các Ác Bất 
Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên Chánh 
Mạng, các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

e Tà Tinh Tấn do Chánh Tinh Tấn đoạn tận. Do duyên Tà Tĩnh Tấn, 
các Ác Bất Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do 
duyên Chánh Tinh Tắn, các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

e Tà Niệm do Chánh Niệm đoạn tận. Do duyên Tà Niệm, các Ác Bất 
Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên Chánh 
Niệm, các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

e Tà Định do Chánh Định đoạn tận. Do duyên Tà Định, các Ác Bất 
Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên Chánh 
Định, các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

e Tà Trí do Chánh Trí đoạn tận. Do duyên Tà Trí, các Ác Bất Thiện 
Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. Do duyên Chánh Trí, 
các Thiện Pháp được tăng cường, viên mãn. 

e Tà Giải Thoát do Chánh Giải Thoát đoạn tận. Do duyên Tà Giải 
Thoát, các Ác Bắt Thiện Pháp khởi sanh, các Pháp này được đoạn tận. 
Do duyên Chánh Giải Thoát, các Thiện Pháp được tăng cường, viên 
mãn. 


10. Thế nào là mười Pháp cần được tác chứng? Mười Vô Học Pháp: 


Vô Học Chánh Tri Kiến 
Vô Học Chánh Tư Duy 
Vô Học Chánh Ngữ 

Vô Học Chánh Nghiệp 
Vô Học Chánh Mạng 

Vô Học Chánh Tĩnh Tân 
Vô Học Chánh Niệm 

Vô Học Chánh Định 

Vô Học Chánh Trí 

Vô Học Chánh Giải Thoát 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 262 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





* Như vậy, một trăm Pháp này là chân thực, như thị, không phải không 
như thị, không thê sai khác, được đức Thê Tôn giác ngộ Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


D. Kết Luận: 


Sau khi đại đức SÀRIPUTTA trùng tuyên tất cả những Pháp Số vừa xong, chư Tỳ 
Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của đại đức SARIPUTTA. 





V⁄2‹ cCˆ⁄24‹ê» Z4) cac 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 263 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





PHƯƠNG DANH ÂN TỎNG - NĂM 2011 
1250 QUYÊN GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 


Quý Phật tử Chùa Pháp Hoa ở Pennsylvania 





Bà Diệu Hằng $20 

Bà Diệu Huệ (Hiệp Võ) $30 

Bà Diệu Liên $10 

Bà Diệu Tâm $50 

Bác Thu Ân $10 

Bà Chơn Long $10 

Bà Chơn Tính $10 

Bà Diệu Thanh $10 

Ông bà Phước Đạo (Ngoan Nguyễn) $20 
Bà Diệu Nga $10 

Bà Tân Ngọc $10 

Bà Tịnh Trang $10 

Bà Tịnh Ngọc $10 

Bà Chúc Thí $20 

Phật tử ẩn danh $10 

Bà Diệu Thanh (Bà Tỷ) $20 

Bà Diệu Hoàng $10 

Bà Diệu Ý (Đỗ Thị Nhàn) $50 

Ông bà Diệu An & Tống Văn Giao $50 
Phật tử ẩn danh $50 


C090 d0 nh lô ca 


` — — = = 
Đ©*œøemOta+OoobÐeC 


21. Ông bà Trí Hiền (Lê Văn Nhẫn) $100 
22. Ong bà Trí Siêu (Lê Văn Lượng) $50 
23. Ông bà Trí Quang (Lê Văn Lộc) $50 


Thân Hữu ở Seattle, Washington 





I. Nguyễn Thị Tư $20 


Thân Hữu ở Katy, Texas 





I. - Vi Nga (pd Thân Tuyền) $100 


Thân Hữu ở Moreno Valley, California 





I1. Gia đình Võ Ngọc Hương/Juan Ramirez/Diane/Kevin $300 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 264 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Quý Thân Hữu ở Virginia/D.C./Maryland 


C0 HO nh G9 Lộ ra 


b9 Bộ Bộ 
HOXI-uÉổ -ÓP X0) 


b9) b) b2 
œm 0 


Q) k2 
©( 


G5 
— 


02 02 Gò G2 0ò Q2 
THÊ IẾh ch U q 


+>+>+*>+e‹G) 
G9 Si @ 


+ 
bai: 


`Ò — = = — — —- —- — —— — 
©\+@mdØmk—x+ee®ÐĐe=C 


Quảng Diệu Linh $100 

Gia đình Nga Westerlund $100 

Gia đình Diệu Minh $100 

Liễu Duyên & Tĩnh Tâm $50 

Laura Trang $40 

Trần Diệp Dung (pd Hạnh Đức) $20 

Trần Mai Ngân (pd Nan Đà) & Nguyễn Trung Thâu $20 
Nguyễn Trần Ngân Hà (pd Hạnh Hỷ) $10 
H.T. Vũ $20 

Mai Anh Đào & Huy $50 

Diệu Hiền (Đặng T. Hiền) & Quảng Oánh $50 
Tâm Giao & Tâm Nghĩa $100 

Dương Dung (HHCĐ cho mẹ là Dương Thị Nữ, pd Đồng Phúc) $100 
Chúc Diệu $50 

Từ Mẫn $100 

Mrranda Lê (pd Diệu Châu) & Minh Lê $50 
Gia đình Hoàng Hòa & Chương $100 

Gia đình Nguyên Ngộ & Hạnh Hỷ $100 
Nguyễn Thị Tươi $40 

Chơn Tâm Định & Chánh Minh Phú $20 
Phạm T. Liên & Lương T. Ngô $30 
Huỳnh Bá Tố $10 

Trần Thị Phương $100 

Mater Lê Đức Candy (pd Tịnh Độ) & Gerald J. Maler $100 
Nguyễn T. Lài (pd Tịnh Hương) $40 

Trần Mai $20 

Diệu Thiện $30 

Trần Khúc Kiền (pd Từ Thọ) $100 

Lê Thị Xuân Hoa $40 

Nguyên Bổn $20 

Nguyễn Mỹ Hiền $50 

Nguyên Ái $20 

Ông bà Trần Văn Trang $50 

Tịnh Thông $20 

Nguyễn D. Tấn $50 

Gia đình Quảng Minh Phúc/Từ Ngọc Hân/Nguyên Bích $100 
Giác Thanh $20 

Chính Dũng & Diệu Hương $200 

Chánh Minh Đạo & Chơn Tâm Ân $40 
Nguyên Hạnh $20 

Diệu Bảo & Diệu Liên $100 

Chúc Hạnh $20 

Phi Yến $20 

Trần Giai Thoại (pd Nguyên Chí) $20 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 265 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





45. 
46. 
41. 


48 


49. 
50. 
51, 
địa. 
Sộ: 
54. 
đội 
56. 
n, 
58. 
mo, 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 
71. 
g2 
VEI 
14. 
75. 
76. 
đạo 
78. 
19. 
60. 
61. 
82. 
63. 
64. 
85. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
90. 


Chơn An Ý $20 

Tâm Bảo $40 

Gia đình Tâm Hân Huệ & Tâm Chánh An $1000 

Gia đình Tâm Hiền (Tôn Thất Chiêu) & Nguyên Khánh $1000 
Hoàng-Tâm Nguyễn Hilton $500 

Nguyễn Thị Thảo $300 

Quảng Diệu Oanh (Jacqueline H. Hamilton) $200 

Nguyễn T. Kim Dung $200 

Nguyễn Thái Yên/Phạm Thục Loan/Phạm Lam Viên/Phạm Từ Khiêm $200 
Quyen L. Nguyen & Quyen Hoang $50 

Khánh & Huệ $50 

Chơn Hạnh Bạch (Võ T. Tuyết) $100 

Chơn Hạnh Thuần (Võ H. Hoa) $100 

Thiện Tâm (Võ Văn Nương) & Diệu Liên (Lê Thị Nên) $100 
Mã Xuân Tiên/Mã Tuấn Minh/Mã Xuân Uyên/Mã Tấn Quan $100 
Quang Duyên & Thanh Toàn $40 

Hải Triều & Thi Lành $20 

Amna & Kimberly Bạch $20 

Winston Đức & Đức Trần $20 

Giang Bạch & James Đức $20 

Thanh Nhàn & Lâm Thị Hương $20 

Yến-Như Huỳnh & Hoàn Hưng $50 

Thanh Trúc/B. Vân/Thanh Liêm/T. Ngọc $100 

Ngô Đình Thái Nguyên $50 

Ngô Đình Nguyên Giáp/Vương Thị Tuyết Nga/Ngô Đình Uyên Thy/Ngô Đình Nhã Thy $50 
Ngô Đình Phương Uyên/Dương Quang Sơn/Dương Tâm Anh/Dương Quang Tuệ Đăng $50 
Bích Ngọc $100 

Kim Anh (pd Diệu Lạc) $50 

Phạm Thị Canh $50 

Ineie Dương $50 

Lộc (pd Diệu Pháp) $40 

Tâm Đỗ $40 

Samadhi $40 

Jennifer Trần $50 | 

Huỳnh Tấn Vũ/Tâm Phước/Nguyên Thiện/Nguyên Chuyển $100 
Thảo Trần & Đức Huỳnh $50 

Tâm Thiện (NïN¡) $50 

Lê Văn Cọp $20 

Chúc Giới/Chúc Nguyên/Minh Tuệ $90 

Lâm Ngọc Trinh $40 

Phan Thu Thao $20 

Sumedha $20 

Nguyen Anh $10 

Diệu Hoa (Đỗ T. Kim Chi) $20 

Diệu Âm & Thiện Tánh $100 

Minh Nghiệp/Diệu Châu/Nguyên Phước $100 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 266 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





51. 
92. 
Mã. 
94. 
95. 
96. 
ĐT. 
98. 
ĐỒ. 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
1086. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
li. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 


Mỹ Cavin Lê $100 

Chân Thiện $100 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết $100 

Diệu Đức (Phạm T. Mỹ Hạnh) & Lê Chí Thảo $50 
Lệ Trí $20 

Triệu T. Bích Khanh & Nguyễn V. Cường $50 
Lê Mỹ Hạnh $35 

Trâm McCarthy & Kevin McCarthy $25 
Hoàng T. Thiên Hương & Đoàn Tấn Nghi $40 
Lưu Kim Thoa & Lưu Tuấn Sơn $200 

Phan N. Long $100 

Thanh-Thuy Doan & Quang Vinh Nguyen $200 
Lưu T. Ngọc Lan $50 

Trinh T. Lierni & Allal Dghoughi $100 

Gia đình Ngọc Thanh & Chơn Tịnh $50 

Gia đình Vũ Quốc $50 

Nguyen Dinh Kim Trinh $50 

Hoàng Tuyết (pd Diệu Mai) $20 

Từ Chiêm $20 

Đặng Mai Chi & Lê Huy Long $100 

Diệu Phúc $§0 

Diệu Anh $20 

Đỉnh T. Như Nguyện $100 

Minh Triết $60 

Gia đình Vũ Hồi $50 

Phật tử ân danh $11 

Phật tử ân danh $20 

Phật tử ân danh $300 

Quảng Diệu Yên $40 

Quảng Diệu Toàn $20 

Tâm Diệu Phú & Nguyên Tuệ $300 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 267 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 

























































































Sư Sản Nhiên giảng dạy Kinh Pháp Cú 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 268 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Tăng thân Thiện Đức (Loan Anh, Tâm Hân Huệ, Tâm Diệu Phú, Thân Hồng, và Thân 
Quynh trong sô 8 thành viên của Hội Thiện Đức) 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 269 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 








'NÁ 


áp Cú 





Sư Sán Nhiên cắt bánh ăn mừng trong Ngày Bé Giảng Khóa Học Kinh Ph 
—— K—- =3 





Đại chúng sinh hoạt vui vẻ với nhau trong Ngày Bế Giảng Khóa Học Kinh Pháp Cú. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 270 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





Đại chúng sinh hoạt vui vẻ với nhau trong Ngày Bế Giảng Khóa Học Kinh Pháp Cú. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 271 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





X- 


TT nG 


kh „4 
\.IÊC 
—, 
| \ 

II "HH 
¿ 

' 


ủẳ 






$ TM 4 h ` É.# ` " 
Phật tử Hăng Tâm phát biêu cảm tưởng vê Khóa Học Kinh Pháp Cú. 














5. 


- Phật tử Tâm Hiền phát biêu cảm tưởng về Khóa Học Kinh Pháp Cú. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 272 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





P _“.®\y, | Le! nà 


Phật tử Chánh Minh Đạo phát biêu cảm tưởng về Khóa Học Kinh Pháp ( Cú 





Phật tử Tâm Diệu Phú và Tâm Hân Huệ phát biểu cảm tưởng về 
Khóa Học Kinh Pháp Cú 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 273 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 


` 
¬———==== 
——`—— 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 274 


^ 


` 


z 


z 


GIAO AN TRƯƠNG BỌ KINH 





Đại chúng sinh hoạt vui vẻ với nhau trong Ngày Bê Giảng Học Kinh Pháp Cú 


Page 275 


Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính 


GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH 





8 





Phật tử Tâm Minh Cân phát biêu cảm tưởng vê Khóa Học Kinh Pháp Cú 


ÁI là 


ứ 
2 


lÌÌ 





Tăng thân Thiện Đức và quý thân hữu. 





Đại đức Giáo Thọ Sán Nhiên biên soạn & hiệu đính Page 276 


